


Chánh Văn: KAMALASHILA 
Luận giải: ĐỨC ĐALAI LAMA XIV 





Đức Đalai Lama giảng về 
TRÌNH TỰ TU THIÊN 


STAGES OF MEDITATION 


Ê 
Ả 
— Việt dịch: Hồng Như - ẤN BẢN ĐIỆN TỪ 





Giảng Về Trình Tự Tu Thiền 


Teachings on the 
S†ages Of Meditation 


HH. the Dalai Lama XIV 


im 


| 


=. hongnhu-archives 


| 


Ấn bản điện tử 2016 
FREE BOOK — NOT FOR SALE 
SÁCH ẤN TỔNG —- KHÔNG BÁN 


Tùy nghỉ sử dụng với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán. 


© His Holiness the Dalai Lama, 2008 


Vietnamese translation © Hong Nhu 2008 


Mọi sai sót là của người dịch. 
Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới chúng sinh 


MỤC LỤC 


Lời người dịch Việt ngữỮ.................. ...... ---- nem 9 
LÔ PINÌO HHU su. kou yết tratsabesvfstoesbetecflEndgiedpblbnlo3aaglsdidsboiyiecduee 11 
I. CON NGƯỜI, CUỘC SỐNG, VÀ TÔN GIÁO ......................... -- 13 
A. Quyên Sống Hạnh Phúc..................... . -- -----«««<<<<======+ 13 
B>EHữC NhNg của TỒN] GIẢ: cáskeccinkbiviabialbiieahiet 15 

C? NHỮOH.GG SƯ GỐH +sc:s256i63ci1280615167816350x3802152xÿ520ỹ 2x8 16 
#54) 10118 DI? s35 ýwcsaerbiotodsffYesoai Ko rbf tefcadsuwdtg sieni 16 

2. Cái tôi có điểm khởi thủy hay không?........................--- 19 

a. Đối với các hệ tư tưởng ngoài Phật giáo.................. 19 

b: Đốt vớï:ENAtGIA0/16ás6ssarlwltbasballas la lee 22 

¡Điển Khởi KHỦY Của THÔN ¿á,sszxsustusá sugtuuố suE0ax6usaEsski 22 
l.ĐIỂHI:KHOIHUVAEDG'TRIW:tuugtsitairiagisustsagtaaniaaglsisla 24 

à;Cai' EỌi €0:dieffi'KSL LHUC 2 ttbsts2bEllyLakÐtstBestftstgesElbstbtis 26 

D. Tỉnh Thân Hòa Đồng Tôn Giáo.......................--- ------- «+ 28 
HỘI ĐỊT °: se iri 191ml tr sabicatgiigtsogiOsisagisi8ioietosfiogioeh 36 

II. KHÍA CẠNH KHOA HỌC TRONG PHẬT GIÁO ...................... „6 
A. Khoa Học Phật Giáo và Khoa Học Hiện Đại .................... 47 

B. Tầm Quan Trọng của Trí Quán Sát .....................----- -- - -- ¿8 

d, 4miäi: THỊCH: Ý NT TỰAa Để sae2xsaaeibsoisiafodialodbdialaBii s4 

2. Giải Thích Giá Trị của Bài Pháp ...................... -.---ccs+ccscs- 52 

C;:ÿ DUVGH SITNHÌ::2ci2:ã254122sã160ã 5815 5a55128ug238334sk059á6ãg 885 sese 53 
#)ÐiyeriSinh.NHBIOTd saieiaiietriedbedbiadBrsdelfleltdeiladtxebe 53 

5, DUYễIGINH,Giia:DAIfvi2idiiduaitdølsult0seRdwei 57 
3;U6IT:SinTfVSTBIHIH'KNGTIOii71i24i0ãi1á315ả134402kq3jZmai 6o 
?.ÐUÿSISITIHLVA VD IMIINHHiaissirtexttttbuitpflbiitbsbbtaflbiiedi 62 

5. Thực Tại Duyên Sinh ...................-..c che 6 


56/821 Sẻ... hố. 67 


III. KHÍA CẠNH TƯ TƯỞNG TRONG PHẬT GIÁO .................... 79 


A. Tứ Đế và Duyên Sinh......................... -----======<<<===ee==>e 79 
B. Nhận Diện TỨ? ĐẾ.....................-.-..--- camera xen 79 
C. Phương Pháp Hành Trì Tứ Đế. ............................. .. ----=====« 8o 
14. Tảnh Chất của Nhiễm Tâm ..................................--. 7-55-5752 81 
2. hanii.oar'RIRiETff TAIẨseissioeanawtnwa-nasanôm ae 82 
5: TaffDEETRiiefft-Ti0IfT svva2i210/20012602242200/204440221202/A6m 87 
„. Hiện Tượng Tối Thâm Mật......................-- ----:5:ccccccscssc2 91 
LÌO EIAT 2 cu 46 2W0441/11f26., TE020%/03903A/c2AV.SA 3E dAMAdacfa6) g6 
VI. KHÍA CẠNH HÀNH TRÌ TÔN GIÁO TRONG PHẬT GIÁO ....1o3 
A. Nhân Duyên Thành Tựu Phật Quả....................... - - - . -- - 103 
1. Từ Bi và Trí TUỆ ..................... SG 1 S212 SH He 103 
2#PHat:PaIri:E)dl:Blsis2sttstoistia9lia9ebsteisteislllstststblstplslsixeee 108 
;;B3)/ Điểm Nhận OUẾ 4066101 A601 aãảãããã 109 
b. Bình Đẳng Hoán Chuyển Ngã Tha........................ 115 
5::ØLjàn HO CHÚNG SIM sayvaiveasnaaitlaa90l00 lá 113 
8. Nhi GIÊN KHG c0 ta Ôi 0 ĐA ĐA Đ Đa 2 ba 113 
B) HƯỚNG: 4IISE Khi is1i0ssb0gnblôsnbdtgbai 117 
TT ĐA Ea, xA 18 xo rxActV afifotPGSC (3 05YGAEUT200792%0022/06007 32866-4 125 
B. Đường Tu dành cho Ba Loại Căn Cơ.................... --. - -- - 135 
1. Đường TU Sơ Căn: sợ khổ ác đạo, cầu sinh thiện đạo ..136 
GV: TT a9 enodeeeccdoilsfyoiVaafeaadaet 137 
2H anƒ2C)TOpixtt/f0UkHltMwfNglkabkikntinofbttio 138 
2. Đường Tu Trung Căn: quản khổ thiện đạo, 

phát tâm buông luân hồi....................... ---- -¿cc5:cccc+c+c se: 139 

3. Đường Tu Thượng Căn: quản khổ chúng sinh 
\/q-TdntiIETO EIG 02a 0a0kdl10200i1ã810012aiftfuii Am 1, 
HỘI TẤT s1 snipdgcaldisotastiigtSigtsog4tg100314812L813p1080 801408065, 154 
&: Taifi:Bo:.DE QUUOC bố 662snit62nf0apftbastbs 160 
D; TangBoÐ CƯU GaniHssslasiiadalatualualbudualnalase 161 


Ê- CHIVẳ CO UOT oesevkslckosvfDobskibgiedobesvrokrspsvEedvkessiEasvbersik 170 


4ÐliiN'NghiTa Chỉvà QUấPstbu:s4xi0it2iasbebbisutbagbbpbabi 170 


2. Điều Kiện Tiên Quyết Tu Chỉ Quản...........................-- 174 
TÌ HEIE Xu v101y10i1100005 ni abixi19iS0d015460006.130000L11f96Af 182 
3. Kinh Liễu Nghĩa, Kinh Bất Liễu Nghĩa........................ 190 

D. Phương Pháp Tu Chỉ Quán .......................- - - - ---- - - ===«« 197 
#. SE G111 PHI, SOI TỊCH cá se toa 2ìegðeajfteiaaoyfto da sftsisecSaagbeoi city 197 

ä: Uy phát FẩnHỌ đền e2 120x810 sa iaesaeedi 197 
B;iBAV Hi PNGIHIỂTT susdxen ai noi noi nhi no aalaokaaai 1o8 

€: TU te toa THIẾT 2 hit tia Ma iAsLdbbidtAbsobbtsee6 202 

sụt Ôf)U,PHU,EHIWHSSTL R2 s2t2tst2tostAL16etlISAEHMEIAMIAIGAI 204 

8s CHơn GEN 4216200 00 06 lo 06 so dc HH ch dể đc 204 

TRO) ĐA? xo cà 3WioXrtOWrrYvfvfoYEOOV0WayEoVErvroVrrteo VD treo 8 207 
Đš'GaCHtEU 151111711011018MPBEEHHMHHIRNWHHMHHUHHbB 212 

c. Tu chỉ theo phương pháp mật tông ....................... 2351 

chữa lồi, RiItFDEBIixoelSinuebxelvobwfstpatsibxeAlo sex 233 
cØ2)i1s0xp 314 0)13)ì 9811900. n"ỒÔ 227 

a. Hai loại tuệ quản: thế gian và xuất thế................... 228 
B=TfI.kien tan KHÔN rsoasaseisauesislafeodeedeadked 229 

NO) DAI oy VÀ A006 đu 0 0 000 0101 0 0Á 111 0118 233 
¡. Tánh không của Tâm........................ --- ----«=<s<+ec+eczc+ 236 

II: NT KHÔNGEHG.EONIÌ-5: 3:z11:367is:6454058323831283038035 2¿0 

lii. Tánh không và nhận thức đúng đắn................... 242 

iv. Tánh không và duyên sinh ....................... --- ---- ----- 243 

VMO HE]. V UV ngvagisiBiniplsipisvflsatisglsglTa8Ÿza8 tua Z9 
E;GhaloI;KHIPHIEI:đUẩTsavAast0xxeatRovbiad0k 253 

0/50 PhÌIETiesasakiistfaesikirtirttidtirtittiidtriiirildirtftiai 2EE 


⁄: Thănh:q0ã tU Chỉ QUAP2:2:iis4160260660451601266160260126045065 256 


Lời người dịch Việt ngữ 


Tháng 06 năm 2008, Phật tử tại thành phố Sydney tại Úc Đại Lợi nao 
nức chờ đón đức Đalai Lama. Chuyến bay bị trễ nhưng đức Đalai 
Lama không thay đổi chương trình, từ phi trường ngài vào thẳng hội 
trường, bước lên pháp tòa, khai mở pháp hội. Ngài nói vì năm ngoái 
nhận thấy có nhiều người, đặc biệt là người Việt, vô cùng thiết tha 
với Phật Pháp, vì vậy ngài đã quyết định trở lại Úc, mở pháp hội năm 
ngày để thuyết giảng về phương pháp tu thiền. 


Với duyên khởi đặc biệt như vậy, pháp hội này thật sự là kho tàng 
cần lưu giữ cho người Việt. Đệ tử Hồng Như Thubten Munsel tận lực 
chuyển Việt ngữ. Bài giảng tiếng Anh được thâu âm, ghi chép, rồi 
dịch ra Việt ngữ theo đúng tuần tự bài giảng, không thêm bớt nội 
dung, chỉ phân đoạn và thêm đầu đề cho dễ theo dõi. So với phần 
thông dịch Việt ngữ trực tiếp có trong DVD, sách này chính xác hơn. 
Mọi ghi chú ở đây đều do dịch giả thêm vào. 

Nguyện chút nỗ lực này đền đáp phần nào tấm lòng sâu dày của đức 
Đalai Lama đối với người Việt. 

Nương vào bản dịch này, nguyện người đọc nhận được lực gia trì 
toàn hảo của đức Đalai Lama cùng mười phương Phật đà, vì khắp 
chúng sinh mà mau chóng thành tựu chánh đẳng giác. 


Hồng Như 
Sydney, 05-2009 


10 


11 


THỜI 1 : SÁNG 11/06/2008 


Lời mở đầu 

Xin kính chào tắt cả. 

Tôi vô cùng vui mừng được trở lại đất nước này thêm một 
lần nữa. Đúng ra từ chuyên Úc du năm ngoái, tôi có để ý đến 
một số người, đặc biệt là người Việt — một vị sư trụ trì người 
Việt tôi quen đã nhiều năm có đến thỉnh tôi thuyết pháp 
nhiều hơn, lâu hơn, và cũng có một số người khác nữa — thật 
sự tỏ ra vô cùng khát khao muốn học đạo, nhất là Phật Pháp. 
Vì vậy tôi có hứa rằng năm sau tôi sẽ trở lại. Lần này tôi 
không đến thành phố nào khác, chỉ ở một nơi, thuyết một 
pháp trong vòng năm ngày. Mỗi ngày một thời buổi sáng, 
một thời buổi chiều. Sáng cuối cùng là pháp quán đảnh đức 
Quan Thế Âm, còn lại tất cả chín thời, đều dành để thuyết 
Pháp. 

Trước hết xin cảm ơn quí vị đã có lòng mời tôi đến đây. Sau 
nữa, xin cảm ơn công khó của ban tô chức và tất cả thiện 
nguyện viên đã giúp cho pháp hội này được thành hình, thật 
đáng quí. Cũng xin cảm ơn mấy ngàn thính giả. Quí vị ai 
cũng đều bận rộn việc sinh kế, nhưng vẫn dành thời gian để 
đến đây nghe pháp, thật quí hóa vô cùng. 

Có một điều tôi muốn chia sẻ cùng quí vị, đó là hai đêm vừa 


qua tôi thiếu ngủ (chuyến bay đức Đalai Lama bị hoãn - nả], 


12 ®—2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


mặc dù đầu óc tôi xem ra còn khá tỉnh táo, tuy vậy, thiếu ngủ 
trí não hoạt động không tốt, lời giảng có khi hơi lộn xôn. Tôi 
muốn xin lỗi trước với quí vị về điều này. 

Theo lệ thường, chúng ta bắt đầu buổi giảng pháp bằng lời 
tụng niệm. Theo thứ tự lịch sử, trước hết là tiếng Pali, tụng 
kinh Mangalasutra. Tiếp theo là tiếng Việt và tiếng Hoa. 
Theo truyền thống kinh điển Phạn tự thì Phật giáo Trung 
Hoa có mặt sớm nhất, sau đó là Việt Nam, Đại Hàn, Nhật 
Bản, rồi mới đến Phật giáo Tây Tạng. Ngày hôm nay chúng 
ta hãy mở đầu pháp hội băng kinh Pali. 


[tụng kinh] 


Nếu quí vị mở sách tiếng Anh trang 18, sẽ có bài 7ựng Tôn 
Kính Mười Bảy VỊ Hiền Thánh Cựu Học Viện Na-lan-đà!. 
Đây là bài tụng do tôi [đức Đalai Lama]| soạn tác. Tôi cảm 
thấy truyền thống Phật giáo Tây Tạng, hay nói cho đúng 
hơn, Phật giáo tiếng Phạn ở Ấn Độ, nói chung đều do cựu 
học viện Na-lan-đà giữ gìn từ hơn hai ngàn năm trước. Phật 
giáo Tây Tạng nói riêng, Phật giáo tiếng Phạn nói chung, 
chủ yếu đến từ truyền thống cựu học viện Na-lan-đà. Mặc dù 
xưa nay đã có lời tụng tôn kính tám vị hiền thánh Na-lan-đà, 


nhưng nghĩ lại vẫn còn thiếu ngài Phật Hộ”, ngài Thanh 


? Tham khảo bản tiếng Việt và tiếng Anh trong phần Phụ Lục ở cuối sách. 
5 Buddhapalita 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ta 13 


Biện', ngài Thiện Hải Tịch Hộ”, ngài Nguyệt Xứng v.v... 
cùng một số các đại hiền thánh khác. Các vị đã lưu lại nhiều 
bộ luận trọng yếu, không những quan trọng trên phương diện 
học thuật mà còn quan trọng cả trên lãnh vực tu tập hàng 
ngày. Điển hình là bộ luận của ngài Tịch Thiên. Vì lý do 
này, ngoài tám vị thường vẫn được xưng tán, tôi thêm vào 
một số vị, tổng cộng là mười bảy vị đại hiền thánh học viện 
Na-lan-đà. Bây giờ đã có bản dịch [tiếng Anh và tiếng Việt]. 
Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đọc. Không đọc mỗi 
ngày, nhưng riêng ngày hôm nay, tôi nghĩ rất nên cùng nhau 


đọc bài tụng này. [Xem Phụ Lục]. 


I. CON NGƯỜI, CUỘC SÓNG, VÀ TÔN GIÁO 


A. Quyền Sống Hạnh Phúc 

Mọi sinh vật đều có quyền được hiện hữu, sinh tồn. Đến cả 
cỏ cây hoa lá cũng đều có quyền được sinh tồn, tăng trưởng. 
Rồi lại có những loài có cảm nhận. Vì có cảm nhận nên có 
khả năng nhận biết, có ý thức, có cảm xúc, tình cảm. Những 
sinh vật này được gọi là loài hữu tình, là chúng sinh. Chúng 
sinh như vậy không những có quyên được sống mà còn phải 
là sống vui. Đây là lẽ tự nhiên. Tôi nghĩ cơ thể chúng ta 


*_Bhãvaviveka 
° Shantarakshita 
Ÿ Chandrakirti 

* Shantideva 


14_ #2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


ngay từ bản chất vốn thích hợp với những trạng thái tỉnh 
thần vui vẻ. Buồn phiền sẽ khiến sinh bệnh, đủ biết thể tạng 
của chúng ta vốn không thích hợp với trạng thái tâm lý buồn 
phiền. Vì lý do này, cơ thê tự nó có chức năng tạo tâm lý an 
vui. Giữa thể chất và tỉnh thần luôn có mối tương quan rất 
mật thiết: hễ tâm vui thì thân khỏe, mà thân cũng có chức 
năng mang lại những yếu tố cần thiết để làm cho tâm vui. 
Tôi tin rằng mục tiêu chính của đời sống này là sống hạnh 
phúc, thành công. Đây là quyền bâm sinh. Đến cả loài súc 
vật cũng không khác, đều cùng một mong ước, cùng một 
quyên lợi như nhau. 

Bây giờ hãy nói đến hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây có nghĩa là 
trạng thái tâm lý thỏa mãn sâu xa. Có khi thể xác đau đớn 
mà tâm vẫn an vui. Gian nan khó nhọc, đớn đau thể xác, 
thiếu thốn vật chất, những khó khăn này vẫn có thể mang lại 
niềm vui tinh thần. Vậy chúng ta hãy phân tích rõ hơn về 
trạng thái tâm lý thỏa mãn này. Tự nó có hai loại: hoặc vui 
nhờ vật chất, hoặc vui nhờ tinh thần. Chúng ta là con người, 
có được bộ óc tuyệt vời, trí thông minh của chúng ta vượt xa 
hơn các loài khác rất nhiều. Nhưng trí thông minh tự nó 
chưa chắc đã mang lại hạnh phúc, có khi lại là cội nguồn của 
lắm nỗi bất an. Loài vật vì không khôn như con người cho 
nên chỉ cần có đủ thức ăn, có nơi trú ở, không bị phiền 
nhiễu, bấy nhiêu là đủ cho chúng cảm thấy yên vui. Nhưng 
con người thì không như vậy. Cho dù có đủ thức ăn, nhà 


cửa, vật chất, tinh thần chưa chắc đã bình an. Nhiều nhà triệu 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®—a 15 


phú, tỉ phú, đời sống vật chất chẳng thiếu thức chi, nhưng 
vẫn không hạnh phúc, vẫn lắm nỗi phiền muộn bắt an, lắm 
nỗi âu lo căng thắng. Vì quá lo sợ và hoài nghi nên họ 
thường cảm thấy cô đơn. Tất cả đều vì trí thông minh. Vì 
vậy mà nói trí thông minh hiểu biết chưa chắc đã mang đến 
cho chúng ta nguồn hạnh phúc tinh thần và bình an nội tại. 


B. Chức Năng của Tôn Giáo 

Trong lịch sử, loài người đã nỗ lực tìm kiếm phương cách 
tạo nguồn an lạc nội tại. Đặc biệt vào những lúc hiểm nguy 
tuyệt vọng, con người cần niềm hy vọng để sinh tồn. Lòng 
tin thường mang lại nguồn hy vọng. Vì vậy, từ ngàn xưa, 
mỗi khi gặp nghịch cảnh vượt quá sức chèo lái của chính 
mình, con người thường vẫn hướng về một đắng tối cao để 
mà cầu nguyện, hy vọng nhờ đó sẽ tìm được giải pháp, thoát 
được cảnh khó khăn. 

Lòng tin mang lại niềm hy vọng, mà niềm hy vọng lại cực 
kỳ quan trọng đối với sự sinh tồn. Vì vậy tôn giáo đáp ứng 
được nhu cầu tính thần của con người. Ngảy nay trên 
phương diện vật chất chúng ta đầy đủ không thiếu điều gì. 
Vật chất quá đầy đủ mà tinh thần thì vẫn mãi không vui. Do 
đó mặc dù đã bước vào thế kỷ thứ 21, tôn giáo vẫn còn đóng 
vai trò trọng yếu, đủ chức năng mang đến cho con người 


niêm an vui nỘi tại. 


16 ®—2_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Ngày nay tôn giáo vẫn tiếp tục mang niềm an lạc đến cho 
hàng triệu người trên thế giới. Tôn giáo nói chung có hai 
loại. Có loại tôn giáo chỉ thuần túy là tín ngưỡng, ví dụ như 
các loại tín ngưỡng thờ phụng thân linh, không chở mang 
khái niệm triết lý nào cả. Ngược lại, các tôn giáo lớn trong 
nhân loại ngoài khía cạnh tín ngưỡng lại còn chở mang cả 
một hệ thống triết lý. Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, các truyền 
thống tôn giáo Ân Độ cô trước thời Phật giáo, các loại tôn 


giáo này đều có riêng một hệ thống triết lý rất đặc thù. 


C. Nguồn Gốc Sự Sống 

Tôi muốn bắt đầu từ điểm này: mọi truyền thống tôn giáo 
lớn nói chung đều xoay quanh ba câu hỏi: 

1. Cái tôi là gì? 

2. Cái tôi có điểm khởi đầu hay không? 

3. Cái tôi có điểm kết thúc hay không? 

Mỗi truyền thống tôn giáo đều có câu trả lời riêng về ba câu 


hỏi này. 


1. Cái tôi là gì? 
Bây giờ chúng ta hãy xem thử câu hỏi thứ nhất: Cái tôi là gì? 
Phật giáo nói cái tôi, hay ngã, chỉ là sự giả hợp của các thành 


phần thân và tâm", hoàn toàn không có cái tôi độc lập tách 


?_ Còn gọi là ngũ uẩn, hay năm hợp thể: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®~a 17 


lia ra khỏi thân và tâm. Tất cả mọi tôn giáo khác đều chấp 
nhận khái niệm của linh hồn, của ngã, hay là a/ma, là một 
sinh thể độc lập, làm chủ thân tâm. Vì là một sinh thể độc 
lập không tùy thuộc thân tâm cho nên có thể tách lìa ra khỏi 
thân tâm. Ngoại trừ Phật giáo ra, tất cả mọi truyền thống tôn 
giáo khác đều chấp nhận cái tôi là chủ thể, sở hữu thân và 
tâm, có khả năng điều động và sử dụng thân tâm. 

Vì sao lại nghĩ như vậy? Đó là vì đây là cảm giác mà chúng 
ta có một cách rất tự nhiên. Khi mắt nhìn thấy một vật gì, 
chúng ta luôn tự nhiên nghĩ rằng "ôi nhìn thấy vật ấy". 
Đồng thời, ngay từ bẩm sinh, chúng ta luôn có cảm giác thân 
này là của tôi, tâm này là của tôi. Vì vậy mà các tôn giáo 
ngoài Phật giáo đều nghĩ rằng phải có một cái tôi độc lập, 
làm chủ và điều động thân tâm. Trong khi đó, Phật giáo lại 
lây hình ảnh cổ xe để nói về ngã. Dựa vào sự giả hợp của các 
thành phần cấu tạo mà gọi là cổ xe. Ngã cũng vậy, dựa vào 
sự giả hợp của các thành phần thân và tâm', lây đó làm cơ sở 
để gọi tên”. 

Vì vậy Phật giáo thường nói đến vô ngã. Nói như vậy không 
có nghĩa rằng Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của cái tôi. 
Cái tôi vẫn có thật, nhưng không phải là một sinh thể độc lập 
tách lìa khỏi thân tâm. Một cái tôi độc lập tách lìa như vậy là 


điêu không hê có. Vì vậy mà nói đên vô ngã. Đây là điêm 


° Còn gọi là ngũ uẩn, hay là năm hợp thể: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 
? Đây là ý nghĩa của từ "giả danh". 


18 ®—2_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


đặc thù của Phật giáo, hoàn toàn tách lìa khỏi các truyền 
thống tôn giáo khác. 

Trong Phật giáo, tất cả mọi tông phái đều chấp nhận rằng cái 
tôi đi liền với các hợp thể thân tâm. Tuy vậy, vẫn còn một 
câu hỏi quan trọng, cái tôi như vậy có thê tìm ra được từ bên 
trong các hợp thê thân tâm hay không. 

Hỏi như vậy là vì, khi nhận định về chân thực tại (chân để), 
và cả khi nhận định về cái tôi, các hệ phái trong Phật giáo có 
nhiều tri kiến khác nhau rất xa. Có tông phái cho rằng sự 
việc luôn hiện hữu một cách khách quan, vì vậy cái tôi cũng 
phải hiện hữu khách quan. Cái tôi nằm ở bên trong các hợp 
thể thân tâm, nếu tìm, chắc chắn sẽ tìm ra. Thân xác cũ bỏ 
lại khi chết để sinh vào thân xác mới, tương tự như vậy, 
chúng ta thấy răng tâm cũng bỏ xác cũ, thay xác mới. Dựa 
vào suy nghĩ như vậy, một hệ phái Phật giáo cho rằng tâm 
chính là cái tôi. Tuy vậy, không có hệ phái Phật giáo nào lại 
cho răng thân là cái tôi cả. 

Khi nói rằng tâm, hay là tâm thức, chính là ngã, là cái tôi, có 
hệ phái cho rằng a-lại-da-thức — một loại tâm thức rất đặc 
biệt, nền tảng của mọi tâm thức khác — chính là cái tôi. Lại 
có những hệ phái khác cho răng ý thức mới chính là cái tôi. 
Trong khi đó, nếu dùng luận lý đúng đắn để trạch quyết, 
chúng ta có thể kết luận một cách chính xác rằng sự vật nếu 
truy tìm từ trong những thành phần câu tạo thì dù tìm cách 
nảo cũng không thể tìm thấy. Không thê khách quan mà trỏ 


ra được sự vật đích thật đang năm ở nơi đâu. Sự vật chỉ có 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®a 19 


thể là khái niệm, là tên gọi, gán đặt lên trên một hợp thể. 
Ngoài ra, không thê tìm thấy sự vật ở nơi nào khác. Sự vật là 
như vậy, cái tôi cũng không khác. Cái tôi không nhất thiết 
phải được tìm thấy ở bên trong các hợp thể thân tâm, cái tôi 
chỉ là một khái niệm, tùy thuộc vào sự giả hợp của các thành 
phần thân tâm mà có. Nói như vậy, cái tôi không là gì cả, chỉ 
đơn thuần là tên gọi của cả một tổ hợp phức tạp của các 
thành phần thân và tâm. 

Như vậy mỗi truyền thống đều có câu trả lời riêng cho câu 


hỏi sô một này, và đêu khác nhau cả. 


2. Cái tôi có điểm khởi thúy hay không? 


a. Đối với các hệ tư tưởng ngoài Phật giáo 

Bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Cái tôi có điểm khởi thủy hay 
không. Nhiều truyền thống tin rằng cái tôi phải có điểm bắt 
đầu. Nói không có thì sẽ cảm thấy không thoải mái, hơi khó 
chịu, vì vậy phải có điểm bắt đầu. Nếu có bắt đầu, tự nhiên 
sẽ phải hỏi câu hỏi kế tiếp: "bắt đầu như thế nào?". 

Có một truyền thống Ấn Độ cổ nói rằng sự vật nhiên không 
mà có. Rất đơn giản. Tôi nghĩ nhiều người thời nay sẽ cảm 
thấy hải lòng với câu trả lời này. Tự nhiên mà có, chỉ vậy 
thôi. 

Ngoài ra, có những tôn giáo tin có đẳng sáng tạo (tôn giáo 


hữu thần) cho rằng vạn vật đều do đức Chúa Trời tạo ra. Tất 


20 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


cả đều là tạo vật của đức Chúa, cả thế giới nảy, cả mỗi người 
trong chúng ta. Tôi có người bạn Thiên Chúa giáo, rất tuyệt 
VỜI, CÓ lần tôi hỏi ông ta, nếu tin có kiếp trước thì sao, saI 
lầm ở chỗ nào? Ông ta trả lời rằng, không thể nào! Ngay 
chính đời sống hiện tại đây, tất cả đều do đức Chúa Trời tạo 
ra. Niềm tin này vô cùng mãnh liệt. Ngay chính đời sống này 
là do đức Chúa tạo ra. Như vậy cũng có nghĩa rằng chúng ta 
rất gần gũi với đức Chúa. Đương nhiên thân thê này đến từ 
cha mẹ, nhất là từ mẹ. Như vậy có thể nói rằng linh hồn là 
trực tiếp cho đức Chúa tạo ra. Từ đó phát sinh cảm giác vô 
cùng thân thiết gần gũi với đức Chúa. Càng cảm thấy thân 
thiết gần gũi với đức Chúa thì lại càng mong mỏi làm theo ý 
Chúa. Ý Chúa là gì? Là lòng thương yêu, bác ái. Khái niệm 
triết lý này vô cùng mãnh liệt và rất có hiệu quả. 

Rồi trong số những tôn giáo tin có đẳng sáng tạo lại có một 
số tôn giáo Ấn Độ, mặc dù chấp nhận có đắng sáng tạo 
nhưng lại cho răng không phải chỉ có một đời, mà nhiều đời. 
Các tôn giáo Ân Độ cô hữu thần nảy vừa chấp nhận có đắng 
sáng tạo, vừa chấp nhận có luật nhân quả. Đầu tiên là do 
đẳng sáng tạo, đắng Phạm Thiên (Brahma) tạo ra, sau đó 
đời này qua đời khác luân chuyền theo luật nhân quả. Đây là 
một hệ thông tôn giáo khác. Tất cả những tôn giáo nói trên 
đều có gắng giải thích cái tôi bắt đầu như thế nào. 

Có một truyền thống triết lý Ân Độ cô ngoài Phật giáo gọi là 


Số Luận (Samkya), cho rằng có một đắng sáng tạo gọi là bản 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®—a 21 


thể nguyên sơ!. Bản thê nguyên sơ này tạo ra tất cả mọi sự, 
ngoại trừ chính nó và con người. Bản thể nguyên sơ và ngã 
được xem là thực tại cứu cánh (chân đề), mọi điều khác đều 
được xem là thực tại qui ước (tục để). Vậy có lẽ phái Số 
Luận xem cái tôi là trường tồn vĩnh cữu, không có kết thúc. 
Tất cả mọi sự khác đều xuất ra từ bản thể nguyên sơ, ngoại 
trừ cái tôi, cho nên cái tôi cũng không có điểm bắt đầu. 

Thật ra, khái niệm giải thoát của phái Số Luận cũng có 
những điểm tương đồng với Phật giáo. Theo phái Số Luận, 
lúc khởi thủy, mọi sự đều từ đắng sáng tạo sinh ra, ngoại trừ 
cái tôi. Trước cảnh biến hiện của vạn vật, cái tôi bị choáng 
ngợp, không nhìn ra được răng cảnh vật biến hiện muôn vàn 
kia đều từ đắng sáng tạo mà có, lại cho rằng vạn vật hiện 
hữu một cách độc lập, từ đó vướng kẹt trong luân hồi. Phải 
nhờ tu chứng mới biết được vạn vật chẳng là gì cả, chỉ do 
đẳng sáng tạo hiện thành, lúc đó cảnh vật kia tan biến trở lại 
vào trong đắng sáng tạo, chỉ còn lại cái tôi, và ngay vào thời 
điểm đó, cái tôi được xem là siêu thoát khổ đau, đạt giải 
thoát luân hồi. 

Còn theo Phật giáo, tất cả mọi sự đều do bản giác quang 
minh mà có, nhưng chúng sinh lại không biết vậy, lầm tưởng 
vạn vật hiện hữu một cách độc lập, tách ha, không liên quan 
gì đến nhau, cũng không liên quan gì đến bản giác quang 


minh. Thấy được mọi sự chỉ do bản giác quang minh mà có 


° Anh: primary substance 


22 ›2a Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thì cảnh giới qui ước này sẽ tan biến đi, đó là niết bàn, là giải 
thoát luân hồi xét theo quan điểm Phật giáo. Có một chút 
tương đồng giữa Phật giáo và phái Số Luận. Đương nhiên có 
sự khác biệt rất lớn trong sự nhận định về hiện hữu độc lập, 
tuy vậy, nếu chỉ nói riêng về khái niệm giải thoát, có thể nói 
rằng có chút tương đồng giữa Phật Giáo và phái Số Luận. 

Bây giờ hãy thử tìm hiểu xem Phật giáo nói thế nào về điểm 


khởi thủy của cái tôi. 


b. Đối với Phật Giáo 

Cái tôi chỉ là tên gọi gán đặt lên trên tổ hợp các thành phần 
thân và tâm, đặc biệt là tâm, vậy nếu muốn xét xem cái tôi 
có điểm khởi thủy hay không thì phải tìm hiểu xem tâm có 
điểm khởi thủy hay không. Nếu tâm có điểm khởi thủy, vậy 
cái tôi tự nhiên cũng phải có điểm khởi thủy, vì cái tôi vốn 
chỉ là tên gọi, gán đặt cho dòng liên tục của tâm thức. 

Bây giờ hãy thử xét xem tâm có điểm khởi thủy hay không, 


và cũng hãy nên thử tìm hiểu về điểm khởi thủy của thân. 


¡. Điểm khởi thủy của thân 

Nói về thân thể mà chúng ta đang có đây, đương nhiên là có 
điểm bắt đầu. Nếu nói về chất liệu tạo nên thân người, những 
yếu tố vật lý căn bản tạo ra thân thể con người, nói chung là 
đến từ cha và mẹ. Thân của cha mẹ lại đến từ ông bà. Thế hệ 
sau sinh ra từ thế hệ trước, cứ như vậy truy ngược về thuở 


khai thiên lập địa của cả vũ trụ này. Theo thuyết tiễn hóa của 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &» 23 


Darwin, nếu truy ngược dòng tiến hóa thì loài hai chân vốn 
đến từ loài bốn chân, loài bốn chân đến từ loài sửa trong 
lòng biển. Những chất liệu vật lý tạo thành loài sứa nguyên 
thủy đó, truy ngược dòng tiễn hóa có thể tìm thấy ở trong 
những vật bất động vô tri. Nói trên phương diện vi tế, chất 
liệu vật lý tạo thành thân thể của chúng ta ngày hôm nay có 
thể truy ngược về đến tận thời điểm Đại Bùng Nổ [Big 
Bang]. Điểm Đại Bùng Nổ cũng vậy, cũng phải có nhân 
duyên. Vốn phải sẵn có một khối năng lượng vĩ đại cực kỳ 
cô đọng, từ đó mới có thê xảy ra sự Đại Bùng nổ. Vậy khối 
năng lượng này đến từ đâu? Cũng phải có những yếu tố đi 
trước. Chúng ta có thể truy ngược mãi như vậy đề thấy rằng, 
xét trên phương diện cực vi, những hạt tử cầu tạo thành thân 
thể của chúng ta đều theo một dòng tiếp nối liên tục, hoàn 
toàn không có điểm bắt đâu. 

Truy ngược dòng tiễn hóa của chất liệu vật lý tạo thành thân 
thể con người sẽ thấy không thê tìm ra điểm khởi đầu. Ở đây 
khi nói đến thân, chúng ta cần phân biệt rõ giữa cái gọi là 
chất liệu vật lý tạo thành thân thể, khác với tướng dạng của 
thân thể, màu sắc, dung mạo v.v... Xét về tướng dạng của 
thân thể thì đương nhiên là có điểm khởi đầu. Nhưng nếu nói 
đến chất liệu vật lý tạo thành thân thẻ thì lại khác, cho dù 
truy ngược dòng biến hóa xa bao nhiêu cũng không bao giờ 
có thê tìm thấy điểm khởi thủy. 

Nếu nói rằng những chất liệu vật lý thành thân thể nảy có 
điểm khởi đầu, khi ấy lại không biết những chất liệu vật này 


24 › Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


ngay từ đầu do đâu mà có. Đây là một điều không thể lý giải 
được. 

Sự vật chỉ có thể sinh ra tùy vào hai loại nguyên nhân: 
nguyên nhân chính yếu [gọi là nhân], và nguyên nhân hỗ trợ, 
[gọi là duyên]. Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành duyên tó, 
nhưng nhân tô thì nhất định phải mang cùng tính chất với 
quả. Xét trên mọi phương diện, màu sắc, tướng dạng v.v..., 
nhân nhất định phải tương đồng với quả. Kinh Duyên Sinh 
nói răng "Vì điều này hiện hữu, nên điều kia hiện hữu; vì 
điều này sinh ra, nên điều kia sinh ra." Như vậy có thê thấy 


rằng nhân quả bất tương đồng là điều không thể có. 


ii. Điễm khởi thủy của tâm 

Bây giờ hãy xem thử tâm có điểm bắt đầu hay không. 

Nói về nhận thức giác quan, ví dụ như nhãn thức, nhĩ thức 
v.v... đương nhiên loại tâm thức này có điểm bắt đầu. Mặc 
dù biến chuyền liên tục trong từng sát na, nhưng vẫn có điểm 
khởi thủy. 

Ví dụ nhìn hoa thì sẽ phát sinh ra nhãn thức thấy hoa. Hãy 
thử xét xem do đâu mà có nhãn thức thấy đóa hoa như vậy. 
Trước hết, phải có một yếu tố khách quan bên ngoài: đóa 
hoa. Thêm vào đó, phải có con mắt nhìn đóa hoa. Hai yếu tố 
nảy gặp nhau và sinh ra nhãn thức thấy đóa hoa. Tuy vậy, sự 
nhìn thấy đóa hoa này nếu muốn trở thành một kinh nghiệm 
tâm thức thì phải có một yêu tô thứ ba là cái tâm đi trước, 


mang cùng tính chất là tánh biết và tánh sáng. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®a 25 


Ví dụ có người nhìn hoa với tâm thần không tỉnh táo, vì 
nghiện ngập hay điên khùng, trong trường hợp nảy, tuy cũng 
nhìn hoa, nhưng không chắc nhãn thức nhận biết rõ rệt về 
đóa hoa. Nói vậy, ý thức là yêu tô chính yếu. Ý thức lại có 
thể chia thành nhiều loại, khi tỉnh, khi ngủ mơ, khi ngủ say, 
khi xỉu v.v... ngay cả ý thức cũng có nhiều loại thô lậu vi tế 
khác nhau. Mọi tâm thức thô lậu đều từ tâm thức vi tế sinh 
ra. 

Vậy bây giờ hãy trở lại với câu hỏi lúc nãy, tâm có điểm 
khởi đầu hay không. Trước tiên cần hiểu rõ về tánh chất của 
tâm. Tánh chất của tâm là tánh sáng và tánh biết. Tâm hoàn 
toàn không có tướng dạng, màu sắc. Chỉ đơn thuần là nhận 
thức, là kinh nghiệm, hoàn toản không có chút thực thể nào 
cả. Vậy khi nói đến nhân tố chính yếu tạo ra tâm, nhân này 
phải mang cùng tánh chất với tâm, nghĩa là cũng không màu 
sắc, tướng dạng, chỉ đơn thuần là một kinh nghiệm phi thực 
thể, mang tánh sáng và tánh biết. 

Vậy nói theo quan điểm Phật giáo thì sự liên tục của tâm là 
nên tảng của cái tôi. Tâm này không có điểm khởi đầu. Nếu 
cho rằng có tâm điểm bắt đầu, vậy cái tâm đầu tiên phải do 
một điều không phải tâm sinh ra, phải từ vật thể sinh ra. 
Điều nảy không thể xảy ra. Tâm chỉ có thể sinh ra từ một 
điều gì mang cùng tính chất, nói cách khác, phải được sinh 
ra từ cái tâm đi trước. Vật sinh ra từ vật, không thể từ tâm 
sinh ra. Tâm và vật là hai điều khác nhau, mang tính chất 


khác nhau. Cả hai đều biến chuyền trong từng phút giây, đều 


26 t2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


phải có một cái nhân đi trước. Vậy đôi với câu hỏi này, Phật 


giáo trả lời rằng tâm không có điểm khởi thủy. 


3. Cái tôi có điểm kết thúc? 

Tôi không rõ các tôn giáo hữu thần (tin có thượng để) nói 
như thế nào về vấn đề này. Sau khi chết đương nhiên thân 
xác cho vào hòm, nhưng còn linh hồn thì ở trong hòm hay ở 
nơi nào khác, tôi không rõ lắm. Nói chung là đến ngày phán 
xét cuối cùng, người tốt sẽ được lên thiên đường, ở lại đó 
vĩnh viễn. 

Có một số tôn giáo hữu thần thời Ấn Độ cô cho rằng cái tôi 
là một phần của đắng tạo hóa - đắng Đại Phạm Thiên (Big 
Brahma). Mỗi người trong chúng ta là một phần của đắng 
tạo hóa, và đến một thời điểm nào đó sẽ tan nhập trở lại vào 
đẳng tạo hóa Phạm Thiên. Theo quan điểm này thì cái tôi 
không có điểm kết thúc. Có một điểm khởi đầu do thượng để 
tạo ra, nhưng không có điểm kết thúc. Trong trường hợp 
này, cái tôi hữu thủy mà vô chung, cứ sẽ như vậy mãi mãi. 
Bây giờ xét đến Phật giáo. Phật giáo có hai loại tư tưởng. 
Một số hệ phái thấp tin rằng đạt Niết Bản, gọi là Đại Bát 
Niết Bàn [Mahaparinirvana] là đi vào trạng thái tận diệt, bỏ 
lại thân vật lý, cả tâm thức cũng hoàn toàn tận diệt. Các hệ 
phái Phật giáo này chấp nhận thân và tâm có điểm kết thúc 


[ngã hữu chung]. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &» 27 


Một số hệ phái cao hơn lại cho rằng sự vật còn tỒn tại hay 
không đều tùy vào các yêu tố hóa giải tương ứng. Muốn xét 
tâm có điểm kết thúc hay không, các hệ phái Phật giáo cao 
nói rằng tâm vốn bao gồm nhiều loại tâm thức hư vọng, mỗi 
tâm hư vọng nảy tương ứng với một tâm đối nghịch có khả 
năng hóa giải. Áp dụng tâm thức hóa giải tương ứng, tâm hư 
vọng sẽ đoạn diệt. Tuy vậy, nếu nói đến tánh sáng và tánh 
biết của tâm, là chân tánh của tâm, thì lại không có yêu tố 
hóa giải. Cho nên tánh sáng và tánh biết của tâm sẽ tiếp tục 
vĩnh viễn, không chấm dứt, mãi đến tận quả giác ngộ viên 
mãn. Vì vậy mà nói rằng ngã không có điểm kết thúc (ngã 


vô chung). 


Theo đó, mọi tôn giáo lớn đều có quan điểm triết lý riêng và 
đều khác nhau cả. Nhưng lại đều mang cùng một thông điệp, 
cùng mục tiêu hành trì: thông điệp của tình yêu, của lòng từ 
bi bác ái. Tu tập hành trì là để thể hiện những điều này. 

Chân thành mở ra tấm lòng từ bị bác ái, tự nhiên tâm độ 
lượng sẽ phát sinh, từ đó biết quan tâm tự kiểm soát chính 
mình. Người chân thành sống với tắm lòng yêu thương bác 
ái sẽ không bao giờ hại ai. Cho dù có nảy sinh ý muốn hại 
người chăng nữa cũng sẽ luôn biết tự kiềm chế, không tác 
hại cho người. Đây là ý nghĩa của giới luật. Trọng tâm vẫn là 
đề thể hiện lòng từ bi bác ái. Mọi tôn giáo lớn đều dạy chúng 
ta như vậy. Rõ ràng là mọi truyền thống tôn giáo lớn đều cho 


ra những bậc vĩ nhân, công hiên trọn đời cho niêm an vui 


28_ e2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


của người khác, ví dụ như Mẹ Theresa, hay là nhiều người 
khác. Ở Ấn Độ, Phi Châu, tại nhiều vùng hẻo lánh, chúng ta 
thấy có rất nhiều tu sĩ Thiên Chúa Giáo, các mẹ, các cha, tự 
nguyện sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đến đâu 
vẫn không quản ngại, không hề quan tâm đến bản thân, chỉ 
một lòng thương lo cho người khác. Điều này cho thấy mọi 
tôn giáo lớn đều như nhau, đều có khả năng tạo ra những con 


người mang trái tim vĩ đại, nông âm. 


D. Tỉnh Thần Hòa Đồng Tôn Giáo 

Tiếp theo, chúng ta có thể tự hỏi tại sao lại có nhiều hệ triết 
lý khác nhau đến như vậy. Cứ hãy nhìn vào nhân loại, có 
biết bao nhiêu môi trường sống khác nhau, phong thổ, văn 
hóa, phong tục tập quán, đều khác nhau cả, từ đó sinh ra 
nhiều loại căn cơ sở thích khác nhau. Chính vì có nhiều loại 
căn cơ sở thích khác nhau như vậy cho nên phải cần đến 
nhiều phương pháp khác nhau để phát huy lòng từ bi bác ái. 
Mọi truyền thống tôn giáo đều mang cùng thông điệp nhưng 
lại cần nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau để có thể đáp 
ứng với căn cơ sở thích đa dạng của chúng sinh. 

Bằng trọn lòng tôn kính Phật, nhiều khi tôi nói đùa rằng 
ngay chính trong Phật giáo cũng có nhiều hệ triết lý mâu 
thuẫn. Chúng ta có thể thắc mắc tự hỏi vì sao một vị thầy mà 
lại thuyết nhiều giáo pháp đối nghịch với nhau như vậy. Có 


phải vì đầu óc của đức Phật hồ đồ lẫn lộn? Đương nhiên là 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®» 29 


không phải. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, không bao giờ hồ 
đồ lẫn lộn. Và cũng chăng phải vì Phật cố tình muốn làm cho 
Phật tử thêm rối rằm. Chỉ vì người tu có nhiều trình độ và 
nhu cầu khác nhau cho nên đức Phật cũng phải thuyết giảng 
nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau để phù hợp với nhu 
cầu của người tu. Nhiều khi khác đến độ mâu thuẫn, nhưng 
không hè gì. Người này cần cách tu như thế này mới thích 
hợp, người khi thì lại cần một phương pháp khác. 

Từ đó có thể suy ra rằng mặc dù có nhiều tôn giáo khác 
nhau, có tôn giáo hữu thần tin có đắng sáng tạo, có tôn giáo 
vô thần không tin có đắng sáng tạo, xét trên phương diện 
triết lý khác nhau đến mâu thuẫn, nhưng trên phương diện 
hành động thì vẫn cùng thông điệp, cùng chức năng khơi dậy 
lòng từ bi bác ái. Hiểu được điều này, biết rằng mọi tôn giáo 
lớn đều mang cùng thông điệp, cùng chức năng, cùng điểm 
đến như nhau, từ đó sẽ có được lòng tôn trọng chân thành 
đối với mọi tôn giáo. 

Bản thân tôi là một Phật tử noi theo hệ tư tưởng Trung Quán 
Tông của ngải Long Thọ. Xét trên phương diện triết lý, 
Trung Quán Tông của ngài Long Thọ có nhiều điểm mâu 
thuẫn với Duy Thức Tông của ngài Vô Trước, hai bên đã 
từng nhiều lời phê bình tranh luận với nhau. Nhưng điều này 
không có nghĩa là Trung Quán Tông không kính trọng Duy 
Thức Tông. Chúng ta phải luôn giữ lòng kính trọng lẫn 
nhau. Đối với tôn giáo cũng tương tự như vậy. Các tôn giáo 


hữu thần tin có thượng đế, đối với Phật giáo mặc dù mâu 


30 —› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thuẫn trên phương diện triết lý, đưa đến nhiều tranh cãi, 
nhưng không hề gì. Có rất nhiều người vẫn cần tin vào 
thượng đế. Đối với họ, tôn giáo hữu thần có giá trị hơn 
nhiều. Vì vậy chúng ta cần phải giữ lòng tương kính. 

Cũng như là thuốc. Có nhiều loại thuốc, tác dụng nhiều khi 
trái ngược nhau, nhưng bệnh cho nhiều loại cho nên thuốc 
cũng cần nhiều loại khác nhau. Bệnh nào thuốc nấy. Thuốc 
là để chữa bệnh, chữa lành được bệnh là thuốc tốt, chẳng có 
gì để mà tranh cãi. Thuốc tuy khác nhau nhưng đều cần thiết 
như nhau. Tương tự như vậy, tôn giáo có nhiều loại, tuy 
khác nhau nhưng đều chở mang cùng một thông điệp và 
hướng đến cùng một mục tiêu. Vì vậy đều đáng cho chúng ta 
tôn kính như nhau. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng. 

Năm ngoái, ở Áo (?) có cuộc hội thảo được tổ chức trong 
một tu viện, chúng tôi đã lưu lại trong tu viện này. Mỗi khi 
có địp lưu lại trong tu viện, ngày đầu tiên tôi thường đến 
thỉnh an vị viện trưởng, rồi khi rời tu viện tôi thường cầu 
nguyện nơi thánh đường. Lần này cũng vậy. hôm rời tu viện, 
buổi sáng tôi đến thánh đường, nhìn đức Chúa Giê-su tôi vô 
cùng xúc động. Thật là một bậc thầy vĩ đại, mang lợi ích lớn 
lao đến cho hàng triệu người, từ ngàn năm xưa cho đến ngày 
nay, và cả trong tương lai. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng xúc 
động. 

Rồi tôi lại nghĩ, mọi tôn giáo đều hướng đến cùng một mục 
tiêu. Ngày nay có nhiều người mang cảm giác tiêu cực về 


Hôi giáo. Tôi có người bạn Hôi giáo, ông ta nói với tôi răng 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2a 31 


người chân chính theo đạo Hồi phải thương yêu tất cả mọi 
tạo vật của đức Allah cũng như thương yêu chính đức Allah. 
Tôi nghĩ tư tuởng nảy thật đẹp. Chúng ta thương yêu đắng 
tạo hóa. Mà đẳng tạo hóa nhất định phải có lý do riêng khi 
tạo sinh ra vạn vật như vậy. Do đó càng thương yêu đẳng tạo 
hóa bao nhiêu thì lại càng phải thương yêu tạo vật của ngài 
bấy nhiêu. Thật là một ý tưởng đẹp. 

Đương nhiên tôn giáo nào cũng có những phần tử cá biệt. 
Tôi nghĩ quí vị ở đây chắc có người biết đến cộng đồng 
người Hồi ở Bồ Đề Đạo Tràng. Khi xưa người Hôỗi đến Bồ 
Đề Đạo Tràng là để phá hủy chùa chiền. Ngày nay chúng ta 
đã sống trong một thực tại mới, cộng đồng người Hồi ở Bồ 
Đề Đạo Tràng bây giờ là bạn của Phật giáo. Họ mở tiệm, 
cung cấp nhiều dịch vụ cho Phật tử hành hương. Càng nhiều 
Phật tử đến hành hương, người Hồi lại càng ăn nên làm ra, 
do đó giữa hai bên có mối tương quan rất tốt đẹp. Đó là thực 
tại ngày nay. 

Chúng ta cần phải nghĩ đến hiện tại. Trong quá khứ, người 
Hồi mang gươm giáo và kinh Coran đi truyền giáo một cách 
thô bạo. Nhưng kiểu truyền giáo này thì ngay cả Thiên Chúa 
Giáo trong quá khứ cũng đã từng truyền bá tôn giáo theo 
cách tương tự. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Gần đây tại 
Delhi có tổ chức cuộc Hội Thảo Hồi Giáo Quốc Tế về nạn 
khủng bố, tôi cũng tham dự. Cùng ngày hôm đó, họ mời tôi 
đến một thánh đường Hồi giáo [mosket] xưa nhất ở Delhi, có 


lẽ đã trên năm trăm năm. Tôi đên đó, đội mũ Hồi Giáo màu 


32 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


trăng. Trong một thời gian ngắn, tôi trở thành người Hồi 
Giáo, cùng mọi người câu nguyện tụng kinh. Đương nhiên là 
tôi không biết đọc kinh hồi giáo, nhưng đã cùng mọi người 
chia xẻ niềm rung động trong tâm. 

Cộng đồng Hồi giáo có một vài trường hợp cá biệt. Nạn 
khủng bố trong thời gian vừa qua, phần lớn phát xuất từ 
người Hồi Giáo. Nhưng chúng ta không thể lây những thành 
phần cá biệt nảy làm tiêu biểu cho toàn thể cộng đồng Hồi 
giáo. Trong mọi tôn giáo, Ân Độ giáo, Thiên Chúa Giáo, 
Phật giáo, bất cứ là tôn giáo nào cũng đều có những phần tử 
cá biệt, nhưng không thê dựa vào việc làm của một số người 
này đề đánh giá cả một tôn giáo. 

Một trong những tâm nguyện của tôi là cổ động cho tỉnh 
thần hòa đồng tôn giáo. Nay xin nhân cơ hội này chia sẻ 
cùng quí vị: đối với mọi truyền thống tôn giáo, chúng ta đều 
nên giữ lòng tôn kính chân thành. Trong quá khứ con người 
đã từng nhân danh tôn giáo để gây ra nhiều xung đột bất hòa. 
Tưởng răng chỉ có thê có một chân lý, một tôn giáo mà thôi, 
từ đó sinh ra nhiều vấn đề phức tạp. Một chân lý, một tôn 
giáo, hay nhiều chân lý, nhiều tôn giáo, hai điều nảy nhìn bề 
mặt sẽ thấy như mâu thuẫn đối nghịch với nhau. Làm sao 
hóa giải sự mâu thuẫn này? Nhìn trên phương diện cá nhân 
một người, nếu muốn đứng vững thì phải theo một chân lý, 
một tôn giáo. Nhưng nếu xét trên phương diện cộng đồng, xã 
hội, vì có nhiều người nên cũng cần nhiều chân lý, nhiều tôn 


giáo. Ngay như trong hội trường này, cá nhân mỗi người 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ta 33 


đương nhiên phải chọn theo một chân lý, một tôn giáo mả 
thôi. Nhưng nếu nói chung cho cả hội trường, không phải ai 
cũng theo cùng một tôn giáo, cho nên tự nhiên phải có nhiều 
tôn giáo khác nhau. Vậy thì cần một tôn giáo một chân lý, 
hay cần nhiều tôn giáo nhiều chân lý, tất cả đều tùy chúng ta 
đang nói đến cá nhân từng người hay đang nói đến nhiều 
người khác nhau. 

Bây giờ hãy nói đến Phật giáo. Đức Phật tùy theo căn cơ của 
chúng sinh mà giảng nhiều giáo pháp khác nhau, ở nhiều 
thời điểm khác nhau, nói về nhiều đề tài khác nhau, bằng 
nhiều ngôn ngữ khác nhau: có khi giảng bằng tiếng Pali, có 
khi giảng bằng tiếng Phạn. Nói chung Phật giáo có hai hệ, 
Pali và Phạn tự. Xét theo lịch sử, vào thời kỳ đầu [sau khi 
Phật nhập diệt], Phật giáo phát triển rất mạnh ở quanh vùng 
Cashmere PakIstan, nơi có học viện Takshashila. Tôi nghĩ 
vào thời đó, truyền thống Phật giáo Pali là chính. Sau đó 
truyền thống học viện Na-lan-đà phát triển, đựa vào nền tảng 
của Phật giáo Pali, phát huy thành Phật giáo Phạn tự. Các tác 
phẩm của học viện Na-lan-đà phần lớn đều viết bằng tiếng 
Phạn. Tôi nghĩ Phật giáo Na-lan-đà phối hợp cả hai truyền 
thống Phật giáo Pali và Phạn tự. Riêng truyền thống tiếng 
Phạn lại được phát triển càng thêm phong phú. Trọn vẹn 
giáo pháp của Phật có thể qui nạp thành ba loại, được gọi là 
Tam Tạng Kinh Điển, đó là luật tạng, luận tạng và kinh tạng. 
Tạng kinh thứ nhất là luật tạng, đây là những giới luật do 
Phật ấn định cho người tu, vì vậy không biến chuyên thay 


34 ›2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


đối, vẫn giữ nguyên như vậy từ thời Phật cho đến ngày nay. 
Nhưng luận tạng thì phát triển rất phong phú và từ đó tạo 
ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tạng. 

Sau đó đến thời kỳ của học viện Vikramshila, ở Bihar. Cả 
hai học viện Vikramshila và Na-lan-đà đều ở vùng Bihar. Về 
sau học viện Vikramshila phát triển rực rỡ, các vị thầy ở đây 
theo cùng truyền thống như học viện Na-lan-đà. Sau nữa là 
truyền thống Phật giáo Tây Tạng, phát xuất từ một trong 
những bậc học giả lỗi lạc nhất của học viện Na-lan-đà là 
ngài Thiện Hải Tịch Hộ'. Vào thế kỷ thứ 8, quốc vương Tây 
Tạng thỉnh đại sư Thiện Hải Tịch Hộ đến Lhasa. Lúc đó đại 
sư đã ngoài 70. Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu, du hành sang 
Tây tạng, ở lại hơn hai mươi năm rồi qua đời tại đấy. Ngài 
Thiện Hải Tịch Hộ là bậc học giả siêu việt, một triết gia 
Trung Quán vĩ đại, một nhà biện luận lỗi lạc. Tác phẩm của 
ngài vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay. Các tác phẩm Trï 
Kiến Trung Quán Trang Nghiêm Luận”, Tri Thức Tập Luận'. 
Tác phẩm sau, bộ luận tóm lược tri thức luận, phân loại chân 
thực tại, bao gồm ba quyên dây. Những tác phẩm này cho 
thấy ngài Thiện Hải Tịch Hộ thật sự là một học giả Trung 
Quán lỗi lạc, thông làu tri thức luận. Ngài Thiện Hải Tịch 
Hộ đã đích thân đảm nhận trọng trách xây dựng nên tảng cho 


Phật giáo Tây Tạng. Bản thân ngài vốn là một học giả ưu 


° Shantarakshita 
ˆ“ Ornaments oƒ the Middle Way View 
3 The Concise Version oƒ Epistomology 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &—a 35 


việt, vì vậy ngài luôn nhắn mạnh tầm quan trọng của sự tu 
học. Ngày nay Phật giáo Tây Tạng có truyền thống nhiều 
năm tu học nghiêm mật, không phải chỉ học một vài cuốn 
kinh mà rất nhiều kinh sách, truyền thống nảy phát xuất từ 
ngải Thiện Hải Tịch Hộ. Vì lý do này tôi thường nói Phật 
giáo Tây Tạng thuần túy là Phật giáo Na-lan-đả. Điều này có 
khi làm nhiều người cảm thấy bất mãn, nhưng sự thật là như 
vậy. Chúng ta là người bước theo truyền thống cựu Học 
Viện Na-lan-đà. 

Buổi thuyết pháp đầu tiên chấm dứt ở đây. Mỗi đầu buổi 
giảng pháp sẽ có một thời hỏi đáp. Buổi thuyết pháp kế tiếp 
bắt đầu vào hai giờ chiều. Xin mời quí vị chuẩn bị sẵn câu 


hỏi. Xin cảm ơn. 


THỜI 2 : CHIẾU 11/06/2009 


HỎI ĐÁP 

Hồi 1. Xin ngài giải thích về sự khác biệt giữa tâm và não. 
Đáp 1. Hiểu biết của tôi rất giới hạn. Hiện nay đang có nhiều 
chương trình nghiên cứu về vấn đề này. Các nhà chuyên gia 
thần kinh học với dụng cụ tân tiến nhất đang tìm hiểu xem 
não bộ biến chuyên ra sao trước những ý tưởng nhận thức 
khác nhau. Ngành thần kinh học cho đến nay vẫn chưa cụ 
thể đo ra được sự khác biệt giữa khái niệm và trực nhận. 
Trong cuộc hội thảo mới đây ở Hoa Kỳ', tôi đưa ra một số 
gợi ý về lãnh vực nảy. Lẫy ví dụ khi chúng ta nhìn thấy đóa 
hoa, não bộ sẽ có có hai mức độ nhận thức khác nhau. Trước 
hết chúng ta sẽ chỉ đơn thuần thấy đóa hoa. Liền sau đó sẽ 
phát xuất một loại nhận thức khác, gọi là ý thức, thấy đóa 
hoa này là đẹp, là xấu, năm ngoái đã từng thấy qua v.v... Khi 
dùng giác quan trực tiếp nhận biết đóa hoa thì đóa hiện ra rất 
rõ ràng, hễ giác quan còn tiếp xúc với đối cảnh, hình ảnh vẫn 
còn hiện. Nhưng khi vừa ngưng nhìn đóa hoa, mặc dù hình 
ảnh đóa hoa vẫn hiện ra trong trí, nhưng khác với lúc nãy: 
hình ảnh bây giờ thuộc lãnh vực của ý thức, của khái niệm, 


ấn tượng”. Có sự khác biệt rất lớn giữa hai loại hình ảnh 


° năm 2008 
` generic image 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &» 37 


nảy. Khi giác quan trực tiếp nhận biết đối cảnh, ví dụ mắt 
trực tiếp thấy đóa hoa, nhận thức về đóa hoa khi ấy rất linh 
động rõ ràng, không lẫn lộn với quá khứ hay tương lai, cũng 
không lẫn lộn với bất cứ điều gì khác, hiện đóa hoa đang 
như thế nào thì nhìn thấy đúng y như vậy. 

Còn trường hợp nhận biết qua ý thức khi mắt đã ngưng nhìn 
thì lại khác, chỉ là hình ảnh trong tâm', vì vậy không rõ ràng 
băng hình ảnh trực nhận. Khác nhau rất xa. Hy vọng những 
nghiên cứu cụ thê về mối tương quan giữa não bộ và ý tưởng 
sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ràng vẻ lãnh vực này. 

Bất luận là thế nào, tâm thức vốn vẫn có nhiều tầng lớp thô 
lậu và vi tế khác nhau. Tâm cảng vi tế lại càng ít lệ thuộc 
vào não bộ. Tâm thô lậu, ngược lại, hoàn toàn lệ thuộc vào 
não bộ, thậm chí có thể nói do chính não bộ sanh ra. Phật 
giáo khi phân loại tâm thức có nói đến "tâm có sắc thái" và 
"tâm không sắc thái". Tâm không sắc thái đại khái có nghĩa 
là tâm nhận thức sự vật một cách trực tiếp không xuyên qua 
trung gian nào cả, không xuyên qua một ấn tượng nào cả. 
Trong bốn trường phái Phật giáo, Tì Bà Sa Luận Bộ” cho 
rằng tâm nhận biết sự vật một cách trực tiếp, không xuyên 
qua môi giới của ấn tượng tâm thức, trong khi đó Kinh 
Lượng Bộ? và các tông phái cao hơn thì nói rằng tâm chỉ có 


1 : 
mental image 


? Vaibhasika 
3 mental image 
* Sautrantika 


38 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thê nhận biết đối tượng qua ấn tượng tâm thức. Những khám 
phá mới của khoa học hiện đại phù hợp với các hệ pháp Phật 
giáo cao, cho răng tâm thức chỉ có thê tiếp cận với ngoại 
cảnh qua một hình ảnh trung gian. 

Khi nói đến tâm và cảnh, nhận thức luận trong Phật giáo 
đếm ra ba cách nhìn khác nhau. Nói có bao nhiêu đối cảnh 
thì phải có bây nhiêu tâm, đây là một cách nhìn. Nói bất kê 
đối cảnh nhiều hay ít, tâm lúc nào cũng chỉ có một, đây là 
cách nhìn thứ hai. Và cách nhìn thứ ba thì tương tự quả 
trứng xẻ đôi, vì chủng tử tâm thức tác động mà phân nửa trở 
thành tâm nhận biết và phân nửa trở thành đối cảnh khách 
quan, gom lại chỉ là một. Vì vậy mà ví như quả trứng xẻ đôi. 
Trong ba cách nhìn về tâm và cảnh nói trên, khoa học hiện 
đại phù hợp với cách nhìn thứ hai: ở trong một thời điểm, bắt 
kế có bao nhiêu đối cảnh, tâm nhận biết vẫn chỉ có một. Lây 
ví dụ cùng một lúc có nhiều màu sắc nhưng nếu nói đến tâm 
nhận biết thì chỉ có một mà thôi, một tâm thấy tất cả mọi 


màu sắc phong phú ở bên ngoài. 


Hỏi 2. Kính thưa đức Đalai Lama, buổi sáng ngài có nói 
rằng đối với tôn giáo hữu thần thì khi con người chết đi, thân 
xác cho vào hòm nhưng còn linh hồn thì không biết đi đâu. 
Tôi tin vào truyền thống Phật giáo, nhưng vẫn tự hỏi không 
biết khi chết thì tâm thức đi đâu, thân xác chết đi rồi, chuyện 


øì xảy ra cho tâm thức? 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &» 39 


Đáp 2: Theo Phật giáo thì khi tâm lìa xác thì vào một cõi 
được gọi là cõi trung âm. Đây là một trạng thái ở giữa hai 
kiếp tái sinh, còn được gọi là bardo. Chúng sinh trong cõi 
nảy có một cái thân rất vi tế. Vẫn theo lời giải thích của mật 
tông, người ta khi đi vào cửa tử sẽ trải qua kinh nghiệm 
quang minh cận tử, đây là một trạng thái tâm thức cực kỳ vi 
tế. Khi trạng thái này chấm dứt, người chết sinh vào thân 
trung âm. Thân này rất vi tế. Như vậy người chết từ nền tảng 
của thân và tâm vi tế như vậy mà sinh vào cõi trung âm. A fì 
đạt ma câu xá luận của ngài Thế Thân có nói rằng chúng 
sinh cõi trung âm cũng có đầy đủ mọi giác quan, mắt mũi 
v.v... thêm vào đó là cả một khối nghiệp lực rất mạnh. Mặc 
dù chúng ta không thể tin hết tất cả những gì nói trong A Tì 
Đạt Ma Câu Xá Luận vì đã từng có nhiều điểm nói trong 
luận này hoản toàn mâu thuẫn với thực tại, tuy vậy, có nhiều 
kinh điển mật tông đáng tin cậy trích dẫn đoạn văn này, vì 
vậy những gì A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận nói vẻ thân trung 


ấm là điều có thể tin được theo nghĩa đen. 


Hỏi 3. Kính thưa đức Đalai Lama, lúc sáng ngài có nói rằng 
cây cỏ cũng là loài hữu tình. Xin ngài hãy định nghĩa thế nào 
là hữu tình. 

Đáp 3. Cây cỏ có thể gọi là sinh vật có sự sống, nhưng 
không phải là loài hữu tình. Tuy vậy, nếu nhìn lại xem thân 
thể vật lý của chúng ta hoạt động như thế nào, so sánh với 


những hoạt động sinh lý của cỏ cây, sẽ thấy có nhiều điểm 


40 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


tương đồng. Ngay cả đất đá vô tri cũng có sự sống riêng của 
nó. Nhưng chắc chắn là cỏ cây đất đá không có tâm. 

Nhiều năm trước, có lần trong một cuộc hội thảo trao đôi với 
các khoa học gia, tôi có gặp một nhà sinh lý học chuyên gia 
về não bộ rất tài giỏi và đã cùng ông ta thảo luận về định 
nghĩa của giống hữu tình, thế nảo là loài có tâm hay không 
có tâm. Đương nhiên khó lòng có thê biết được đóa hoa này 
ở đây có tâm hay là không. 

Có một truyền thông tư tưởng Ấn Độ cô ngoài Phật giáo, gọi 
là Kỳ Na Giáo, tin rằng cỏ cây không những có sự sống mà 
còn có khả năng tư duy phân biệt. Lúc ở Varanasi tôi có gặp 
vài vị Kỳ Na Giáo, đã trao đổi với họ xem Kỳ Na Giáo nói 
như thế nảo về cây cỏ. Kỳ Na Giáo cho rằng tâm tư duy có 
rất nhiều mức độ, cho nên cây cỏ ở một mức độ nào đó cũng 
có tư duy. Vì vậy họ cho răng cây cỏ cũng là giống hữu tình. 
Phật giáo ngược lại, trong kinh có những đoạn phủ nhận cây 
cỏ là loài hữu tình. Có những lập luận đối lập cho rằng cây 
cỏ có tâm, ví dụ nói răng cây cỏ hữu tình vì khi ngủ chúng 
biết xếp lá lại, Phật giáo chỉ đơn giản phủ nhận những điều 
này. Còn phía đối lập khi muốn chứng minh cây cỏ là hữu 
tình lại đưa ra nhiều luận lý rất phức tạp. Phật giáo chỉ đơn 
giản nói rằng loài hữu tình không những có sự sống mà còn 
phải là loài có khả năng chuyển động theo ý muốn. Như vậy 
mới gọi là chúng sinh hữu tình. 

Loài hữu tình nhỏ nhất là MIPA? [nghe không ra]. Còn như 


các loài vi khuân, chúng có thê do yêu tô hóa học tác động 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®—e2a 41 


mà chuyền động, nhưng có biết tự ý chuyên động hay không 
thì tôi không biết. Cần nghiên cứu thêm. Như tôi có nói sáng 
nay, chúng ta là người bước theo truyền thống Học Viện Na- 
lan-đà, vì vậy việc tìm tòi truy cứu phải trở thành việc làm 
hàng ngày của chúng ta. 

Đối với bất cứ điều gì mới, quan trọng nhất là phải có tỉnh 
thần tìm tòi mồ xẻ. Cũng như ngài Long Thọ và mọi bậc 
thầy lỗi lạc của Học Viện Na-lan-đà, các ngài luôn sẵn lý trí 
bén nhạy, gặp một đề tài mới, cho dù là do chính Phật dạy, 
các ngày cũng lập tức tìm tòi mồ xẻ. Sau khi xét kỹ rồi, thấy 
không trái với lý lẽ mới chấp nhận. Bằng không, cho dù là 
lời Phật, nêu ngược với lý lẽ thì cũng không thê nhận. Đây là 
truyền thống tư duy của Học Viện Na-lan-đà. Chính đức 
Phật cũng khuyến khích như vậy, Phật nói rằng: như thợ 
vàng thử vàng, chỉ chấp nhận là vàng thật sau khi cắt, đốt, 
đánh bóng, các ông cũng vậy, phải xét kỹ lời Như Lai nói để 
thấy đó là sự thật, đừng vì lòng tôn kính Như Lai mà vội tin. 


Hỏi 4. Kính thưa đức Đalai Lama, cuộc biểu tình sáng nay ở 
ngoài kia là như thế nào? 

Đáp 4. Đó là nhóm thờ thần Shugden. Họ cho rằng tôi là kẻ 
nói dối. Cũng như từ biến cố tháng ba vừa qua đến nay, các 
cơ quan truyền thông Trung Hoa tạo cảm giác rằng Đalai 
Lama đòi độc lập, và gọi tôi là quân khủng bố. Gần đây ở 
Hoa Kỳ, có một nữ phóng viên phỏng vấn tôi, hi tôi có phải 


là khủng bố hay không. Tôi trả lời bả hãy xét mả xem. 


42 &› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Trở lại câu chuyện của thần Shugden. Vị thần này phát sinh 
từ hơn 370 năm về trước, bắt đầu từ thời của đức Đalai 
Lama đời thứ năm. Bản thân tôi từ năm 50 cho đến đầu thập 
niên 70, theo vị phó sư phụ, tôi cũng có thờ vị thần này. 
Còn vị sư phụ trưởng của tôi thì giữ khoảng cách. Sau đó tôi 
có đọc một số tài liệu về tiểu sử của các đời Đalai Lama đi 
trước, đặc biệt là tiểu sử của đức Đalai Lama đời thứ năm, từ 
đó tôi bắt đầu nghỉ ngờ vị thần này. Tôi bỏ công nghiên cứu 
nhiều hơn, thấy đức Đalai Lama đời thứ năm nói rằng vị 
thần này rất nguy hiểm, sinh ra từ một lời nguyền độc hại. 
Đọc trong tự truyện của đức Đalai Lama đời thứ năm có thấy 
nói rằng ngài đã từng ra sức diệt trừ vị thần này. Từ đó đến 
nay đã hơn 300 năm, vẫn còn gây mâu thuẫn. 

Sau khi tìm hiểu tận tường rồi, tôi thấy rõ vị thần này vô 
cùng độc hại, vì vậy tôi ngưng không thờ nữa. Các vị thầy ở 
các tu viện cũng theo lời khuyên của tôi mà ngưng thờ vị 
thần này. 

Sau đó thì có sự phản đối như quí vị đã thấy. Thật ra họ có 
quyên tự do chọn lựa. Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng, rất 
nhiều lần, trách nhiệm của tôi là phải cho mọi người biết sự 
thật là như thế nào, thờ vị thần này sẽ gặp hậu quả ra sao. 
Còn có làm theo hay không là quyền tự do của mỗi người. 
Tôi chăng bao giờ bảo ai phải im miệng cả. Tự do ngôn luận, 
tự do tư tưởng, vậy đó. 

Nhiều khi họ nói rất ồn về tự do tín ngưỡng, nhưng vị thần 


linh này thì lại nặng tỉnh thần bè phái cực đoan. Khi còn thờ 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2a 43 


vị thần này, có lần tôi muốn thọ pháp từ những truyền thống 
khác như Nyingma, Kagyu, Sakya, nhưng sư phụ tôi dặn tôi 
phải cần thận. Là vì thờ thần Shugden thì không được quyền 
thọ pháp từ những dòng tu khác. Đến khi ngưng thờ vị thần 
nảy, tôi muốn thọ pháp của ai tùy ý, không còn bị câu thúc. 
Bản thân tôi rất trọng tinh thần bất bộ phái, cho nên đây 
cũng là một lý do khiến tôi quyết định thôi không thờ vị thần 
này nữa. 

Nếu quí vị quan tâm thì hãy nên tìm hiểu sâu hơn, đọc nhiều 


hơn về lịch sử của câu chuyện này. 


Hỏi 5. Hiện giờ nói chung có nhiều Phật tử Tây phương thiết 
tha muốn hành trì Phật giáo nhưng không muốn gánh vào 
phần nghi lễ văn hóa Á Châu, vậy đâu là phần tinh yếu của 
Phật giáo, đâu là phần thuộc lãnh vực văn hóa? 

Đáp 5. Tôi nghĩ trong mọi tôn giáo, bất kế là tôn giáo nảo, 
chúng ta cần phải phân biệt giữa phần cốt tủy và phần thuộc 
về văn hóa. Riêng nói về Phật giáo, phần cốt tủy kể từ thời 
đức Phật cho đến nay vẫn còn nguyên không thay đổi. 
Nhưng phần văn hóa thì cứ mỗi khi Phật giáo đi vào một 
quốc gia khác như Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam, Nhật 
Bồn, Tây Tạng, Mông Cổ v.v... là khía cạnh văn hóa Phật 
giáo lại có nhiều biễn chuyền thay đôi. 

Nền văn hóa địa phương cũng vậy, thay đổi theo Phật giáo. 
Phật giáo Tây Tạng thường có nhiều lễ hội, tụ họp thật đông 


người ở những tu viện thật lớn, với biết bao nhiêu là nhạc 


44_ ®› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


cụ... Tôi nghĩ các bậc tôn sư Học Viện Na-lan-đà ngày xưa 
có bao giờ dùng đến mấy thứ nhạc cụ trống, khèn, chập 
chẽng như thế này đâu. Chắc chắn là không rồi. Tôi thường 
nói đùa với các bạn Tây Tạng của tôi rằng thật khó mà tưởng 
tượng cho ra cái cảnh ngài Long Thọ ngồi chính giữa, xung 
quanh là ngài Thánh Thiên, ngài Phật Hộ, cùng các bậc thầy 
vĩ đại học viện Na-lan-đà, mỗi vị ôm một nhạc cụ, cả ngày 
làm lễ cúng dường (puja). Chắc chắn không thể nào có 
chuyện như vậy. Các vị hoặc là đang tư duy, quán chiếu, 
truyền pháp, soạn tác, tranh luận hay ngồi thiền., chứ có bao 
giờ lại ngồi đánh trồng thôi kèn. 

Ờ Tây tạng có nhiều loại lễ cúng, ví dụ như lễ cúng để kiếm 
ra tiền, Người Tây tạng đặc biệt thích loại lễ cúng này, 
nhưng rốt lại chăng ai có tiền cả. Còn người Tây phương thì 
lại có biết bao nhiêu là tỉ phú, triệu phú, đâu ai từng biết tới 
lễ cúng này là gì đâu. Cúng tế thần linh tin rằng thần linh 
mang tiền bạc đến cho ta, tôi không tin có chuyện như vậy. 
Những thêm thắt như vậy đến từ văn hóa địa phương thật ra 
cũng không hại gì, vì vậy các tôn sư Tây Tạng trong quá khứ 
chấp nhận một số nghi lễ địa phương, lâu dân trở thành khía 
cạnh văn hóa của Phật giáo Tây Tạng. 

Nói về sự ảnh hưởng đến từ tinh túy của Phật giáo thì ví dụ 
như tiếng Tây Tạng có chữ "mẹ chúng sinh", trở thành ngôn 
ngữ thông dụng. Điều nảy nhất định là do Phật giáo ảnh 
hưởng. Đồng thời Phật giáo cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa 
địa phương. Vì vậy chúng ta cần phân biệt đâu là khía cạnh 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®—e2a 45 


văn hóa, đâu là tinh tủy của Phật giáo. Nói đến khía cạnh 
văn hóa, chúng ta có thê nói đến Phật giáo Ân Độ, Phật giáo 
Tây Tạng, Phật giáo Trung Hoa v.v... 

Ngoài ra còn phải phân biệt giữa Phật giáo bình dân dành 
cho quần chúng và Phật giáo của truyền thông Na-lan-đà. Ví 
dụ như cờ cầu nguyện, lễ cúng thần linh, đều là Phật giáo 
bình dân dành cho quần chúng. Cả chuông quay cũng vậy. 
Dùng tu chánh niệm rất hay. Mặc dù xoay cái chuông quay 
không trực tiếp làm tăng chánh niệm, thế nhưng ít ra khi 
xoay chuông quí vị cũng giữ được mức độ tập trung tối 
thiểu, vì nếu lỡ ngủ gục thì sẽ bị chuông đập lên đầu. [cười]. 
Như vậy chúng ta có những pháp hành bình dân dành cho 
quần chúng. 

Chịu khó xét kỹ sẽ thấy có những tác phẩm như của ngài 
Atisha Dipamkara, từ ngàn năm trước, đều là viết cho Phật 
tử đọc. Rồi lại có những tác phâm như của ngài Long Thọ, 
ngài Tịch Thiên cùng các bậc tôn sư Ấn Độ khác, có nhiều 
đoạn so sánh giữa quan điểm Phật giáo và không phải Phật 
giáo. Thường là như vậy. Điều này cho thấy vào thời đó 
không phải chỉ có Phật giáo mả còn có rất nhiều truyền 
thống tư duy khác thịnh hành. Để Phật giáo có thể vững 
mạnh trong môi trường như vậy, các vị đã phải nêu rõ nét 
đặc thù của tư tưởng Phật giáo, so sánh với các hệ thống tư 
tưởng nằm ngoài Phật giáo. Chúng ta có thể thấy có nhiều 


phong cách viết luận khác nhau như vậy. 


46 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Tôi tin rằng bây giờ là lúc chúng ta cần trở về lại với phong 
cách của các bậc bồn sư, các đẳng tôn sư Học Viện Nalanđà. 
Cần phải như vậy. Nhiều khi cách thuyết giảng Phật Pháp 
của tôi hơi khác với lỗi giảng thông thường của các thầy 
khác. Là vì tôi luôn tin rằng những bậc thầy như ngài Long 
Thọ thật sự xứng đáng cho chúng ta tin theo. Hãy nên bắt 
chước, noi theo lối tu của các ngài. Đây là điều này vô cùng 
quan trọng. Đương nhiên khả năng hiểu biết của tôi có giới 


hạn, nhưng tôi luôn cô găng. 


[chấm dứt thời Hỏi Đáp] 


H. KHÍA CẠNH KHOA HỌC TRONG PHẬT GIÁO 

Lúc nãy chúng ta có đề cập đến mối tương quan giữa khoa 
học và Phật giáo. Theo tôi, Phật giáo có thể chia thành ba 
phân: khoa học, tư tưởng, và tôn giáo. 

Có thê nói rằng các tôn giáo tin có thượng để là đi từ Thiên 
Chúa xuống loài người; còn tôn giáo không tin có thượng đề, 
đặc biệt là Phật giáo, thì lại đi từ người đến Phật. Muốn từ 
người thành Phật, tự trong con người phải sẵn một tính chất 
đặc biệt, giống như một loại tài nguyên, luôn sẵn có, dùng 
làm nền tảng. Đây chính là quang minh, một thực tại luôn 


hiện diện, nhờ vậy mới có thê chuyên hóa. Vì vậy tìm hiêu 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền eo 47 


về thực tại là điều vô cùng quan trọng, đây là khía cạnh khoa 
học của Phật giáo. Dựa vào nên tảng này mà có được khả 
năng thay đổi, biến chuyền, tiễn hóa, phát triển: ở đây chúng 
ta bước vào lãnh vực triết lý tư tưởng trong Phật giáo. Vì 
thực tại là như vậy, cho nên thay đổi, chuyên hóa, là điều có 
thê làm được. Sự vật luôn có những yếu tô đối nghịch tác 
động lẫn nhau, vận dụng tính chất này của sự vật thì tạo 
được sự thay đôi, đó là luật tự nhiên. Vậy tư tưởng Phật giáo 
phát xuất từ nền tảng khoa học Phật giáo. Sau đó là phần tôn 
giáo: vì thực tại là như vậy, thay đôi là điều có thể làm được, 
cho nên cần một phương pháp cụ thể hướng dẫn từng bước 
một để thực hiện sự thay đổi. Đó là phần tôn giáo hảnh trì. 


A. Khoa Học Phật Giáo và Khoa Học Hiện Đại 

Khoa học bao gồm hai lãnh vực: tâm lý và vật lý. Khoa học 
hiện đại xưa nay chủ yếu nghiên cứu về lãnh vực vật lý, còn 
kho tàng trí tuệ Ấn Độ cô, bao gồm cả Phật giáo, lại đô dồn 
mọi cố gắng vào lãnh vực nghiên cứu tâm lý. Để mở rộng 
kiến thức, nghiên cứu thực tại một cách toàn diện, bao gồm 
cả hai lãnh vực tâm và vật, chúng ta nên ngồi lại làm việc 
chung với nhau, bổ khuyết cho nhau, điều này vô cùng cần 
thiết. Nói đến thế giới vật lý hữu hình thì khoa học hiện đại 
phát triền xa hơn khoa học Phật giáo rất nhiều. Nhưng nói về 
thế giới tâm thức thì khoa học Phật giáo lại phát triển rất xa. 
Trong lãnh vực này, khoa học hiện đại có thể học hỏi thêm 


nhiêu điêu hữu ích từ nên khoa học Ấn Độ cô. 


48 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Từ hơn 30 mươi nay, tôi thường vẫn tham dự các buổi hội 
thảo trao đối giữa khoa học hiện đại và Phật giáo. Phật giáo 
trong trường hợp này đóng vai trò khoa học Phật giáo. Hiện 
nay có nhiều nhà khoa học tên tuôi rất quan tâm đến lãnh 
vực tâm thức nói trong Phật giáo. 

Lúc ban đầu chính tôi là người khởi xướng những cuộc hội 
thảo này. Chăng có lý do gì sâu xa, chỉ vì tôi rất tò mò. Dần 
dần cả hai bên đều cảm thấy hứng thú, muốn tìm hiểu thêm. 
Các tu viện Tây Tạng cũng vậy, lúc đầu có hơn ngần ngại, 
nhưng dần dần cũng đã ý thức được tầm quan trọng của khoa 
học hiện đại. Từ hơn sáu bảy năm nay đã bắt đầu có những 
chương trình nghiên cứu khoa học dành cho học sinh tuyến. 
Trước mắt chúng tôi đang muốn đưa khoa học hiện đại vào 


trong giáo án đảo tạo tăng n1. 


B. Tầm Quan Trọng của Trí Quán Sát 

Phật giáo Tây Tạng phát xuất từ ngài Thiện Hải Tịch Hộ, 
một học giả lỗi lạc và cũng là một hành giả thâm sâu. Chúng 
tôi thường gọi ngải là Bồ Tát Thiện Hải Tịch Hộ. Chánh văn 
chúng ta sắp học đây là của ngài Liên Hoa Giới”, cũng là 
một học giả bậc nhất của học viện Na-lan-đà, có sang Tây 
Tạng. Ở đây ghi rõ bài pháp này ngài Liên Hoa Giới soạn tác 
bằng tiếng Tạng. Khi còn ở Ấn Độ, ngài Liên Hoa Giới có 


soạn hai tác phẩm, 7hắp Sáng Trung Đạo, và Luận về Tri 


? Shantarakshita 
ˆ Kamalashila 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2a 49 


Thức lập Luận Của Ngài Thiện Hải Tịch Hộ. Còn bài pháp 
nảy là một trong ba phân của bộ luận ngài Liên Hoa Giới 
soạn tác ở Tây Tạng, được biết qua tên 7ziuh Tự Tu Thiên, 
phân đâu, phân giữa và phần chót. Bài pháp chúng ta sắp 
học là phần giữa. 

Sử viết rằng sau khi ngài Thiện Hải Tịch Hộ qua đời có xảy 
ra một cuộc tranh luận lừng danh giữa ngài Liên Hoa Giới và 
các đại sư Trung Hoa. Khi ngài Thiện Hải Tịch Hộ còn tại 
thế thì các vị đại sư Trung Hoa đã có mặt ở học viện Na-lan- 
đà. Điều này cho thấy truyền thống tu thiền Trung Hoa 
không có gì sai lầm cả. Khi ngài Thiện Hải Tịch Hộ đích 
thân trông coi học viện Na-lan-đà, các đại sư Trung Hoa tại 
học viện được xem là những Thiền sư uyên thâm. Không có 
vấn đề gì cả. Nhưng sau khi ngài Thiện Hải Tịch Hộ qua đời 
lại phát sinh nhiều tri kiến mới về thực tại. Có một vị đại sư 
Trung Hoa cho răng thiền định quan trọng hơn tu học, vì vậy 
nhắn mạnh vào tu định. Ngài Liên Hoa Giới ngược lại chủ 
trương phối hợp tu và học. Tu là để chuyên hóa tâm thức. 
Ngoài tâm định ra hãy còn một yếu tô khác rất mãnh liệt có 
khả năng tác động chuyên hóa tâm thức, đó là tư duy suy 
nghĩ, là lòng tin xác quyết. Muốn tăng cường khả năng tư 
duy, tu học là điều không thể thiếu. 

Ví dụ như nghĩa vô thường. Đương nhiên vô thường là điều 
trọng yêu. Nhưng nếu chỉ đơn giản thấy rằng mọi sự đều 
thay đôi, thay đổi, thay đổi, rồi nhiếp tâm vào đó, làm như 


vậy kết quả sẽ rất giới hạn. Cần vận dụng lý trí để mà suy 


50 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


nghĩ, chọn nhiều sự vật khác nhau để mà quan sát, bao gồm 
cả tâm và cảnh. Nếu chỉ là sự biến chuyên thay đôi trước mắt 
thì cả loài súc vật cũng biết. Cần vận dụng lý trí để thấy rằng 
sự thay đổi trước mắt đó có được là vì có những thay đổi vi 
tế hơn. Muốn có sự thay đổi trong một năm thì phải có sự 
thay đổi trong từng tháng. Muốn có sự thay đổi trong từng 
tháng thì phải có sự thay đổi trong từng ngày. Muốn từng 
ngày thay đổi thì phải có sự thay đổi trong từng giờ, từng 
phút, từng giây. Rốt lại, tất cả những thay đổi trước mắt 
[nhất kỳ vô thường] đều đến từ sự thay đổi ngay trong từng 
điểm thời gian [sát na vô thường]. Nếu trong từng điểm thời 
gian nhỏ không có thay đôi thì không làm sao có thể có được 
sự thay đổi lớn hơn. Cứ như vậy, lẫy vô thường làm chủ đề, 
vận dụng lý trí để suy luận, quan sát từ nhiều khía cạnh khác 
nhau, có như vậy mới đến được với lòng tin vững mạnh, hơn 
là chỉ đơn giản nhiếp tâm thiền định. Ngài Liên Hoa Giới là 
người kế thừa của ngài Thiện Hải Tịch Hộ, và bản thân ngài 
Thiện Hải Tịch Hộ cũng là người theo gót ngài Long Thọ, vì 
vậy ngài Liên Hoa Giới luôn đề cao tầm quan trọng của sự 
học và thiền quán. Vào thời đó có một số tranh luận giữa các 
đại sư Trung Hoa và ngài Liên Hoa Giới. Ngài Liên Hoa 
Giới nhân mạnh vào tầm quan trọng của sự học, của lý trí, 
của trí quán sát tầm tư. Bải pháp này nhắn mạnh vào điểm 
này, cần phải quán sát truy tìm. Muốn quán sát truy tìm thì 


cân phải học. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2a 51 


Bài pháp này là phần giữa. Trọn bộ luận có ba phần, nói về 
cùng một chủ đề, tại sao tôi lại chọn phần giữa? Đó là vì 
phần này đây đủ trọn vẹn. Bài pháp này không những giải 
thích về nên tảng thực tại (thể), mà còn nói rõ làm sao để 
bước theo đường tu, tu những gì (đạo), phân biệt rõ giữa thời 
tọa thiền và thời xuất thiền, nhờ đó biết làm sao tu trong đời 
sông hàng ngày, đồng thời cũng giải thích tu như vậy thì sẽ 
đạt đến những chứng địa bồ tát nào (quả). 

Tôi có được thọ nhận truyền thừa bài pháp này từ đại lão hòa 
thượng Sanga Tenzin, một trong những đại đạo sư dòng 
Sakya. 

Vậy ở đây, chúng ta xem trang 38 (sách tiếng Anh). 


1. Giải Thích Ý Nghĩa Tựa Đề 

Trình Tự Tu Thiên, Đoạn Giữa. 

Trình Tự Tu Thiên, [tiếng Anh là Sages of Meditation], 
tiếng Tạng là Gom.Rim. Gom có ba nghĩa: hành động, người 
làm, hay việc được làm. Trong bài pháp này, chữ Gøm: mang 
nghĩa "hành động", hoặc cũng có thể được xem là một danh 
từ. 

Vậy tiếng Anh là Medifation, tiếng Tạng là Gom, [tiếng Việt 
dịch là 7 Thiên]. Gơm có nghĩa là tập cho quen, là huân tập. 
Có nhiều lúc chúng ta có những thói quen không cần phải cô 
găng, chỉ tự nhiên mà có. Ngược lại, khi cần có găng dụng 
công để tập cho quen với những thiện hạnh thì như vậy được 


gọi là huân tập, là tu, là gøm. 


52 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


2. Giải Thích Giá Trị của Bài Pháp 

Mọi kinh điển đáng tin cậy đều hội đủ bốn yếu tổ liên quan 
đến bài pháp, thứ nhất là chủ đề, thứ hai là lợi ích trước mắt, 
thứ ba là lợi ích lâu dài, thứ tư là mối tương quan giữa ba 
điều nói trên: lợi ích lâu dải liên quan đến lợi ích trước mắt 
như thế nào, liên quan đến chủ đề ra sao. Muốn tu học hành 
trì theo bài pháp nào thì phải xét kỹ xem bài pháp ấy có đủ 
bốn yếu tố nói trên hay không. Nêu vấn đề này ra để làm gì? 
Đó là vì người tu khi bước vào một pháp tu phải luôn khởi 
đầu bằng tâm hoài nghi. Có hoài nghi thì mới chịu khó tìm 
tòi suy nghĩ, xét kỹ xem tu theo bài pháp này thì được ích lợi 
gì, chủ đề có nói điều gì cụ thể hay không, trước mắt sẽ được 
những øì, lâu dài về sau sẽ được những øì, thứ tự liên kết 
giữa ba điều này là như thế nào. Bắt đầu bằng sự hoài nghi 
như vậy, chúng ta sẽ kỹ lưỡng suy xét. Có kỹ lưỡng suy xét, 
thấy ra bài pháp hội đủ bốn yếu tố nói trên, chừng đó mới 
thật sự muốn tu theo bài pháp, mới thật sự tin tưởng vào 
pháp tu. Đây là cách huân dưỡng tín tâm của bậc thượng 
căn, của kẻ có trí. Bằng không, cứ nhằm mắt tin mà không rõ 
vì sao lại tin, không thấy rõ bốn yếu tô nói trên, loại tín tâm 
này là loại tín tâm mù quáng. Tín tâm có hai loại như vậy, 
một bên nhắm mắt tin theo người khác, tin vào một pháp tu 
nhưng không hiểu rõ giá trị của điều mình theo, còn một bên 
khởi đầu bằng tâm hoài nghi, suy xét phán đoán, dựa vào lý 
trí để nhận ra chân giá trị của bài pháp, đây mới là loại tín 


tâm cần phải cấy trồng khi tu học theo kinh điển Phật Pháp. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®&» 53 


"4i có trí muốn mau chóng thành tựu trí toàn giác, 

phải cố công tích tụ đây đủ nhân duyên". 
Tinh túy của bải pháp này là làm sao để đạt trí toàn giác, 
nghĩa là trí biết đúng và khắp của Phật. Nội dung bài pháp 
này nói rõ đâu là nhân duyên đưa đến trí toàn giác của Phật, 
chỉ rõ từng giai đoạn tu để đạt đến giác ngộ viên mãn: đây là 
chủ đề của bài pháp. Biết được rằng tu theo pháp này sẽ có 
khả năng thành tựu điều nói trên: đây là lợi ích trước mắt của 
bài pháp. Một khi hiểu được khả năng đạt đại giác ngộ nhờ 
năm vững mọi nhân tố duyên tô đưa đến trí toàn giác, từ đó 
bắt đầu cô gắng huân tập theo đường tu, bắt đầu thấy có sự 
chuyên biến trong tâm thức, dựa vào chuyền biến tâm thức 
này để tiễn dần trên đường tu, đi qua các chứng đạo, cuối 
cùng đạt đến quả vị Phật: đây là lợi ích lâu dài, lợi ích cứu 


cánh, của bài pháp. 


Œ. Lý Duyên Sinh 
1. Duyên Sinh Nhân Quả 


“Trí toàn giác không thê không nhân mà có, VÌ nếu 
là như vậy, bát cứ điểu gì cũng có thê là toàn 
giác. 

Câu này nói đên duyên sinh [tùy thuộc vào thứ khác mà sinh 


khởi]. Trong Phật giáo, khái niệm vê duyên sinh có nhiêu 


54 t2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


mức độ, duyên sinh nói ở đây ứng vào với duyên sinh nhân 
quả. 

Duyên sinh là nét đặc thù của giáo pháp do đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni thuyết giảng. Trong tất cả mọi truyền thông tôn 
giáo, chỉ có Phật giáo mới nói đến duyên sinh. Mặc dù Kỳ 
Na Giáo cũng không chấp nhận có đắng sáng tạo, cho rằng 
mọi sự đều vận hành theo nhân quả, tuy vậy, Kỳ Na Giáo lại 
chấp nhận có cái tôi là một thực thể độc lập, nằm ngoài luật 
nhân quả, hiện hữu một cách trường tồn, duy nhất và độc 
lập, vì lý do này mà nhân quả của Kỳ Na Giáo không được 
gọi là duyên sinh. Mặc dù Kỳ Na Giáo cho rằng năm hợp thể 
(ngũ uân) do nhân quả mà có, nhưng không thể nói Kỳ Na 
Giáo chấp nhận có duyên sinh nhân quả. 

Chỉ có Phật giáo không những chấp nhận năm hợp thể thân 
tâm [ngũ uân] là do nhân quả mà có, lại còn nói rằng cả cái 
tôi do năm hợp thể hợp thành cũng tùy thuộc nhân quả. Có 
vậy mới phù hợp với ý nghĩa chính xác của nhân quả. Và vì 
vậy mà nói rằng duyên sinh nhân quả là giáo thuyết đặc thù 
của Phật giáo. 

Nói về duyên sinh, chúng ta cần biết duyên sinh có hai mức 
độ. Một là duyên sinh nhân quả, [nghĩa là sự vật tùy vào 
nhân quả mà khởi sinh], loại duyên sinh này cả bốn trường 
phái Phật giáo đều chấp nhận. Hai là duyên sinh giả danh, 
[nghĩa là sự vật khởi sinh tùy vào sự giả hợp, lập danh], loại 
duyên sinh này chỉ có Trung Quán Tông mới nói đến. Phải 


hiểu rõ mức độ duyên sinh thứ nhất là duyên sinh nhân quả 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®a 55 


rồi mới có thê hiểu được nghĩa duyên sinh giả danh. Bằng 
như không hiểu duyên sinh nhân quả thì không có căn bản 
để hiểu về duyên sinh giả danh. Ngài Thiện Hải Tịch Hộ và 
ngài Liên Hoa Giới cả hai đều thuộc Trung Quán Tông, vì 
vậy hai ngài chấp nhận cả hai nghĩa duyên sinh. Ở đây, 
nghĩa duyên sinh đang được nói đến trong câu mở đầu bài 
pháp là nghĩa duyên sinh nhân quả. 

Thánh Long Thọ trong Bảo Hành Vương Chính Luận nói 
rằng giáo pháp của đức Phật có thể chia thành hai phần, giáo 
pháp đưa đến kiếp tái sinh tốt lành hay giáo pháp đưa đến 
niết bàn giải thoát. Thánh Long Thọ nói rằng muốn đạt kiếp 
tái sinh tốt lành thì phải đi theo đường tu đoạn ác, không gây 
hại cho ai. Còn nêu muốn đạt niết bàn giải thoát thì phải đi 
theo đường tu tri kiến vô ngã. 

Duyên sinh nhân quả ứng vào với mọi pháp hữu vi, nghĩa là 
các sự vật do yếu tô kết hợp mà có. Ví dụ như đóa hoa này, 
có nhiều sắc thái, hình dáng, màu sắc v.v... Do đâu đóa hoa 
nảy lại có hình dáng màu sắc như vậy? Chỉ tùy thuộc vào 
các yếu tố hóa học, tạo thành màu này, dạng kia. Loại nhân 
quả này chăng liên quan gì đến nhân quả của nghiệp, mà chỉ 
là lý tự nhiên của sự vật. Nếu nhìn hoa thấy ưa thích, từ đó 
phát sinh cảm giác dễ chịu thoải mái, đây lại là điều khác. 
Còn vì sao hoa lại có màu sắc tướng dạng như vậy, hoàn 
toàn tùy thuộc lẽ tự nhiên, không liên quan gì đến nhân quả 


nghiệp báo. 


56 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Còn chúng sinh hữu tình là loài có cảm nhận. Cảm nhận này 
có ba loại: thoải mái, khổ đau, hay trung tính, phát sinh từ 
nhiều yếu tố bao gồm cả yêu tố bên ngoài. Tuy vậy, vì đây là 
kinh nghiệm tâm thức nên cần phải có một cái tâm đi trước 
làm nhân tó, từ đó cái tâm tiếp theo sau mới có thê khởi sinh 
thành kinh nghiệm khổ đau hay sung sướng. Phải có một cái 
tâm đi trước làm nhân, và cái tâm đi trước này chắc chăn 
phải đi kèm với một loại tác ý, một loại động cơ. Do động cơ 
tác động mà tâm thức hoạt động, và vì vậy mả về sau trồ quả 
thành kinh nghiệm sướng khổ hay trung tính. Vậy kinh 
nghiệm sướng, khổ hay trung tính đều khởi sinh từ một trạng 
thái tâm thức có tác ý đi trước. Bất cứ hoạt động tâm thức 
nào đi kèm với tâm tác ý [động cơ] đều được gọi là nghiệp. 
Quả do nghiệp này sinh ra được gọi là nghiệp quả. Mối 
tương quan nhân quả này được gọi là nhân quả nghiệp báo, 
khác với loại nhân quả tự nhiên. 

Vì vậy chúng ta có thể nói rằng việc làm đi kèm với tâm tác 
ý thì gọi là nghiệp. Tuy vậy nếu muốn giải thích làm sao 
nghiệp lại có thể sinh ra ngoại cảnh, điều này vô cùng phức 
tạp. Do cái nghiệp nảo mà có thế giới vật lý bên ngoải, muốn 
nhìn cho ra mối tương quan này không phải là chuyện dễ. 
Kinh điển Phật giáo nói rằng do phiền não và nghiệp mà có 
hai cảnh giới, ngoại cảnh và nội tâm. Thế giới ngoại cảnh 
bao gồm cả vũ trụ, là thế giới chúng ta sống ở trong. Còn thế 
giới nội tâm là tâm thức của những giống hữu tình sống 


trong thế giới ngoại cảnh. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®» 57 


Vậy duyên sinh nhân quả có hai loại, nhân quả tự nhiên và 
nhân quả nghiệp báo. Nhìn vào đóa hoa này đây, thử hỏi có 
phải vị nghiệp báo mà lá có chiếc to chiếc nhỏ. Tôi không 
nghĩ điều này liên quan gì đến nghiệp cả, chỉ đơn giản vì 
những thành phần hóa học cấu tạo bên trong đóa hoa, chỗ 
nào nhiều chất hóa học thì lá to, chỗ nào ít thì lá nhỏ. Đây là 
nhân quả tự nhiên, không liên quan gì đến nghiệp báo. 

Rồi cũng cùng đóa hoa này, có nhiều sinh vật sinh sống ở 
bên trong. Lại có nhiều người nhìn đóa hoa cảm thấy thoải 
mái. Xét trên phương diện chúng sinh hữu tình hưởng dụng 
đóa hoa, điều này thuộc lãnh vực của nhân quả nghiệp báo. 
Còn chính đóa hoa, cành lá, tự nó chỉ vận hành theo nhân 
quả tự nhiên. 

Còn vì sao nghiệp lại có thể phát sinh ra ngoại cảnh, điều 
này vô cùng phức tạp khó hiểu, vô cùng vi tế, thâm mật. Chỉ 
có đức Phật là bậc toàn giác, nghĩa là bậc biết đúng và khắp, 


mới có thê thật sự hiêu được điêu này. 


2. Duyên Sinh Giả Danh 

Các nhà Trung Quán Tông không những nói đến duyên sinh 
nhân quả mà còn nói đến duyên sinh giả danh [nghĩa là sự 
vật khởi sinh tùy vào những khái niệm giả lập]. Bây giờ 
trước tiên chúng ta hãy thử đào sâu vảo duyên sinh nhân 
quả, xét về mỗi tương quan giữa nhân và quả. Chúng ta có 


thê nói răng quả là do nhân mà có. Không nhân thì chăng có 


58 t2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


quả. Vậy giữa nhân và quả có một tuần tự nhất định: nhân đi 
trước, quả theo sau. Vấn đề là nếu cái nhân thật sự là một 
thực thê cụ thể có tự tánh, hiện hữu độc lập, thì đã chẳng tùy 
thuộc vào điều gì khác, và nếu là như vậy sẽ gặp nhiều mâu 
thuẫn không thể lý giải. Suy nghĩ cho kỹ sẽ thấy mặc dù 
chúng ta nói rằng nhân sinh ra quả, nhưng nhân này có khi 
lại là quả của một cái nhân nào khác. Từ đó mà thấy nhân và 
quả chỉ là những khái niệm giả lập, tùy thuộc lẫn nhau mà 
có. 

Quả tùy thuộc nơi nhân, nhưng nhân cũng tùy thuộc nơi quả. 
Vậy chắc gì đã là nhân đi trước, quả theo sau. Nhân cũng tùy 
nơi quả. Muốn có nhân thì phải có quả. Không quả thì chẳng 
có cái gì có thể gọi là nhân. Nói nhân mà không có quả thì 
chăng có ý nghĩa gì. Quả tùy thuộc nơi nhân, nhưng nhân 
cũng phải dựa vào quả mới có thể được gọi là nhân. Nhân 
quả không phải là hai thực thể độc lập tách lìa, ngược lại tùy 
thuộc lẫn nhau mà có. 

Ngoài ra còn một cách phân tích khác về mối tương quan 
nhân quả. Lấy ví dụ có một điều gì đó, chúng ta gọi là nhân. 
Khi có nhân thì chưa có quả, tuy vậy chúng ta vẫn dự phóng 
điều nảy trong tương lai sẽ phát sinh ra quả, vì nghĩ như vậy 
mà xác định đó là nhân, mặc dù quả vẫn chưa đến. Đối với 
quả cũng vậy, khi quả xảy ra thì nhân đã không còn, chỉ 
thuần túy bằng sự suy nghĩ mà xác định đó là quả, vì nhớ lại 


cái nhân đã từng xảy ra trong quá khứ. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®&—a 59 


Ở đây cũng vậy, chúng ta có thê thấy rằng quả được gọi là 
quả lả vì mối tương quan với nhân. Và nhân cũng vậy, gọi là 
nhân là vì có mối tương quan với quả. Mặc dù nhân và quả 
không xảy ra cùng lúc, nhưng vẫn có thể dựa vào mối tương 
quan giữa nhân và quả để lập danh. Băng không, nếu nhân 
và quả là hai thực thể hiện hữu khách quan, hoàn toàn tách 
lia khỏi tâm thức và khái niệm, nếu là như vậy nhân và quả 
phải đồng loạt hiện hành. Nhân và quả nếu hiện hữu độc lập 
thì không thể tùy thuộc vào cái tâm gọi tên, cũng không tùy 
thuộc vào bất cứ điều gì khác, bắt buộc phải là hai thực thê 
có tự tánh và phải có mặt trong cùng một lúc. Chẳng thể dựa 
vào những mối tương quan để xác định đâu là nhân, đâu là 
quả. Nhưng thực tế là nhân quả không đồng thời có mặt, vì 
vậy chúng ta chỉ có thể nói đến nhân và quả do tâm chủ quan 
đặt tên, do khái niệm lập danh, điều này cũng hảm ý tánh 
không là không có hiện hữu độc lập khách quan của sự vật, 
còn được gọi là vô ngã. 

Chúng ta thường nghe nói rằng thấy được duyên sinh thì 
thoát hiện hữu độc lập có tự tánh, nói như vậy có nghĩa là 
trước tiên phải tìm hiểu về duyên sinh nhân quả, thấy rõ về 
mức độ duyên sinh này rồi sau đó cố gắng hiểu sâu hơn vào 
duyên sinh giả danh. Thấy được duyên sinh giả danh là thấy 
được tính chất không hiện hữu độc lập của sự vật, là thấy vô 
ngã. Vậy chứng biết về duyên sinh có hai bước: đầu tiên là 


chứng duyên sinh nhân quả, nhờ đó khởi tâm muốn thọ sinh 


60 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thiện đạo; sau đó chứng duyên sinh giả danh, nhờ đó khởi 


tâm muốn đạt niết bàn giải thoát. 


3. Duyên Sinh và Tánh Không 
Nhiều nơi trong kinh Phật nói rằng chứng duyên sinh nhân 
quả sẽ đưa đến chứng ngộ về vô ngã. Rõ ràng nhất là trong 
câu kinh nói rằng " 

Từ duyên sinh ra, ấy là không sinh 

Vì sự sinh ra vốn không tự tánh 

Sự nào tùy duyên, sự ấy là không... 
Nói "từ duyên sinh ra ấy là không sinh", đây không phải là 
nói sự vật hoàn toàn không sinh khởi mà chỉ có nghĩa là sự 
vật khởi sinh không có tánh chất độc lập. Từ đó mà thấy bất 
cứ điều gì khởi sinh cũng đều từ nhân duyên mà sinh ra, mọi 
sự đều mang tính chất tùy thuộc, vì mang tính tùy thuộc cho 
nên vốn không có tự tánh, điều này đồng nghĩa với tánh 
không. 
Thánh Long Thọ nhiều lần nói rằng thấy được duyên sinh là 
thấy được tánh không, không sinh, không diệt v.v... Trong 
câu kệ mở đầu luận Trung Quán, Thánh Long Thọ nói như 
sau: 

Kinh lạy đẳng bồn sư 

Người nói lý duyên khởi 

Khéo diệt mọi hý luận: 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2a 61 


Chẳng diệt cũng chẳng sinh 

Chẳng đoạn cũng chẳng thường, 

Chẳng đến cũng chẳng đi, 

Chẳng khác cũng chẳng giống; 

Là bác thây cao lột 

Trong số chư Phật đà 
Chứng ngộ về duyên sinh còn một tầm vóc khác: phải là 
duyên sinh thì mới có chỗ cho sự biến chuyên thay đổi. Sự 
vật nêu hiện hữu một cách khách quan độc lập, không tùy 
thuộc vào bất cứ điều gì khác, thì chăng còn chỗ đâu để mà 
thay đồi, mà tiến triển. Đã hiện hữu độc lập thì chăng thể tùy 
thuộc vào điều gì khác, mà không tủy thuộc vảo điều gì khác 
thì mọi biến chuyển thay đổi cũng đều không. Lý do là vì 
hiện hữu độc lập và vô thường là hai điều trái ngược nhau. 
Vô thường có nghĩa là do nhân duyên tác động nên có sự 
thay đối biến chuyển, vậy muốn là vô thường thì phải tùy 
thuộc nhân duyên, và đã tùy thuộc nhân duyên thì không thể 
hiện hữu độc lập không tùy thuộc vào điều gì khác. Nên 
Trung Quán Tông có lối giải thích độc đáo, nói rằng vì mọi 
sự là duyên sinh, nên không hiện hữu độc lập, và vì mọi sự 
không hiện hữu độc lập, nên phải là duyên sinh. Đó là vì nếu 
sự vật không hiện hữu độc lập thì điều này có nghĩa là sự vật 
mang tính chất tùy thuộc, nhờ vậy mới nhân duyên mới có 
khả năng tác động, và nhờ vậy chúng ta mới có khả năng vận 
dụng nhân duyên để tạo sự thay đổi. Đây chính là lý duyên 


sinh. 


62 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Hiểu duyên sinh thì sẽ hiểu tánh không, không những vậy, 
hiểu tánh không cũng sẽ giúp cho hiểu biết về duyên sinh lại 


càng vững chắc thâm sâu hơn. 


4. Duyên Sinh và Vô Minh 
Thánh Long Thọ trong Thất thập Không quán luận tụng 


† 


[Bảy mươi câu tụng luận về Không tánh]! nói như sau: " sự 
vật do nhân duyên sinh ra mà lại cho là hiện hữu có tự tánh, 
đó là điều Phật gọi là vô minh. Từ đó mà thành mười hai chi 
duyên khởi." 

Vô minh là chi đầu tiên trong mười hai chỉ duyên khởi. Đây 
là chất xúc tác tạo thành cảnh sinh tử luân hồi. Làm sao nhận 
diện vô minh? Các tông phái Phật giáo có nhiều cách giải 
thích khác nhau. Riêng nói về tri kiến của Trung Quán Tông, 
nơi mà tánh không và duyên sinh được đặt thành hai về song 
song, thì vô minh được giải thích là biết sai về chân tướng 
của thực tại, tưởng lầm sự vật hiện hữu độc lập có tự tánh. 
Hãy nhìn lại xem sự vật hiện ra trong trí mình như thế nào. 
Có phải thấy giống như là mọi sự hiện ra ở bên ngoải, một 
cách cứng chắc khách quan, mang những tính chất hoản toàn 
độc lập và có định? Không những chúng ta thấy sự vật hiện 
ra như vậy, chúng ta còn tin chắc rằng sự vật đúng thật là 


như vậy. 


° Thất thập Không quán luận tụng, Seventy Stanzas on Emptiness.) 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &—e»a 63 


Cái được gọi là vô minh ở đây là sự hiểu sai, tưởng lầm răng 
sự vật hiện hữu một cách độc lập khách quan. Đây chính là 
vô minh, chi đầu tiên trong mười hai chỉ duyên khởi. Từ vô 
minh nảy sinh ra các chi duyên khởi còn lại, đây chúng ta 
vào cõi khổ đau luân hôi. 

Trong bộ luận 7 Thiên Tựng, ngài Thánh Thiên, đại đệ tử 
của thánh Long Thọ, nói rằng cội rễ của luân hồi chính là 
tâm. Ở đây, tâm có nghĩa là tâm vô minh, và vô minh mang 
ý nghĩa như vừa nói: lầm tưởng sự vật hiện hữu độc lập, thấy 
cái tôi và những gì thuộc về cái tôi (ngã và ngã sở) đều hiện 
hữu chắc thật có tự tánh, và đây chính là cội rễ của sinh tử 
luân hồi. Tiếp theo ngài Thánh Thiên nói răng hễ chứng 
được vô ngã thì chặt đứt được tất cả gốc rễ luân hỏồi. Vấn đề 
là làm sao để dẹp bỏ vô minh gốc rễ của luân hồi. Chỉ có 
một cách duy nhất: phải phát huy trí tuệ chứng vô ngã. 
Muốn đẹp bỏ cái thấy sai lầm vô minh thì phải có cái thấy 
đúng sự thật của tuệ giác chứng vô ngã. Có được loại trí tuệ 
nảy là đủ để hóa giải mọi nghiệp chướng do vô minh mà có. 
Ngài Thánh Thiên giải thích thêm về vô ngã, nói răng cũng 
như cảm xúc của thân bao trùm mọi giác quan khác, vô minh 
cũng vậy, bao trùm mọi nhiễm tâm khác. Và rồi ngài Thánh 
Thiên nói rằng muốn đoạn lìa vô minh thì phải chứng biết 
duyên sinh. Vậy hãy nên dốc hết toàn lực để hiểu, để thâm 
nhập giáo pháp vô ngã. 

Vô ngã được giải thích rõ rảng qua nghĩa duyên sinh. Nhờ 


chứng tánh không, chứng vô ngã, mà vô minh, gôc rễ của 


64 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


luân hôi, sẽ bị đoạn lìa, Có như vậy mới đên được với niêt 


bàn giải thoát. 


$. Thực Tại Duyên Sinh 

Khái niệm tùy thuộc chính là tinh túy của Phật Pháp. Vì thực 
tại của chúng ta là thực tại của duyên sinh, cho nên mọi sự 
đều có thê biến chuyền thay đồi. Đặc biệt là những điều đến 
từ tâm hư vọng. Nói cách khác, vô minh là điều có thê đoạn 
diệt vì vô minh là cái thấy không phù hợp với thực tại. Việc 
làm nào không phù hợp với thực tại đều sẽ tạo quả khổ đau. 
Làm trái với thực tại chỉ vì không biết thực tại đúng như sự 
thật là như thế nào. Thực tại vốn có hai mức độ: một bên là 
thực tại qui ước, nói cách khác là thế giới của tướng hiện, 
của sự khởi sinh, là tục để. Thực tại này có là nhờ duyên 
sinh. Lại có một mức độ khác của thực tại, đó là sự văng bặt 
mọi hiện hữu độc lập, là chân đề. Chứng duyên sinh nhân 
quả thì thấy được thực tại qui ước của tướng hiện, chứng 
duyên sinh giả danh thì chứng được thực tại cứu cánh, là 
thực tại rốt ráo của tánh không, không có hiện hữu độc lập 
có tự tánh. 

Có một vị Lama Tây Tạng giải thích rất khéo về chữ duyên 
sinh. Tiếng Tây Tạng gọi duyên sinh là Tenzung. Ten có 
nghĩa là tùy thuộc, và Zưng là khởi sinh. Vị lama nói rằng 
"Ten, hay là tùy thuộc, không phủ nhận chân đế; còn Zng là 


khởi sinh, nói rõ về tục đề. Thật là luận lý vương." 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2 65 


Lý do vì sao vị lama này lại nói như vậy, đó là vì chữ 7en có 
nghĩa là tùy thuộc [tùy duyên], đã là hiện hữu tùy thuộc vào 
điều gì khác thì mặc nhiên không thể hiện hữu độc lập, và 
điều này sẽ dẫn đường tới tánh không, là cảnh giới văng bặt 
mọi hiện hữu độc lập, là thực tại cứu cánh [chân đế], cho nên 
hiểu sự tùy duyên thì hiểu chân để. Còn khởi sinh là giải 
thích sự việc phát sinh như thế nảo trong cảnh giới của 
tướng hiện, của thực tại qui ước. Nên mới nói rằng hiểu 
được duyên sinh thì phá bỏ cả hai cực đoan: cực đoan chấp 
thường thấy mọi sự hiện hữu độc lập cô định; và cực đoan 
chấp đoạn thấy sự vật không có gì hiện hữu cả. Hiểu duyên 
sinh như vậy cũng sẽ giúp hóa giải mâu thuẫn giữa chân đế, 
là cảnh giới văng bặt mọi hiện hữu độc lập cô định, và tục 
đế, là cảnh giới qui ước của tướng hiện. Cách trình bảy về 
duyên sinh này được gọi là luận lý vương, giúp cởi thoát cả 
hai đầu cực đoan, đưa vào trung đạo. Trong khi đó, những 
lối giải thích khác chỉ chú trọng vào tánh không, chứ không 
nói làm sao từ nơi tánh không lại có được thực tại qui ước 
của tướng hiện. 

Điều này lại được ngài Long Thọ giải thích trong Trưng 
Quán Luận, rằng bất kê điều gì từ duyên sinh ra thì đều là 
không, nghĩa là không hiện hữu độc lập, và vì vậy cho nên 
cũng là giả danh ƒ “Các pháp duyên sinh, tôi nói là không, và 


là giả danh. Đây là trung đạo ”.] 


66 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Vậy thì phần giải thích về thế giới thực tại, về Phật giáo 
khoa học, đến đây là chấm dứt. Kết thúc ngày giảng pháp 
thứ nhất. Xin cám ơn quí vị và hẹn gặp lại ngày mai. 

Về nhà quí vị hãy suy nghĩ nhiều hơn. Giữ cái tâm hoài nghi, 
chất vẫn, ngày mai mang câu hỏi đến đây. Nếu vì hiểu biết 
giới hạn mà tôi có nói sai thì thành thật xin lỗi. Mời quí vị 
hãy mang đến đây những câu hỏi thật sắc bén, hãy tìm tòi, 
suy luận, chất vẫn. Xin cám ơn. 

Tối nay tôi mong mình ngủ đủ. Xin quí vị hãy cầu nguyện 


cho tôi (cười) 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®—» 67 


THỜI 3 : SÁNG 12/06/2009 


Xin kính chào tất cả. Ngày hôm nay, tỉnh thần tôi khá tươi 
mát tỉnh táo. [Vỗ tay] Xin cám ơn. 

Trước hết, xin mời tụng kinh bằng tiếng Hoa. 

[Tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Hoa] 


HỒI ĐÁP 


Hỏi 1. Kính thưa đức Đalai Lama, tôi thấy ngài giảng vô ngã 
đi liền với từ bi. Làm sao có thể đưa tâm chứng vô ngã vào 
trong đời sống giới hạnh, trên phương diện cá nhân cũng 
như trên phương diện xã hội? 

Đáp 1. Điểm này sẽ được giải thích chung với chánh văn. 


Hỏi 2. Nếu trí toàn giác tùy thuộc nhân duyên thì phải là vô 
thường. Phải chăng trí toàn giác của Phật cũng vô thường? 

Đáp 2. Đúng vậy. Trí toàn giác của Phật chỉ đơn giản là sự 
nối liền của tâm phàm phu của chúng ta đây. Như hôm qua 
đã nói sơ qua, theo mật kinh Guhyasamaja nói riêng, mật 
tông nói chung, tâm thức có nhiều tầng thô lậu và vi tế khác 
nhau. Tầng tâm thức sâu nhất, vi tế nhất, là điều thường gọi 
là tâm quang minh. Tâm quang minh có hai nghĩa: nghĩa thứ 


nhất ứng vào thực tại chân thật của tâm vi tế, nghĩa thứ hai 


68 ta Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


ứng vào chính cái tâm vi tế ấy. Tất cả mọi tầng tâm thức đều 
xuất ra từ tâm vi tế này. Tâm ấy gọi là quang minh. 

Bản chất của tâm quang minh vốn thanh tịnh trong sáng, 
nhưng lại bị những tầng tâm thức sinh diệt thô lậu áng ngữ. 
Nhờ tu tập, những tầng tâm thức thô lậu này rồi sẽ tan biến 
hết, chỉ còn lại tâm quang minh. Vô minh nằm ở tầng tâm 
thức thô lậu. Tâm thô lậu tận diệt thì vô minh cũng tận diệt. 
Tâm quang minh vốn mang tánh biết nhưng bị vô minh 
chướng ngại, nên hễ vô minh mắt đi, tự nhiên tánh biết của 
tâm vi tế sẽ hiên lộ, đây là trí toàn giác [trí biết tất cả, đủ và 
khắp]. Thật tánh của cái tâm này gọi là Pháp tánh thân 
(Dharmatakaya). Tất cả mọi trạng thái tâm thức nói trên đều 
nằm trong dòng tâm thức luân chuyền liên tục, rốt hết trở 
thành trí toàn giác của Phật. Nhìn chung, tâm luôn thay đổi, 
tâm là vô thường. Tâm khi còn vô minh, tâm khi hết vô 
minh, bấy nhiêu đủ thấy tánh chất vô thường biến chuyển 
của tâm. Vì vậy mà nói trí toàn giác cũng vô thường biến 
chuyên. 

Ngược lại, thật tánh của tâm, còn gọi là Dharmatakaya hay 
là Pháp tánh thân, thì lại là thường còn. Ở đây chúng ta cần 
phân biệt giữa tâm quang minh và chân tánh của tâm quang 
minh này. Chân tánh của tâm cần được hiểu là sự phủ định 
đơn thuần mọi đối tượng phủ định, nói cách khác là sự văng 
bặt mọi tánh chất độc lập cô định của tâm. 

Và tâm quang minh, như đã nói, có hai loại, khách thể và 


chủ thể. Tâm quang minh khách thể ứng vào chân tánh của 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2a 69 


tâm, đó là tánh không. Các bậc luận sư đạo sư lỗi lạc Trung 
Quán Tông như ngài Long Thọ cùng tất cả các vị khác đều 
giải thích rằng chân thực tại của tâm chỉ đơn thuần là sự 
vắng bặt mọi sắc thái hiện hữu độc lập có tự tánh. Đây là 
một hiện tượng thường còn, nói cách khác, là sự phủ định 
đơn thuần, không khẳng định". 

Điều này ngài Thanh Biện, một luận sư Trung Quán, có nói 
rõ khi trình bày về chân tánh của tâm, rằng chân tánh của 
tâm là sự vắng mặt đơn thuần, là sự phủ định không khẳng 
định. Phải biết răng phủ định có hai loại, phủ định có khẳng 
định và phủ định không khăng định, nói cách khác, phủ định 
có hàm ý khẳng định điều gì khác hay không. Khi phủ định 
một điều gì mà có ý khẳng định một điều khác, đó là phủ 
định có khẳng định. Còn nếu chỉ đơn thuần phủ định mà 
không khăng định bất cứ điều gì, đó là phủ định không 
khăng định. Ngài Thanh Biện trong lời tranh biện với ngài 
Phật Hộ, nói rõ như sau, "ông phủ định sự sinh ra của ngã, 
như vậy là mâu thuẫn với thuyết Long Thọ. Ngài Long Thọ 
nói rằng tánh không là phủ định không khăng định, còn ông 
thì lại phủ nhận sự sinh ra của cái tôi." Vậy ở đây ngải 
Thanh Biện nói rất rõ tánh không cần phải được hiểu là phủ 
định không khăng định. 

Bắt cứ điều gì đã là phủ định không khẳng định thì nhất định 


phải là thường còn, là vì hoàn toản không có cái gì đê mà 


_ non-affirming negative 


70 ®)_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thay đôi để mà biến chuyên cả, chỉ đơn giản là một trạng thái 
văng bặt đơn thuần của một điều gì đó. Tánh không là 
trường hợp phủ định không khăng định cho nên cũng phải là 
thường còn. 


Hỏi 3. Xin ngài chỉ cho một phương pháp cụ thể để mang sự 
đoàn kết hoà hợp đến cho loài người. 

Đáp 3. Tôi tin rằng chúng ta là loại động vật sống kết đoản. 
Sự sinh tồn của cá nhân từng người lệ thuộc vào người khác. 
Áo quân tôi không phải do tôi làm ra. Thực phẩm cũng vậy, 
đều là sản phâm của người khác. Nhà tôi ở cũng do người 
khác làm ra. Trong đời sống hàng ngày, mọi vật tôi có thể 
hưởng dụng đều do người khác làm ra. Chúng ta có khi nghĩ 
rằng, "là do tôi trả tiền đấy chứ." Nhưng mà tiền đó cũng 
phải do người khác mới có được. Mọi thứ đều phải nhờ vào 
người khác. Kê cả tên tuổi danh vọng. Nhiều người rất quan 
tâm đến tên tuổi của mình, rất muốn nổi danh. Nhưng mà cái 
danh này cũng phải nhờ vào người khác mới có được. Mọi 
điều tìm cầu, thực phẩm, áo quần, danh vọng, tất cả, muốn 
có phải là nhờ vào người khác. Các loài động vật sống có 
đoàn đều như vậy. 

Không những vậy, thế giới ngày nay cũng đã thay đổi. Khái 
niệm phân biệt mình và người, quyền lợi của mình, của 
người, không còn thích hợp cho thế giới ngày nay. Sáu tỷ 
người sống trên cõi địa cầu bây giờ trở thành chung một 


khối, cùng một gia đình nhân loại. Có thể là trong quá khứ, 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ta 71 


người Úc, nhất là thổ dân xứ Úc, trọn đời có thể sống tự túc 
tự lập không cần đến bên ngoài. Hay như Tây tạng, không 
cần phối hợp với quốc gia nào khác. Nhưng thế giới ngày 
nay đã hoàn toàn thay đối. Thực tế là như vậy. Thêm vào đó 
còn có nhiều vẫn để môi sinh cần giải quyết. Một quốc gia 
dù cường mạnh đến đâu vẫn không thể một mình bảo vệ quả 
địa cầu. Đây là trách nhiệm chung của cả nhân loại. Trong 
hoàn cảnh mới ngày nay, chúng ta bắt buộc phải bắt tay với 
nhau. Phải có tỉnh thần hợp nhất nhân loại. Cần ý thức rõ 
hiện trạng này, và thuyết duyên sinh Phật giáo có thê giúp 
phát huy ý thức mới này. Trong đời sống hàng ngày, chịu 
khó quan sát sẽ thấy trên mọi lãnh vực, cộng đồng, quốc gia, 
quốc tế, đều hợp nhất, có mối tương quan sinh tồn, rất rõ rệt. 
Tôi nghĩ trước hết chúng ta cần khơi dậy nguồn ý thức về 
vấn đề này. 

Thực trạng của thế giới này là như vậy. Tiếp theo, hãy thử 
để ý, sẽ thấy có những loại cảm xúc gây chia rẽ: sợ hãi gây 
chia rẽ, hận thù gân chia rẽ, oán hận gây chia rẽ. Mà chúng 
ta thì lại rất cần hợp tác với nhau, vì vậy phải thận trọng 
trước loại cảm xúc tạo trở ngại cho sự hợp tác rất cần thiết 
này. Ngược lại, lòng thương yêu, từ bị, chăm lo cho người 
khác, tôn trọng quyên lợi của người khác, những loại cảm 
xúc này mang con người đến gần bên nhau hơn. Cứ xét như 
vậy, sẽ thấy lòng yêu thương từ bi thật sự cần thiết cho đời 


sông, cho niêm an vui của chúng ta. 


72» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Không những là như vậy, dựa theo y lý, thân muốn vui khỏe 
thì tâm phải an bình. Muốn cho máu huyết điều hòa, kế cả 
máu đưa lên não, tâm nhất định phải bình an. Nhiều bất an, 
nhiều sợ hãi, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Nói vậy ngay cả trên 
phương diện sức khỏe cá nhân, tâm từ bị cũng tạo ảnh hưởng 
tốt, còn lòng hận thù sợ hãi ngược lại tạo ảnh hưởng xấu cho 
sức khỏe. 

Tiếp theo là lãnh vực hôn nhân. Đây không phải vẫn đề của 
người xuất gia mà là của người tại gia. Hôn nhân có hạnh 
phúc hay không, điểm then chốt nằm ở sự tin tưởng lẫn 
nhau, tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu phải được đặt trên cơ sở 
của lòng kính trọng tin tưởng. Bằng không, nếu chỉ mê đắm 
ngoại hình, không chút tôn trọng lẫn nhau, lòng tin yêu dần 
dần biến mắt, dẫn đến hoài nghi, ghen tuông, oán hờn, và rồi 
li dị. Thực tế là như vậy. 

Ngay cả trong bệnh viện, lòng tin tưởng vô cùng quan 
trọng. Bệnh nhân nếu tuyệt đối tin tưởng bác sĩ thì dù uống 
thuốc không đúng vẫn có thể lành bệnh. Còn nếu cứ hoài 
nghi, thuốc tốt chưa chắc chữa được bệnh. 

Sự thật là vậy. Sống trong đời này, đừng cứ mãi nghĩ về cái 
tôi. Cái tôi đương nhiên là quan trọng. Tôi là trung tâm của 
vũ trụ. Khi nói đến toàn cõi luân hồi niết bàn, thì cái tôi năm 
ngay ở trung tâm. Cái tôi bị nhiễm tâm chỉ phối, đó là luân 
hồi. Cái tôi siêu thoát mọi nhiễm tâm, đó là niết bàn. Vậy 
khái niệm niết bàn, khái niệm Phật quả, rốt lại đều phát xuất 


từ khái niệm về cái tôi. Bốn phương Đông Tây Nam Bắc 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &» 73 


cũng vậy. Lấy ví dụ người Úc quí vị, đặc biệt là người thổ 
dân, ngày xưa có lẽ đã từng nghĩ rằng nước Úc là trung tâm 
của thế giới, có phải vậy không? Nói cho rốt lại, trung tâm 
của thế giới nằm ngay chỗ mình đang ở. Đó chính thật là 
trung tâm của thế giới. Không những là trung tâm của thế 
giới mà còn là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của toản cõi 
luân hồi và niết bàn. 

Cái tôi rất quan trọng. Chúng ta cần quan tâm đến cái tôi. 
Tuy vậy, quan tâm bằng cách nào, đó mới là điều đáng nói. 
Quí vị cần chọn một cách nảo cho thật thông minh. Thông 
thường tôi hay nói rằng chúng ta cần phải biết nghĩ đến 
mình. Ích kỷ, lo cho mình, điều này rất tốt. Nhưng vì lo cho 
mình mà không kể gì đến người khác, đó là thái độ cực 
đoan. Lo cho mình kiểu này thật ngu xuân, ngược với thực 
tại. Quí vị muốn thành công, hạnh phúc. Thực tế là có được 
thành công hạnh phúc hay không đều tùy nơi người khác. Có 
biết lo cho người thì mới đạt được kết quả thành công hạnh 
phúc mong đợi. Lo cho mình cách này mới thật là thông 
minh. Còn kiểu lo cho mình bằng cách bốc lột, khinh rẻ, 
hãm hại, dối gạt người khác, cách này thật quá ngu xuân. 
Đúng chưa? 

Đây là nguồn ý thức mới. Nói trên phương diện y học, trên 
phương diện con người xã hội trong thế giới ngày nay, kê cả 
phương diện kinh tế, môi sinh, cứ hãy suy nghĩ về khía cạnh 
tương sinh tương tồn của mọi sự, cứ như vậy thường xuyên 


quán xét cho thật tận tường kỹ lưỡng, tự nhiên sẽ có lòng tin 


74_›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


vững chắc, rằng tâm từ bi là điểm then chốt để cải thiện thế 
giới, cộng đồng, gia đình, và cá nhân từng người. Việc này 
chăng liên quan gì đến tôn giáo cả. Đây là hiện thực. Chúng 
ta vốn mong mỏi một đời sống hạnh phúc, một cách tự 
nhiên, chắng cần suy nghĩ. Muốn được như vậy, quan trọng 
nhất là phải có trái tim nhân hậu. 

Tôi nghĩ đây là then chốt có thể đưa sáu tỷ người trên thế 
giới cùng ngồi lại với nhau. Không chỉ loài người với nhau, 
mà gồm cả các loài súc vật. Quí vị ở đây chắc nhiều người ở 
nhà có nuôi chó mèo. Hay là chim, hay cũng có khi là rắn. 
Nhiều người sợ rắn, nhưng cũng có người thích nuôi rắn. Có 
khi là bò cạp. Vì sao lại nuôi gia thú? Trồng hoa cỏ có lẽ 
khác hơn, nhưng thích nuôi nuôi gia thú có lẽ chỉ vì chúng 
có khả năng biểu lộ tình thương. Nuôi gia thú là vì nếu 
chúng ta thương yêu chúng, chúng sẽ quyến luyến thương 
yêu chúng ta. Điều nảy mang lại niềm vui. 

Có lần ở Oxford, gặp nhiều vị giáo sư, tôi nửa đùa nửa thật 
hỏi rằng, theo kinh nghiệm riêng của tôi, chó mèo đều có 
khả năng biểu lộ tình cảm. Vậy loài vật nhỏ đến mức nảo thì 
không có khả năng biểu lộ tình cảm? Ví dụ như muỗi. Khi 
cao hứng và không có nạn sốt rét, tôi thường cho muỗi hút 
máu. Bụng chúng đỏ mọng lên, căng cứng, nhả vài cái bong 
bóng, rồi bay đi. Cũng có lúc tôi không mấy vui, chẳng 
muốn tặng máu cho muỗi, muỗi bay tới tôi xua đi hết. 
Trong cả hai trường hợp, chẳng thấy con muỗi có thái độ gì 
khác nhau. Được hút máu hay không, biểu hiện của chúng 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &» 75 


đều như nhau. Tôi nghĩ loài muỗi chẳng biết cám ơn là gì. 
Cho nên tôi cứ thắc mắc không biết các loài thú vật, côn 
trùng, não bộ lớn cỡ bao nhiêu thì bắt đầu có khả năng biểu 
lộ tình cảm. Tôi có hỏi một vị giáo sư lớn tuổi, tiếng Anh 
của ông ta thật tuyệt vời. Tôi hỏi ông ta như vậy và ông ta 
trả lời: "Tôi cũng không rõ." (Cười) Vậy ở đây nếu có 
chuyên gia nào biết đến vẫn đề này thì xin cho tôi câu trả lời. 
Lại nói đến tình thương. Rất nghiêm túc. Các loài động vật 
có vú trong đó có loài người, sống nhờ sữa mẹ. Hoặc là 
không nhờ sữa nhưng cần được chăm nom, như loài chim. 
Các loài nảy, ngay từ bản năng phải có những yếu tô sinh lý 
trên phương diện cảm xúc, mang lại cảm giác âu yếm gần 
gũi, mang lại nguồn nghị lực đủ sức gánh khó nhọc để chăm 
nom cho đàn con. Đó là tình thương. Tình thương là như 
vậy, nhất là tình thương của mẹ. Dù là chim cũng có loại 
tình mẫu tử này. Trước khi đàn con đủ khả năng sống tự lập, 
mẹ chăm sóc mọi bê, sẵn sảng hy sinh thân mạng để giữ 
mạng sông cho con. Chẳng nhờ tôn giáo, chẳng vì pháp luật, 
tự nhiên vậy thôi, do những yếu tố sinh lý bâm sinh. 

Tôi nghĩ thú vật có thể chia làm ba loại. Có loài như cá sấu, 
rắn, sau khi đẻ trứng rồi vẫn tiếp tục lo cho quả trứng, đến 
khi đàn con nở ra, lại tiếp tục chăm nom thêm một thời gian, 
sau đó mới thôi. Đó là một loại. Lại có một loại khác như 
loài rùa, rùa mẹ đẻ trứng xong là đi. Không chăm nom cho 
trứng. Rùa mẹ cũng quan tâm tìm chỗ an toàn nhất, thuận 


tiện nhât cho rùa con, không quá gân biên đê sóng đừng 


76 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


cuốn trứng đi, không quá xa để rùa con có thể an toàn ra tới 
biển. Vậy rùa mẹ cũng có ít nhiều hiểu biết. Nhưng đẻ trứng 
xong là đi, không còn gặp lại đàn con của mình. 

Trong các buổi nói chuyện dành cho đại chúng, nhiều lần tôi 
nhắc đến điều nảy, nêu ra thắc mắc nếu thử mang rùa mẹ đến 
gần bên rùa con, xem chúng có khả năng bày tỏ tình thương 
với nhau hay không. Tôi nghĩ là không. Là vì ngay từ bấm 
sinh tình thương vốn không cần thiết cho sự sống còn. Rùa 
con không cần đến sự chăm sóc của mẹ để lớn, nên tình 
thương không cần thiết. 

Ngược lại, chúng ta thuộc loại cần nương vào sự chăm nom 
của người khác mới có thê sinh tồn. 

Gần đây trong một cuộc hội thảo đa tôn giáo, có một vị trong 
lời phát biểu, có nói răng: "Tôi cần bạn". Vỏn vẹn ba chữ. 
Tôi cần bạn. Đây là điểm trọng yếu. Chúng ta cần tình 
thương yêu, chúng ta cần lòng quan tâm của người khác, vì 
tôi cần anh, chúng ta cần họ. Thực tế là như vậy. Nếu quí vị 
tin nơi Chúa, thì nói rằng Chúa tạo ra như vậy. Tôi nghĩ đây 
là đức tin nơi Chúa. Chúa tràn đây thương yêu bác ái, vì vậy, 
xét theo lẽ, tạo vật của Chúa cũng phải là hạt giống của yêu 
thương. 

Đây là những yếu tố chân chính có khả năng mang con 
người về ngồi lại bên nhau trong tinh thần tương sinh tương 
tôn. Sự hòa đồng chân chính, tinh thần đoàn kết chân chính, 


hòa bình chân chính, từ đó sẽ phát sinh. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &» 77 


Bây giờ nói đến một vấn đề khác trầm trọng không kém: nạn 
nhân mãn. Chúng ta đang cần một phương pháp từ bi để hạn 
chế sinh đẻ. Hiện nay đã sáu tỷ. Hai mươi năm nữa sẽ lên 
đến tám tỷ hay chín tỷ người, hoàn cảnh sinh tồn sẽ vô cùng 
khó khăn. Đồng thời lại phải đối đầu với khoảng cách quá 
lớn giữa người nghèo và người giàu. Ở xứ Úc này, hiện nay 
chính phủ mới tỏ ra nhiều thiện chí, tôn trọng công nhận thổ 
dân cũng là đồng bào anh em của mình. Đây là điều tuyệt 
diệu. Khoảng cách giữa giàu và nghèo trên phương diện 
quốc tế hay quốc gia nhất định phải kiếm cách thu hẹp lại. 
Nói như vậy không phải là làm cho người giàu biến thành 
nghèo, mà phải giúp người nghèo nâng cao mức sống của 
họ. 

Tiếp theo là tải nguyên, là môi sinh, vẫn đề có rất nhiều. 
Hiện nay chúng ta đã phải đối đầu với nạn tăng giá thực 
phẩm, vì mọi người đều bận rộn xây nhà máy, bỏ bê nông 
nghiệp, rốt lại vẫn cần phải ăn. Vì vậy dân số là vấn để 
nghiêm trọng. Nhưng giết bớt người đi để giải quyết nạn 
nhân mãn, đây không phải là biện pháp hay. Có nhiều 
phương pháp phòng ngừa. Đây không phải là vấn đề kinh tế 
gia đình, mà là mối quan tâm của cả nhân loại, của toàn thế 
giới, phải hạn chế dân số là điều tất nhiên. 

Ngoài ra, thú vật xưa nay vốn là bạn của con người, cho đú 
có phải Chúa tạo ra như vậy hay không, thú vật vẫn làm đẹp 
thế giới này. Chỉ một điểm hoài nghi duy nhất: loải muỗi, 


rận, chăng có gì đẹp (cười), chỉ gây phiền phức mà thôi, 


78 ®t›2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


chăng có gì hay (cười). Muốn bảo tồn môi sinh thì phải bảo 
tồn súc vật, phải tôn trọng quyên lợi của súc vật. Cần ý thức, 
nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, chăm so cho mỗi an nguy 
của súc vật, điều này thật là quan trọng. 

Như vậy chúng ta cần mở lòng thương yêu, từ bi, biết quan 
tâm chăm sóc, không phải chỉ cho cá nhân mình, hay cho 
người trong gia đình, cho làng xóm, quốc gia của mình, mà 
còn cho mọi người trên toàn thế giới, và rộng hơn, cho mọi 
loài chúng sinh. Tôi nghĩ được như vậy rất tốt. Chúng ta cần 
cô động việc ăn chay. Người Tây Tạng ở Ấn Độ đã có nhiều 


tiên bộ trên mặt nảy. 


Hỏi 4. Làm sao để tiếp tục khởi tâm từ bi với những người 
làm những điều tàn ác? 

Đáp 4. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt chước thái độ của loài 
muỗi (cười). Mặc kệ họ ác như thế nào, chăng cần phải tỏ 
thái độ tích cực hay tiêu cực gì cả, cứ thản nhiên. Nhưng mà 
như vậy thì phải kiên nhẫn lắm đấy. Cũng cần phải có ý 
thức. Nhưng nói chung, đối với người thật sự trở thành kẻ 
ác, tôi nghĩa chúng ta không nên hất hủi bỏ bê họ. Ngoài ra, 
tôi không rõ. Tôi không phải là chuyên gia. Có nhiều chuyên 
gia biết rõ nên đối xử như thế nào với những người tâm lý 
xáo trộn cùng cực, có nhiều kinh nghiệm với những trường 
hợp cá biệt như vậy. Tôi không có kinh nghiệm gì trong lãnh 
vực này. Nếu bản thân tôi phải chăm sóc cho những người 


như vậy, chăc tôi sẽ gây sự với họ (cười). 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &» 79 


Bây giờ trở lại với bài học. 


II. KHÍA CẠNH TƯ TƯỞNG TRONG PHẬT GIÁO 

Hôm qua chúng ta chủ yếu nói về duyên sinh liên quan đến 
nhân quả, và cũng có nói sơ qua về duyên sinh qua khái 
niệm lập danh dựa vào các mối tương quan tùy thuộc, còn 
gọi là duyên sinh giả danh. Loại duyên sinh này chính là nền 
tảng của thế giới thực tại, thuộc về một trong ba chủ đề của 


toàn bộ giáo thuyết Phật dạy: nền tảng, đạo và quả. 


A. Tứ Đề và Duyên Sinh 

Khi Phật giảng về Tứ Đề [Bốn Chân Lý], ngài giảng qua ba 
hệ giáo lý khác nhau: hệ thứ nhất nói về phương pháp nhận 
diện Tứ Đế; hệ thứ hai nói về phương pháp hành trì Tứ Đế; 
hệ thứ ba nói về kết quả đạt được đến nếu chính xác hành trì 
theo Tứ đế. 


B. Nhận Diện Tứ Đề 

Hiểu được duyên sinh nhân quả thì sẽ hiểu được mối tương 
quan giữa khổ và nguyên nhân tạo khổ, là Khô đề và Tập đề, 
hai để đầu tiên trong Tứ đề. Hiểu được duyên sinh giả danh 
thì sẽ hiểu được hai đề còn lại là Diệt để và Đạo đề. 

Chứng duyên sinh giả danh là chứng được chân thực tại, 
chứng được tánh không. Chứng được tánh không thì có thể 


dựa vào đó để thành tựu Diệt đế, là sự tận diệt của khổ và 


80 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


nguyên nhân tạo khô. Từ nơi thực tại chân thật là tánh không 
mà nhiễm tâm được tịnh hóa. Nhờ chứng chân thực tại, 
chứng tánh không, mà thành tựu diệt đề, thành tựu niết bàn. 
Đồng thời cũng nhờ hiểu được chân thực tại, hiểu được 
duyên sinh, mà thấy được khả năng đạt niết bàn. Dựa vào 
nền tảng này, nhờ hiểu duyên sinh giả danh nên thấy được 
mình vốn có khả năng thực hiện diệu đề thứ ba là Diệt Đé, là 
chân lý về sự tận diệt của khô và nguyên nhân tạo khô. 

Bây giờ nói về phương pháp thành tựu Diệt đề. Phải lây kinh 
nghiệm chứng ngộ về chân thực tại, lấy đó làm con đường đi 
đến với Diệt đề [khổ và nguyên nhân tạo khổ]. Chân thực tại 
cần được chứng ngộ này là duyên sinh giả danh, còn gọi là 
duyên sinh qua khái niệm lập danh dựa vào các mối tương 
quan tùy thuộc. 


C. Phương Pháp Hành Trì Tứ Đề. 

Nếu thật sự chúng ta không muốn khổ đau, không muốn 
nguyên nhân tạo khổ, thì làm sao để tránh khô đây? Đức 
Phật sau khi giảng về hệ giáo lý đầu tiên về Tứ đế, nhận diện 
Tứ Để rồi, ngài giảng tiếp về hệ giáo lý thứ hai, chỉ cho 
chúng ta phương pháp hành trì Tứ Đế. 

Hôm qua chúng ta chủ yếu nói đến lãnh vực khoa học của 
Phật giáo, hôm nay chúng ta đi vào lãnh vực triết lý của Phật 
giáo. Hiểu rõ về khía cạnh khoa học của Phật giáo rồi, nghĩa 
là thấy được bản thể, thấy được thực tại của thế giới chúng ta 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền te» 81 


đang sống đây, sau đó phải biết cách làm sao dựa vào thực 


tại này đề đạt trí toàn giác [là trí biết tất cả, đủ và khắp]. 


1. Tánh Chất của Nhiễm Tâm 
Chánh văn nói như sau 


Nếu quí vị hỏi rằng, "Đâu là nhân duyên tạo trí 

toàn giác?". Tôi, người tựa kẻ mù lòa, chẳng thể 

trả lời, thế nhưng tôi có thể dựa vào lời của đức 

Phật sau khi giác ngộ dạy cho chúng đệ tử. 
Luận Uaratfanrra của đức DI Lạc có đoạn nói như sau: 

Nhiễm tâm sinh diệt 

Ngắn ngủi không bên 

Tánh nhiễm tâm là 

Chán tánh của tâm 
Vấn đề là muốn thành tựu trí toàn giác, trí biết tất cả đủ và 
khắp của Phật, thì cần phải làm gì. Cần phải diệt bỏ tất cả 
mọi vô minh ngăn che không cho tâm của chúng ta trở thành 
toàn giác. Ở câu kệ trên đây, đức Di Lạc nói rằng nhiễm tâm 
sinh diệt, ngăn ngủi không bên. Nói như vậy không có nghĩa 
là nhiễm tâm vốn dĩ không có, rồi tự nhiên mà lại có. Đức Di 
Lạc thật ra muốn nói rằng mọi trạng thái tâm thức ô nhiễm 
phiền não đều có thuốc hóa giải rất hữu hiệu, nhờ có thuốc 
hóa giải hữu hiệu cho nên nhiễm tâm phiền não là điều có 
thể đoạn diệt được. Điều này cho thấy nhiễm tâm vốn không 
phải là trạng thái chân thật của tâm. 


82 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Câu kệ thứ hai, đức Di Lạc nói rằng tánh của nhiễm tâm vốn 
là chân tánh của tâm. Ở đây đức Di Lạc hàm ý nói rằng trí 
toàn giác, là khả năng biết hết mọi sự, là điều mà chúng ta 
vốn sẵn có ngay từ trong tâm. Mặc dù trong hiện tại tâm 
đang bị che mờ, nhưng khả năng này không cần tìm ở bên 
ngoài mà là tiềm năng sẵn có nơi tâm. Thấy răng mọi lớp 
nhiễm tâm sinh diệt đều có phương pháp hóa giải rất hữu 
hiệu, lại thấy răng bản chất của tâm vốn là toàn giác, vốn có 
khả năng thấy biết tất cả mọi sự, từ đó mà biết rằng trí toàn 
giác là điều có thể thực hiện, nhiễm tâm áng ngữ là điều có 
thể đoạn diệt. 

Câu hỏi tiếp theo, là dựa vào đâu để biết chắc về điều này. 
Thực tại chân thật thật ra hoàn toàn khác với cái thấy của 
nhiễm tâm, là vì nhiễm tâm phát sinh từ vô minh, mà cái 
thấy của vô minh lại là cái thấy sai lệch về thực tại. Còn thực 
tại chân thật thì lúc nào cũng có đó, vì vậy nhất định phải có 
trí tuệ nhận biết thực tại đúng như sự thật, trái ngược với vô 
minh. Vô minh là cái thấy sai lệch về thực tại, vì vậy nhất 
định phải có cái thấy chính xác về thực tại, phải có trí tuệ. 
Từ đó suy ra nhiễm tâm là điều có thể tận diệt. 


2. Phân Loại Nhiễm Tâm 
Vô minh, hay là nhiễm tâm, có hai loại, loại thứ nhất có thể 
gọi là "vô-minh-có-phiền-não", là những trạng thái tâm thức 


xáo trộn phiền não, loại thứ hai là "vô-minh-không-phiễn- 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®—ea 83 


não", còn gọi là tập khí phiền não. Đây là vết cấu nhiễm vi tế 
do phiền não lưu lại. 

Phải đoạn diệt tập khí phiền não mới có thể thành Phật. Vậy 
câu hỏi tiếp theo đó là làm sao đoạn diệt tập khí phiền não? 
Muốn đoạn diệt tập khí phiền não, trước tiên cần đoạn diệt 
phiền não. Đó là vì tập khí phiền não là cấu nhiễm vi tế do 
phiền não lưu lại, vì vậy hễ còn phiền não thì chẳng thể nào 
đoạn dứt được tập khí phiền não. 

Phải đoạn diệt phiền não trước. Vậy câu hỏi tiếp theo là 
đoạn diệt bằng cách nào đây? Phiền não nhiều muôn vạn, 
kinh sách nhắc đến những tám vạn bốn ngàn loại phiền não 
khác nhau, làm sao đoạn diệt dược đây? Mặc dù phiền não 
có nhiều loại, nhưng tất cả đều có thể qui nạp lại thành ba 
chất độc [tam độc]. Cũng có nơi nói đến năm chất độc, hay 
sáu chất độc, tất cả đều ứng vào với gốc rễ của luân hồi, cội 
nguồn của tất cả mọi khổ đau. 

Cho dù nói sáu hay năm chất độc, tất cả đều có thể qui nạp 
lại thành ba: tham, sân và s1. 

Tham ở đây có nghĩa là vì thấy đối tượng đáng ưa nên tâm bị 
đăm vào. Điều này được gọi là phiền não tham. Còn sân là 
trạng thái tâm thức vì thấy đối tượng đáng ghét nên tâm rút 
lại, không muốn gần, đó là phiền não sân. Và s¡ là chất độc 
thứ ba. 

Tham và sân cũng có nhiều loại. Nói trên phương diện sinh 


lý, vì lý do sinh tồn nên ngay từ trong thể tạng chúng ta cần 


84t» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


phải có những yếu tố sinh lý giúp hấp thu điều có lợi và tống 
khứ điều bất lợi. 

Ví dụ đóa hoa có những yếu tố hóa học, những thành phần 
cấu tạo giúp hấp thu những yếu tố tăng trưởng. Cần nước thì 
có rễ, cần quang hợp thì có lá. Đây là những phương tiện 
giúp hoa có được đầy đủ những yếu tố cần thiết cho sự sinh 
tồn. Loài hoa vô tri đã vậy, huống chi chúng ta là vật hữu 
tình, vì sự sinh tồn của thân thê, chúng ta cũng cần có những 
yếu tô tương tự. 

Bây giờ nói đến tâm. Muốn tâm tăng trưởng, chúng ta cần 
những yếu tố thuận tiện. Vì là tâm nên những yếu tố thuận 
tiện phải thuộc phạm trù của hoạt động tâm thức. Hoạt động 
tâm thức không do yếu tô hóa học tác động mà có, phải do 
tâm tác động. Tâm tác động này, còn gọi là tác ý hay động 
cơ, phong phú nhiều loại, trong đó có tham và sân, đều thuộc 
phạm vi của tác ý, có chức năng nuôi dưỡng tâm. Tham là để 
mang về những yếu tố thuận tiện và sân là để tống khứ đi 
những yếu tố bất lợi cho tâm. 

Vậy ở đây khi nói đến tham, chúng ta cần phân biệt giữa sự 
mong muốn thuần túy và sự mong muốn đến từ phiền não. 
Mong muốn tự nó không nhất thiết phải là bất thiện mà cũng 
có khi là thiện. Mong muốn thành Phật, đây không phải là 
phiền não. Sân cũng vậy. Trạng thái không ưa thích tự nó 
không nhất thiết phải là bắt thiện. Hận thù, giận đữ, các loại 
sân hận này đương nhiên là bắt thiện. Nhưng một vị bồ tát 


không thích mình mang tâm vị kỷ ái ngã, loại không ưa thích 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền te» 85 


nảy lại là điều tốt cần thuần dưỡng. Đây không phải là phiền 
não sân. 

Thiện đức chủ động tác ý muốn mình đạt quả giác ngộ, 
muốn mình vất bỏ tâm vị kỷ, loại tâm nảy chẳng thể nhờ 
phản ứng hóa học mà có, cũng chăng thể do yếu tố sinh lý 
mà có. Loại tâm này chỉ có được nhờ nỗ lực cấy trồng. 

Cảm xúc thường tác động lên sinh lý. Có nhà khoa học nói 
với rằng khi sợ hãi, máu tự nhiên chảy dồn xuống chân. Là 
vì nỗi sợ hãi có chức năng bảo vệ cho sự sinh tồn. Khi gặp 
nguy hiểm, chúng ta cần chạy trốn, mả muốn chạy thì phải 
chạy băng chân, chẳng phải bằng tay. Cho nên khi sợ thì 
máu dồn xuống bắp thịt chân. Ngược lại, khi nổi giận, chúng 
ta cần phải đối đầu nên máu chảy dồn vào bắp thịt tay, sẵn 
sàng âu đả. Tâm lý có những tác động trên lãnh vực sinh lý 
như vậy. 

Trở lại với điều đang nói lúc nãy. Lòng thương yêu từ bi 
cũng có hai loại. Một là tình thương bắm sinh, hai là tình 
thương có trí tuệ. Loại tình thương bâm sinh luôn đi cùng vô 
minh, vì loại tình thương nảy gần với phiền não tham. Còn 
loại tình thương có trí tuệ, ví dụ như ý muốn thành Phật, đây 
là loại mong muốn có trí tuệ đi kèm, không thuộc lãnh vực 
phiền não. 

Vậy nói tóm lại, loại tình cảm thương yêu thân thiết, quan 
tâm chăm sóc, cũng có hai mức độ. Một bên là loại tình cảm 
sinh lý bẩm sinh, loại tình thương này thiên vị và giới hạn, 


gân với vô minh nên không đúng với chân thực tại. Rôi cũng 


86 2a Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


cùng một tắm lòng thương yêu như vậy, nhưng lại phát sinh 
từ lý trí, từ ý thức, nói tóm lại, do trí tuệ mà có, loại tình 
thương nảy thực tế, phù hợp với thực tại, không thiên vị, 
không giới hạn. Khác nhau xa lắm. Tình thương yêu bâm 
sinh đến từ yếu tố sinh lý, chỉ dành cho người thân, luôn tùy 
thuộc vào thái độ và hành động của đối tượng. Tùy vào biểu 
hiện của đối tượng. Còn loại tình thương có trí tuệ ngược lại 
không cần biết đến thái độ hành động của người khác mà chỉ 
chú tâm đến con người. Một bên hướng về hành động, một 
bên hướng về con người. Vì vậy loại tình thương có trí tuệ 
lớn rộng thâm sâu hơn nhiều, có khả năng trở thành vô 
lượng, không giới hạn. Tuy vậy, loại tình thương sinh lý 
bẩm sinh lại chính là hạt giống. Phải dựa vào loại tình 
thương này, bố xung thêm bằng trí tuệ, ý thức, lý trí, nhờ đó 
phát triển sâu rộng hơn. Và nhờ đi chung với trí tuệ nên loại 
tình thương này tách lìa khỏi vô minh, dựng xây trên nền 
tảng của luận lý vững chắc. 

Tôi nghĩ chúng ta cần phân biệt rõ hai loại tình thương này. 
Loại tình thương sinh lý bâm sinh khó lòng mở ra với kẻ thù, 
còn tùy theo việc làm của đối tượng mà xét. Còn loại tình 
thương có trí tuệ ngược lại chỉ chú trọng đến con ngØƯỜi, bất 
kế hành vi của đối tượng, vì vậy bất kế là bạn hay thù đều 
vẫn mở lòng yêu thương. Là bạn hay thù chỉ tùy nơi thái độ 
và hành động của đối tượng đối với mình, không tùy nơi bản 
thân con người. Vì vậy loại tình thương sinh lý thì giới hạn 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền toa 87 


và thiên vị. Còn loại thứ hai mở rộng cho đến cả cho kẻ thù. 
Điểm khác nhau nằm ở chỗ này. 

Điều quan trọng là phải thấy sự khác biệt giữa sự mong 
muốn (dục) và lòng tham. Chúng ta không hiểu chính xác 
"tham" là gì, thông thường cứ dùng chữ như vậy nhiều người 
lại tưởng lầm rằng tu theo Phật Pháp thì không còn muốn gì 
nữa hết. Tuyệt đối không phải. Ý muốn là động cơ chính của 
ý nghĩ, lời nói và việc làm. Tất cả mọi việc thiện, mọi lời 
thiện, đều xuất phát từ động cơ tác ý. Đó chính là lòng mong 
cầu. Tôi muốn thành Phật, tôi muốn phụng sự chúng sinh, tôi 
muốn giúp người, vì muốn như vậy nên mới đi đến hành 
động. Điều này vô cùng quan trọng. Ý nghĩa của tâm bồ đề 


là vậy. Niêm mong muôn luônđóng vai trò trọng yêu. 


3. Tận Diệt Nhiễm Tâm 

Như lúc nãy đã nói qua, vô minh có hai loại, vô-minh-có- 
phiền-não và vô-minh-không-phiên-não. Muốn biết loại vô- 
minh-không-phiền-não có thể đoạn diệt được hay không thì 
cần phải biết loại vô-minh-có-phiền-não có thể nào đoạn diệt 
được hay không. Muốn biết vô-minh-có-phiển-não có thê 
đoạn diệt được hay không thì cần hiểu rõ tính chất hư vọng 
của phiền não, vốn mang tướng dạng của vô minh. Có nhiều 
cách giải thích về vô minh. Bốn tông phái trong Phật giáo 
nhận định về vô minh qua nhiều tầng thô tế khác nhau, từ 


mỗi nhận định đưa đến một thực tại khác nhau. Đồng thời, vì 


88 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


mỗi tông phái đều có kiến giải riêng về thực tại, từ đó dẫn 
đến nhiều định nghĩa khác nhau về vô minh. 

Bài pháp chúng ta đang học đây do ngài Kamalashila soạn 
thảo. Ngài thuộc tông phái Du Già Độc Lập Trung Quán. Vô 
minh nói trong bài pháp này thuận theo hệ thống luận lý của 
tông phái này. Nhưng để cho tiện, chúng ta nên hiểu về vô 
minh theo kiến giải của hệ thống luận lý cao nhất của ngài 
Nguyệt Xứng, Phật Hộ, [Hệ Quả Trung Quán]. Tuy vậy 
chánh văn của bải pháp này lại thuận theo kiến giải của hệ 
Du Già Độc Lập Trung Quán. 

Ngài Phật Hộ khi giải thích về Trung Quán Luận của đức 
Long Thọ, trong chương 26, phần chuyền tiếp, có nói về câu 
"vô minh là chướng ngại, nên dẫn tới khổ đau", giải thích 
rằng đây là trạng thái vô minh cực kỳ vi tế. Điều này cũng 
được nói trong Sáu Mươi Luận Lý của đức Long Thọ, nhắn 
mạnh rằng nếu muốn đạt niết bàn giải thoát thì phải đủ khả 
năng chứng biết chân thực tại, là thực tại vắng bặt mọi hình 
thức hiện hữu cô định có tự tánh. 

Muốn đoạn diệt vô minh phiền não, trước tiên phải biết vô 
minh phiền não là gì. Vô minh này gồm nhiều loại, vi tế nhất 
là loại vô minh thấy sự vật hiện hữu cô định, độc lập, hoàn 
toàn trái ngược với thực tại. Sự vật không hề hiện hữu một 
cách có định có tự tánh, nhưng vô minh vi tế thì lại thấy sự 
vật hiện hữu cố định và có tự tánh. 

Vô minh này do đâu mà có? Khi nhìn vào đối cảnh, chúng ta 


luôn có khuynh hướng thấy rằng sự vật vốn hiện hữu một 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền &—» 89 


cách cô định, độc lập khách quan. Rồi lại có khuynh hướng 
tin vào nhận thức nảy. Không những chúng ta thấy sự vật là 
như vậy, mà lại còn chấp bám, tin chắc sự vật hiện hữu như 
vậy, một cách độc lập khách quan. Đây chính là vô minh vi 
tế. Nhìn vào bất cứ điều gì cũng đều nhìn sai, trái ngược với 
thực tại, vì vậy mà gọi là vô minh, là vọng tâm. 

Vô minh có hai loại khác nhau. Loại thứ nhất chỉ đơn giản là 
trạng thái không biết. Loại thứ hai là biết mà biết sai. Vô 
minh vi tế nói ở đây chính là cái thấy sai lệnh, là loại vô 
minh nhìn sai về thực tại. 

Câu hỏi tiếp theo đó là vô minh như vậy có đoạn diệt được 
hay không. Trước tiên cần tìm thử xem vô minh này có 
thuốc hóa giải hay không. Thực tại luôn có đó, vắng bặt mọi 
hiện hữu cố định có tự tánh, vì vậy nhất định phải có một 
loại trí tuệ chứng biết được thực tại này. Phát huy loại trí tuệ 
này thì hóa giải được vô minh. 

Xét trên phương diện vật lý, có những yếu tố tương phản ví 
dụ như nóng và lạnh, cả hai không thể đồng thời có mặt 
cùng một nơi. Lạnh tăng thì nóng phải giảm. Nóng tăng thì 
lạnh phải giảm. Đây là lẽ tự nhiên, cực bên này tăng thì cực 
bên kia phải giảm. Lãnh vực tâm thức cũng vậy, trí tuệ mà 
tăng thì tự nhiên vô minh sẽ phải giảm. 

Nói cho thật đơn giản, cái nhìn hư vọng không phù hợp với 
thực tại, chính vì vậy mới thành hư vọng. Cho nên cái nhìn 
hư vọng vốn không có cơ sở tồn tại vững chắc, hoàn toàn 


trải với sự thật. Cái nhìn chân thật, ngược lại, luôn có cơ sở 


90 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


tồn tại vững chắc, là vì cảng phân tích truy tìm thì thực tại 
đúng như sự thật lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Cái nhìn chân 
thật được dựa trên nền tảng của luận lý vững chắc. Còn cái 
nhìn hư vọng ngược lại hoàn toàn không có chút nền tảng 
nảo cả. Hai cái nhìn này trực tiếp mâu thuẫn với nhau. Cái 
nhìn chân thật vì phù hợp với thực tại nên có được cơ sở tồn 
tại rất lành mạnh. Còn cái nhìn hư vọng mặc dù trong hiện 
tại trông rất mạnh, nhưng chỉ cần vận dụng luận lý quán 
chiếu truy tìm là sẽ càng lúc càng yếu đi. 

Nóng và lạnh tuy là hai yêu tố đối nghịch nhưng chẳng bên 
nào mạnh hơn bên nào. Ngược lại tâm vô minh và trí tuệ 
không những đối nghịch nhau mà lại còn khác nhau xa ngay 
từ căn bản: trí tuệ phù hợp với thực tại, được dựa trên nên 
tảng vững chắc của luận lý, còn vô minh thì không được như 
vậy, nền tảng của vô minh thật vô cùng mỏng manh. Chúng 
ta cần nhớ kỹ điểm nảy để thấy rằng vô minh là điều nhất 
định có thể đoạn diệt được. Đây là điểm thứ nhất. 

Điểm thứ hai đó là khi quán chiếu về chân tánh của tâm như 
lúc nãy đã nói, sẽ thấy tâm vốn mang tánh sáng và tánh biết. 
Biết được chân tánh của tâm vốn tách lìa mọi ô nhiễm, lại 
biết trí tuệ rất vững mà vô minh lại rất mỏng manh, chiêm 
nghiệm về hai điều này sẽ thấy tận diệt vô minh, thành tựu 
diệt để là điều có thể thực hiện được. 

Dựa trên nền tảng của thực tại mà thấy được diệt đề là điều 
có thê thực hiện, như vậy cũng có nghĩa là niết bản giải thoát 
là điều có thể thành tựu. Nhờ thấy niết bản siêu thoát khô 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2a 91 


đau là điều thành tựu được cho nên thấy rằng mọi tập khí vi 
tế do phiền não ô nhiễm lưu dấu đều đoạn diệt được tất cả, vì 
chân tâm vốn không có chút cấu nhiễm nào kê cả tập khí của 
vô minh. Vì vậy cứ tập cho mình thói quen áp dụng yếu tố 
hóa giải vô minh và phiền não thì đến một ngày nảo đó nhất 
định sẽ có khả năng đoạn diệt tất cả mọi tập khí do phiền não 
vô minh lưu lại. Đó sẽ là lúc chúng ta thành tựu trí toàn giác, 
là trí biết tất cả, đủ và khắp của đức Phật. 

Đó là hệ tư tưởng triết lý Phật giáo, triển khai từ nền tảng 
của thực tại. Đầu tiên là Phật giáo khoa học, thứ hai là Phật 
giáo triết lý, nói về niết bàn giải thoát, về Phật quả, về giác 
ngộ. Theo triết lý của Phật giáo thì mục tiêu tối hậu của 
chúng ta là quả vị Phật. Sau đó chúng ta bước vào lãnh vực 


thứ ba là lãnh vực Phật giáo tôn giáo. 


4. Hiện Tượng Tối Thâm Mật 
Như chúng ta đã đọc qua, chánh văn nói rằng 


Nếu quí vị hỏi rằng, "Đâu là nhân duyên tạo trí 
toàn giác?". Tôi, người tựa kẻ mù lòa, chẳng thể 
trả lời, thế nhưng tôi có thể dựa vào lời của đức 
Phật sau khi giác ngộ dạy cho chúng đệ tử. 
Từ nãy đến giờ, chúng ta đã thấy vì sao trí toàn giác (tâm 
của Phật) là điều mà chúng ta ai ai cũng đều có thê đạt được. 
Vậy muốn giác ngộ thành Phật thì phải có những nhân gì, 
duyên gì? Ngài Liên Hoa Giới nói rằng ngài sẽ giải thích về 


nhân duyên dẫn đến trí toàn giác ở đây, dựa vào lời giảng 


92 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


của đức Phật chứ không phải tự ý ngài nghĩ ra. Quí vị có thê 
tự hỏi vì sao ngài Liên Hoa Giới lại có thái độ khiêm 
nhường như vậy. Điều này có hai nguyên nhân chính. Thứ 
nhất, khi nói đến nhân duyên viên mãn đưa đến trí toàn giác, 
điều này đòi hỏi phải trải qua nhiều đường tu, nhiều chứng 
đạo trước khi đạt quả đại giác ngộ. Phần lớn những loại kinh 
nghiệm tu chứng nảy thâm sâu kín mật đến nỗi nếu chưa tự 
mình thân chứng thì sẽ không làm sao hiểu được. Vì vậy mà 
ngài Liên Hoa Giới nói rằng ngài sẽ thuyết pháp dựa vào lời 
dạy của đức Phật. 

Muốn hiểu những điều nằm trong lãnh vực của các hiện 
tượng tối thâm mật, dĩ nhiên có nơi nói rằng có thê hiểu 
được băng cách đạt quán siêu thoát ba loại trí tầm tư. nhưng 
nói chung, hiện tượng tối thâm mật chỉ có thê biết được nhờ 
dựa vào lời nói của bậc chứng ngộ, và lời nói này không đi 
ngược với luận lý đúng đắn và kinh nghiệm chân chính. 
Muốn hiểu các hiện tượng thuộc loại tối thâm mật này, trước 
tiên chúng ta cần biết cách phân loại hiện tượng thành ba 
nhóm, thứ nhất là những hiện tượng hiền lộ, thứ hai là những 
hiện tượng kín mật, thứ ba là những hiện tượng tối thâm 
mật. Phần lớn những chứng ngộ ngay trước khi thành Phật là 
thuộc về loại thứ ba, bao gồm các hiện tượng tối thâm mật. 
Lẫy ví dụ, kinh sách có nói răng khi vào đến địa bồ tát thứ 
nhất, người tu thành tựu được 1200 thiện hạnh của bồ tát. 
Rồi khi vào địa bồ tát thứ hai, sẽ thành tựu được 12000 tâm 


hạnh của bồ tát. Những điều này vô củng thâm mật, không 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®~a 93 


thê dùng lý trí để hiểu, chỉ có thể dựa vào kinh Phật hay dựa 
vào lời dạy của người khác. Vậy chúng ta thấy được gì từ 
đoạn văn này của ngải Liên Hoa Giới? Thứ nhất, ngài Liên 
Hoa Giới vô cùng khiêm cung. Như trong Tám Thi Kệ 
Chuyên Tâm có nói: tôi sẽ luôn thấy mình là người thấp 
nhất, luôn tôn kính mọi người như kính bậc tối cao. Giữ 
mình ở vị thế thấp thì chân thiện đức mới chín mùi, đây là lý 
do đầu tiên vì sao ngài Liên Hoa Giới lại khiêm cung như 
vậy. Thứ hai, ngài Liên Hoa Giới cho chúng ta thấy quả giác 
ngộ là điều tối thâm mật chúng ta không thê hiểu được, trừ 
phi tự mình chứng biết. 

Như đã nói, phần thứ hai trong Phật giáo là tư tưởng triết lý 
Phật giáo. Nội dung chính của tư tưởng Phật giáo đương 
nhiên cần phải dựa vảo lý trí, vào luận lý để mà tiếp cận, ví 
dụ chánh văn chúng ta đang học đây, nói về chỉ và quán, 
nhất là quán, dựa trên nền tảng thuyết tánh không, đều cần 
phải thiết lập băng trí quán sát, bằng thiền quán. Rồi có 
những phân thuộc về triết lý Phật giáo như các chứng đạo 
của bồ tát, không thể vận dụng lý trí để hiểu mà phải dựa 
vào kinh điển hay dựa vào lời của người đáng tin. Đây là lời 
giải thích của tôi, đến từ cái nhìn cá nhân của tôi. Quí vị 
đừng nhắm mắt tin theo. Tôi để quí vị tự mình tìm hiểu, suy 
xét. 

Muốn có câu trả lời thỏa đáng hơn, quí vị có thể về hỏi vị 
thầy ở trung tâm của quí vị. Quí thầy ở trung tâm có cách 


giải thích một cách hùng hỗn tự tín hơn, khi ấy trăm người 


94 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


trăm ý, chăng thể quyết định được, đây lại chăng phải là điều 
có thể quyết định theo đa số. (Cười), tôi đang ghẹo các bạn 
đồng đạo của tôi. Thôi bây giờ ngưng, đi ăn cơm. 

Chúng ta có thể nói đến các tầng tâm thức thô lậu bằng kinh 
nghiệm cá nhân của mình, nhưng tầng tâm thức vi tế nhất 
muốn biết chỉ có thể dựa vào lời nói đáng tin của đức Phật 
mà thôi. Nhưng ở đây cũng vậy, nói vì là lời Phật dạy cho 
nên đáng tin, nói như vậy không đủ. Muốn tin lời Phật nói về 
tầng tâm thức vi tế nhất, thì cần tìm hiểu làm quen với lời 
Phật dạy về các hiện tượng dễ hiểu, rồi với các hiện tượng 
kín mật, rồi với các hiện tượng tối thâm mật. 

Khi tư duy suy nghĩ về lời Phật dạy, trước tiên phải tìm hiểu 
xem lời Phật nói về những điều dễ hiểu có đáng tin cậy hay 
không. Đây là những điều chúng ta có thể hiểu được nhờ 
nhận thức trực tiếp của mình. Tiếp theo, cần xét lời Phật về 
những điều kín mật, có đáng tin hay không, ví dụ như giáo 
pháp về tánh không. Ở đây cũng vậy, giáo pháp kín mật là 
những điều có thê hiểu được nhờ nhận thức gián tiếp. Và rồi 
cuối cùng khi đi vào giáo pháp giảng về những điều tối thâm 
mật, thâm sâu kín mật đến nỗi người tu không thê nhận biết, 
trước tiên phải chứng tánh không Phật dạy, rồi dựa vào niềm 
tin xác quyết nơi tánh không để suy ra lời Phật dạy vẻ thế 
giới tối thâm mật là điều đúng như sự thật. Một khi đã có 
được tin chắc về tánh không Phật dạy thì sẽ có thể tin được 
tất cả giáo pháp Phật dạy. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 2a 95 


9 ›a Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


THỜI 4 : CHIẾU 12/06/2009 


HỎI ĐÁP 


Hỏi 1. Kính thưa đức Đalai Lama, câu hỏi này liên quan đến 
bài giảng chiều thứ tư [thời 2] nói về duyên sinh nhân quả. 
Xin ngài giải thích bằng cách nảo chủng nghiệp tiềm ấn 
trong tâm lại có thể chín mùi trổ quả thành hoản cảnh sống 
bên ngoài của người chịu quả, ví dụ được đối xử tốt, hay bị 
ngược đãi. 

Đáp 1. Ở đây, nếu có ai đối xử tốt hay xấu với bạn, việ này 
thật ra có hai mặt, một bên là cử chỉ kia, một bên cảm nhận 
của bạn trước cử chỉ Ấy, vui buồn, hay bất cứ cảm nhận nào 
khác. Cảm nhận thì chắc chắn là do nghiệp mà có, phát sinh 
từ chủng nghiệp gieo trong tâm thức. Tuy vậy, cử chỉ kia, tự 
nó, không nhất thiết phải là nghiệp báo. Mặc dù hoản cảnh 
bên ngoài nhiều khi cũng tùy theo thái độ hành động của 
mình mà có. Ví dụ đối xử tốt với ai thì người đó tốt lại với 
mình, hại ai thì người đó sẽ hại lại. Đây là quả báo nhãn tiền. 
Nhưng ngoài trường hợp này ra, nếu cho rằng người ta đối 
xử với mình ra sao đều tùy nơi nghiệp của mình, nói như vậy 
sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn. Nếu là như vậy, người tu hạnh 
thí phải làm sao đây? Nếu chỉ toàn do nghiệp của người 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®~a 97 


khác, muốn tu hạnh thí thật khó lòng. Người tu sẽ không có 
quyền chọn lựa, tất cả chỉ là thiện báo của người ta. Vì vậy 
không thể nói răng thái độ của người khác đối với mình đều 
do nghiệp của mình mà có. 

Ví dụ đóa hoa này, có người thấy sao hoa đẹp quá, nhìn hoa 
cảm thấy vui. Lại có người nhìn hoa thấy ghét, muốn vất bỏ 
hết đi. Ưa thích hay chán ghét là vì nghiệp. Nhưng hoa có 
phải từ nghiệp mà có hay không, tôi nghĩ không phải vậy. 
Nhìn chung mà nói, cả thế giới này đều phát sinh từ nghiệp 
lực. Tuy vậy, nếu xét riêng từng thời điểm hiện hữu của vật 
thể, ví dụ mỗi đóa hoa này, hay là chậu hoa, hay số hoa 
trong mỗi chậu, hoặc là xét từng cánh hoa, từng cọng lá lớn 
nhỏ khác nhau, có phải đều do nghiệp lực sinh ra? Đây mới 
là vấn đề. Có lá xoay về hướng Đông, có lá lại xoay về 
hướng Tây. Tại sao? Có phải vì nghiệp lực? Đây là lãnh vực 
vô cùng phức tạp, thuộc phạm vi hoạt động cực kỳ vi tế của 
nghiệp. 

Muốn tìm hiểu thấu đáo về vấn đề này, chúng ta cần biết về 
"bốn cánh cửa luận lý", có khi còn được gọi là bốn nguyên 
lý: 

- nguyên lý tự nhiên 

- nguyên lý tùy thuộc 

- nguyên lý chức năng 

- nguyên lý luận lý đúng đắn. 

Ở đây có nguyên lý đầu tiên đó là lẽ tự nhiên. Vậy khi xét về 


từng cánh hoa, từng cọng lá như tôi vừa mới nói, có lá xoay 


98_ 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


hướng này, có lá xoay hướng khác, tất cả đều do nguyên lý 
thứ nhất, đều là lẽ tự nhiên chứ không phải vì nghiệp quả. 

Có nhiều tranh luận quanh bốn cánh cửa luận lý này: tự 
nhiên, tùy thuộc, chức năng, luận lý. Đức Đalai Lama nói 
rằng những gì ngài nói về nghiệp ở đây chỉ là lời đoán mò 
của ngải. Lời đoán mò thứ hai. 


Hỏi 2. Hôm qua đức Đalai Lama nói về duyên sinh nhân 
quả. Làm sao biết được việc nào sẽ thành nhân lành? 

Đáp 2. Việc làm là thiện hay bắt thiệt, tất cả đều tùy nơi quả. 
Nếu việc sinh quả thiện, khiến đẹp ý, đó là việc thiện. 

Xét theo quan điểm Phật giáo, khái niệm thiện ác, tốt xấu 
được xét theo căn bản của hạnh phúc hay khổ đau. Vì sao 
nói khổ đau là bất thiện? Chẳng vì sao cả. Chỉ đơn giản vì 
chúng ta không muốn khổ. Gọi hạnh phúc, niềm vui là thiện, 
chỉ vì chúng ta muốn được vui vẻ hạnh phúc. Đây là điểm 
tối hậu quyết định sự việc là tốt hay xấu. Nếu hỏi vì sao 
chúng ta lại tìm cầu hạnh phúc, không muốn khô đau, câu trả 
lời lại là "chỉ vì tự nhiên là như vậy". 

Nghiệp và hoạt động của nghiệp được giải thích cặn kẽ trong 
chương Bốn của bộ luận A Tì Đạt Ma Câu Xá của ngài Thế 
Thân. 


Hỏi 3. Kính thưa đức Đalal Lama, cái tôi tùy thuộc không 
thể tìm thấy, vậy ai là kẻ tạo nghiệp và chịu nghiệp? 


Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền ®&»a 99 


Đáp 3. Mặc dù nói răng cái tôi hiện hữu độc lập là điều 
không có, nhưng không phải là không có cái tôi. Cái tôi vẫn 
có, trên phương diện cảnh hiện qui ước [của tục đế]. Đặc 
biệt người nảo nói rằng cái tôi không có tự tánh độc lập 
người đó lại càng có thể chính xác khăng định chức năng và 
thể tánh của cái tôi. Tuy vậy, nếu xét trên phương diện rốt 
ráo [chân đế] thì ngay cả nghiệp cũng không thể tìm thấy, cả 
khổ đau, hạnh phúc cũng không thể tìm thấy. 


Hỏi 4. Kính thưa đức Đalai Lama, nếu cái tôi chỉ là cái tên 
dùng để gọi khối giả hợp của các hợp thể, vậy cái tôi nào 
đến đây tu học Phật Pháp? Có phải chỉ đơn giản là tâm tác 
ý? 

Đáp 4. Điều chắc chắn đó là nếu chúng ta cố gắng truy tìm 
xem cái tôi ở đâu, sẽ không bao giờ tìm thấy. Cái tôi không 
phải là điều có thể trỏ ra được. Thân này không phải là cái 
tôi, tâm này cũng không phải là cái tôi. Ngay cả cái tâm vi tế 
nhất được gọi là bản giác quang minh, cũng có khi hiển lộ, 
có khi tiềm ẩn, còn cái tôi thì không thẻ nói là có khi hiển lộ, 
có khi tiềm ân. Hơn nữa, chúng ta luôn cho răng tâm quang 
minh thuộc quyền sở hữu của mình, băng chứng là chúng ta 
luôn nói "đây là tâm quang minh của tôi", "tâm quang minh 
thuộc về tôi", "tôi là người có cái tâm ấy". Bấy nhiêu cũng 
đủ thấy răng ngay cả tâm quang minh cũng không phải là cái 


tÔI. 


100 #› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Vậy cái tôi nằm ở đâu? Không thể tìm thấy trong các thành 
phần thân và tâm, do đó chỉ có thể nói rằng cái tôi chỉ có trên 
lãnh vực của danh từ, của sự đặt tên (giả danh), ngoài ra 
không có một thực tại khách quan nào khác. Xét ngay chính 
nên tảng lập danh này, bất kế là truy tầm tinh tế đến đâu vẫn 
không thể tìm ra cái tôi, vì vậy cái tôi chỉ là tên gọi, là đặt 
tên. Ngay cả thân vả tâm, là nền tảng của sự lập danh này, 
nếu tiếp tục truy tầm phân tích cũng sẽ thấy mỗi thành phần 
thân và tâm đều không thể tìm ra, cũng chỉ là hiện hữu trên 
lãnh vực của tên gọi của sự đặt tên. 

Cứ như vậy nhìn lại mọi sự trong đời, mặc dù thấy có đó, 
giống như là có thật, nhưng thật ra đều đã qua rồi, hoặc là 
chưa đến, hoàn toàn không có chút thực thể cố định nào 
trong hiện tại. Hoặc đã xong, hoặc chưa đến, nhưng chúng ta 
lại vẫn nói tới, xét tới. Điều này thánh Long Thọ đã giải 
thích rất chính xác trong 7rưng Quán Luận, răng chúng ta 
luôn có khuynh hướng tin vào tánh chất có định có tự tánh 
của sự vật, nhưng tin như vậy thì lại mâu thuẫn với đủ mọi 
quI1 ước trong đời. 

Những gì tôi sắp nói đây, một phần cũng là nói đùa. Lấy ví 
dụ quan hệ cha con. Khi thụ thai, theo qui ước mà nói, bào 
thai đến từ tỉnh trùng của người nảo thì người đó là cha của 
đứa bé. Nhưng quan hệ cha con này, ngoài bề mặt qui ước 
ra, nếu muốn đào sâu hơn, sẽ thấy thật không thể lý giải. 
Trước khi có bào thai, chăng thê gọi ai là cha. Một khi đã có 


bào thai, mặc dù theo qui ước thì vẫn có thể gọi là cha, 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 101 


nhưng nếu xét cho thật chính xác, người cha phải là người 
phối hợp tạo ra đứa bé, nhưng đứa bé đã có rồi, làm sao tạo 
ra? Vì vậy người ấy chăng thê là cha. Bước ra khỏi ra khỏi 
lãnh vực qui ước của sự việc, sẽ thấy có rất nhiều điều mâu 
thuẫn như vậy. 

Cũng như khi nói đến chuyện ăn cho đỡ đói. Miếng ăn nào 
thật sự là miếng làm cho chúng ta no? Miếng đầu tiên, 
miếng thứ hai, hay miếng thứ ba? Không thê biết chắc đâu là 
miếng thức ăn khiến chúng ta hết đói. 

Hay là khi nghĩ đến việc làm, người làm, và đối tượng của 
việc làm, hãy thử xét về mối tương quan giữa ba điều này 
mà xem. Không có việc làm thì làm gì có đối tượng của việc 
làm, cũng chăng thể có ai là người làm nên việc ấy. Đã 
không có người làm, làm sao có thể nói đến việc làm? 
Không có việc làm, sao có thể nói đến người làm? Ba điều 
nảy chỉ có thể đứng vững qua mối tương quan tùy thuộc, 
không thê hiện hữu một cách độc lập tách lìa. Nếu không có 
người làm thì cũng chắng có việc làm nào để mà nói tới. 
Phải có người làm thì mới có cái việc do người ấy làm. 
Đồng thời phải có việc làm mới có thể nói đến người làm 
việc ấy. Nếu ráng truy tìm xem cái nào đi trước, sẽ thấy sự 
việc chăng giống như ta nghĩ. Phân tích như vậy sẽ thấy mọi 
tiêu chuẩn qui ước trong đời trở thành vô nghĩa, trừ phi 
chúng ta chịu chấp nhận đây chỉ đơn thuần là qui ước. 

Rõ ràng ba điều này chỉ có thể đứng vững qua mối tương 
quan tùy thuộc lẫn nhau, tự chúng không có tự tánh. Vượt ra 


102 ®› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


khỏi lãnh vực qui ước, sẽ gặp phải đủ loại vẫn đề. "Không có 
tự tánh" phải được hiểu theo nghĩa này. 

Thật ra điều này rất gần với cơ học lượng tử. Cơ học lượng 
tử trong vật lý hiện đại nhận thấy có môi tương quan giữa 
vật thể và kẻ quan sát. Không thể mô tả vật thể một cách 
khách quan, cũng không thể mô tả kẻ quan sát một cách 
khách quan, vì vậy đi đến kết luận của sự tan rã toàn diện, 
hoàn toàn không có thực tại khách quan nào cả để mà tìm 
thấy. Điều này đã được khám phá ra từ mấy ngàn năm trước. 
Vì lý do này mà sự vật chỉ có thể nhận biết trên lãnh vực của 
tên gọi vả sự lập danh, không thể nhận biết một cách khách 
quan. Biết rằng sự vật có đó, với những chức năng riêng, 
nhưng lại không thê khách quan trỏ ra được, vì vậy chỉ còn 
một cách, đó là sự vật chỉ hiện hữu qua tên gọi, qua sự mượn 
danh [giả danh]. 

Câu hỏi bạn đặt ra là một câu hỏi rất hay. Đây là điểm khó 
hiểu nhất của thuyết duyên sinh, của cảnh giới thuần qui 
ước. Nhiều luận giải Phật giáo cũng nói đây là điểm hóc búa 
nhất, chúng ta hãy có găng nỗ lực tư duy suy nghĩ về điểm 
này nhiều hơn, từ từ nhất định sẽ cảm thấy dễ dàng hơn, 
quen thuộc hơn. 


Hôm qua tôi nói về hai loại duyên sinh: duyên sinh nhân quả 
và duyên sinh giả danh. Hiêu duyên sinh nhân quả sẽ giúp 
chúng ta sinh vào cõi lành, còn hiêu duyên sinh giả danh sẽ 


giúp chúng ta đạt quả an lạc tối thượng. Đây cũng là điều 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 103 


ngài Liên Hoa Giới nói rất rõ ràng trong bộ luận giải về Tri 
Thức Tập Luận của Ngài Thiện Hải Tịch Hộ. 

Chúng ta đã xem xong về phần khoa học Phật Giáo, dựa vào 
nên tảng khoa học này để nói tiếp đến phần tư tưởng triết lý 
Phật giáo. Tiếp theo còn một câu hỏi khác: khổ đau là điều 
không ai mong cầu, vậy làm sao đề châm dứt khổ đau? Điều 
này sẽ được nói đến trong phần thứ ba, phần tôn giáo trong 
Phật Giáo. 


VI. KHÍA CẠNH HÀNH TRÌ TÔN GIÁO TRONG PHẬT 


GIAO 
A. Nhân Duyên Thành Tựu Phật Quả 


1. Từ Bi và Trí Tuệ 
Đọc trang 3, đoạn 4, hàng 3 


Vậy, nếu muốn đạt trí toàn giác, ta cân hành trì ba 

điều sau đây: tâm đại bi, tâm bô đê và phương tiện 

thiện xảo. 
Đoạn văn này cho chúng ta thấy đâu là nhân duyên cần phải 
có để đạt quả vị Phật. Thánh Long Thọ trong Bảo Hành 
Vương Chánh Luận nói rằng muốn đạt đại giác ngộ thì phải 
hành trì tâm bồ đề, tâm đại bị, và trí tuệ bất nhị. Ở đây ngài 
Liên Hoa Giới cũng nói đến ba điều cần phải có: tâm đại bị, 
tâm bồ để và phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo 


ứng vào với sáu hạnh ba la mật [còn gọi là sáu hạnh toàn 


104 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


hảo, hay là lục độ], và đặc biệt là tuệ ba la mật. Trong ba 
điều nêu ra, điều một và điều hai thuộc lãnh vực phương tiện 
của đường tu, còn điều thứ ba, phương tiện thiện xảo, đặc 
biệt là tuệ ba la mật, thì ứng vào với lãnh vực trí tuệ của 
đường tu. 


Đọc đoạn năm cùng trang: 


Vì có tâm đại bì nên bô tát lập thệ nguyện phổ độ 

chúng sinh. Rôi nhờ chiến thắng tâm chấp ngã, bố 

tát tỉnh tắn miên mật dẫn thân hành trì pháp tu tích 

tụ công đức trí tuệ vô vàn khó khăm. 
Tâm bồ đề là tâm nguyện vì chúng sinh quyết tu thành Phật, 
vậy tâm bồ đề ngay từ đầu vốn phát xuất từ chí nguyện 
muốn chúng sinh được an vui, sự thiết tha mong mỏi này 
chính là nhân, từ đó phát sinh ý muốn đạt giác ngộ. Chí 
nguyện đạt giác ngộ đi kèm với chí nguyện độ sinh, tâm này 
được gọi là tâm bồ đề, là tâm nguyện vị tha hướng về quả 
đại giác ngộ. Muốn phát tâm bô đề, phải có tâm đại bi. Tâm 
đại bi được định nghĩa là tâm thương yêu muốn tất cả chúng 
sinh thoát khổ. Bậc thượng căn khi phát tâm đại bi, tâm này 
sâu xa với nguồn can đảm mãnh liệt phi thường, không phải 
chỉ đơn thuần là ước muốn người khác thoát khổ. Nếu chỉ là 
ước muốn suông như vậy thì các vị thanh văn độc giác cũng 
đều có. Loại tâm đại bi nói ở đây là tâm đại bi của bồ tát, là 
tâm đại bị vị tha vô lượng, nguyện đưa vai gánh vác chúng 


sinh. Tâm đại bi này là tâm nguyện gánh vác trách nhiệm 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 105 


đưa chúng sinh thoát khổ đau sinh tử, tự mình gánh vác. Khi 
nào quí vị có được loại tâm đại bị này, sẽ có được nguồn 
nghị lực vô cùng lớn lao. 

Muốn có được tâm đại bi này, cần phải thấy chúng sinh có 
khả năng thoát khổ đau sinh tử. Biết khổ đau điều có thể 
đoạn diệt, lúc ây mới thật sự mong mỏi chúng sinh thoát 
khổ. Bằng không, nếu cho rằng khổ đau này chăng thể dứt 
thì cho dù có được lòng thương yêu, tình thương này cũng sẽ 
chỉ đơn thuần là cảm xúc, không phải là tâm vị tha, không 
phải là tâm đại bị. 

Muốn hiểu khổ đau là điều có thể đoạn diệt thì cần phải có 
trí tuệ để biết khổ đau bắt rễ từ ác nghiệp, nghiệp bắt rễ từ 
phiền não, và phiền não nào cũng có một yêu tô tương quan 
đối nghịch, vốn không thuộc chân tánh của tâm. Quán xét 
như vậy sẽ có lúc hiểu được niết bàn là điều có thê đạt tới. 
Vậy mà chúng sinh vẫn cứ khắt khoải triỀền miên trong nỗi 
khổ. Thấy được như vậy tâm đại bi mới thật sự trở nên mãnh 
liệt, nghiêm túc. 

Đó là cách phát tâm bồ đề của bậc thượng căn. Ngài Long 
Thọ trong Giảng về Tâm Bồ Đẻ, sau khi phản bác lập luận 
nhận định về ngã của các tông phái khác, cuối cùng kết luận 
với trí tuệ chứng biết thực tại rốt ráo, chứng biết tánh không, 
và ngài Long Thọ nói thêm rằng hễ chứng được tánh không 
là sẽ phát tâm đại bi. Điều này phù hợp với những gì ngài 
Thiện Hải Tịch Hộ nói trong Trang Nghiêm Trung Quán 


106 ke» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Luận, rằng bậc thượng căn nhờ trí tuệ chứng biết chân tướng 
của thực tại mà phát tâm đại bi và tâm bô đề. 

Tôi thường giải thích điều này qua ví dụ sau đây: Ví dụ có 
người qua sông bị nước cuốn. Quí vị đứng trên bờ, nhìn 
người kia chìm theo dòng nước không cách gì thoát ra được. 
Trước cảnh nảy quí vị đương nhiên sẽ cảm thấy xôn xang 
thương xót, tâm từ bị trào dâng, tuy vậy, tâm từ bi này không 
mấy mãnh liệt. Đổi lại cùng một hoàn cảnh, nhưng cách 
người chết đuôi không xa có một hòn đảo nhỏ, người kia chỉ 
cần có gắng thêm đôi chút là có thê lên bờ, bảo toản tánh 
mạng. Thấy được điều này, tâm từ bi của quí vị mới thật sự 
trào dâng mãnh liệt, thôi thúc thiết tha, muốn người kia cô 
găng thêm đôi chút đề thoát thân. Biết khổ đau hiểm nạn này 
cỏn có hy vọng cứu gỡ, có như vậy tâm từ bi mới thật sự 
mãnh liệt. 

Quí vị nên ý thức rõ điều này. Nếu vì cho rằng từ bi có khả 
năng hóa giải sân hận, vì không muốn sân hận nên phát tâm 
từ bi, phát tâm kiểu này chẳng mấy hiệu quả, chăng mạnh 
mẽ cũng chăng mấy thiết tha. Còn nếu vì thương chúng sinh 
khổ và biết khổ đau này thật ra có thê đứt bỏ, từ đó mà khởi 
tâm từ bị, có như vậy tâm từ bị mới thật sự trào dâng mãnh 
liệt và cương quyết. 

Đây cũng là câu trả lời vì sao trí tuệ chứng tánh không lại có 


thể giúp chúng ta phát tâm từ bi. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 107 


Còn một điểm khác chúng ta cần suy nghĩ, đó là thiện tâm 
luôn có hai loại, một thuộc lãnh vực tâm nguyện, một thuộc 
lãnh vực trí tuệ. 

Các trạng thái tâm thức như tâm từ, tâm bị, tâm bồ đề, đều 
thuộc lãnh vực tâm nguyện. Tính chất của loại tâm này là 
hướng về một điều gì, hoàn toàn không có lý trí phân biệt 
phán đoán. Các trạng thái tâm thức này cần được trí tuệ hỗ 
trợ, thuật ngữ gọi là diệu quán sát trí. Trong hai yếu tố 
nguyện và tuệ thì nguyện là yếu tố cần thiết để chuyên tâm. 
Ví dụ trước kia chúng ta mong cầu thành công trong cuộc 
sông, bây giờ nhờ tu tập nên sự mong cầu thành công trong 
kiếp hiện tại dần giảm, thay vào đó mong đợi nhiều hơn cho 
các kiếp tương lai. Rồi từ từ tâm mong câu lạc thú cõi luân 
hồi giảm, thay vào đó tâm hướng về giải thoát luân hồi dần 
tăng. Và rồi tâm hướng về lợi lạc cá nhân dần giảm, thay vào 
đó tâm hướng về lợi lạc chúng sinh dần tăng, mong mỏi đưa 
khắp chúng sinh về niết bàn giác ngộ. Muốn chuyên tâm như 
vậy thì phải tập luyện. Muốn tập luyện thì phải dựa vào nhận 
thức đúng đắn và luận lý đúng đắn. Và muốn được như vậy 
thì cần phải có lý trí, phải có trí tuệ. 

Những trạng huống tâm thức mang tính chất hướng nguyện 
như tâm từ bi, tâm bồ đề, tự nó không có nhận thức, không 
chứng biết thực tại. Muốn nâng cao cường độ của những loại 
tâm thức này, chúng ta cần vận dụng trí tuệ. Trí tuệ mới là 
điều thật sự chứng biết thực tại. Những loại trí tuệ ví dụ như 
trí tuệ chứng biết vô thường, trí tuệ chứng biết tánh chất khô 


108 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


đau của sự vật, và rốt ráo nhất là trí tuệ chứng biết được tánh 
không của sự vật. Trí tuệ tánh không là loại trí tuệ cứu cánh, 
cần đi kèm hỗ trợ cho phần hướng nguyện của tâm. Vậy tâm 
có hai khía cạnh, một bên là tâm nguyện, một bên là trí tuệ. 
Kinh luận gọi lãnh vực của tâm nguyện là phương tiện, gọi 
lãnh vực kia là trí tuệ. Còn một cách dùng chữ khác, khía 
cạnh tâm nguyện, hay phương tiện, còn được gọi là phước, 
và khía cạnh trí tuệ còn được gọi là trí. Muốn thành tựu 
phương tiện và trí tuệ, cần tích tụ hai kho tư lương phước trí, 
đầy đủ tư lương phước trí thì sẽ đạt đại cứu cánh, đại niết 


bàn, còn được gọi là tâm toản giác. 


Kinh Chánh Pháp Tập Kinh nói rằng, "Kinh bạch 

đức Phật, Bồ tát không cân hành trì nhiều pháp tu. 

Nếu Bồ tát có thể giữ một pháp cho thật đúng đắn, 

tu một pháp cho thật toàn hảo, thì vô lượng thiện 

đức của Phật đà sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. 

Nếu hỏi một pháp ấy là gì, đó chính là tâm đại bị. " 
Đây là lời Phật dạy vì sao phải phát tâm đại bị. Phát tâm 


bằng cách nào? Chúng ta đọc tiếp chánh văn: 


2. Phát Tâm Đại Bi 


Phương pháp thiên quán tâm bi sẽ được giải thích 
từ đâu. Bắt đẫu bằng pháp quản tâm xả. Hãy cố 
găng khởi tâm bình đăng đổi với hết thảy chúng 
sinh bằng cách đoạn diệt tham và sân. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 109 


Muốn phát tâm bồ đề chúng ta cần hội tụ hai yếu tố. Yếu tô 
đầu tiên là phải cảm thấy thương yêu gần gũi với tất cả 
chúng sinh. Càng gần gũi thân thiết, càng cảm thấy thương 
yêu, thì lại càng mong mỏi đưa chúng sinh thoát khổ. Đây là 
yếu tố đầu tiên cần có khi muốn phát tâm đại bi. Yếu tố thứ 
hai là phải thâu hiểu nỗi khổ mà chúng sinh đang phải gánh 


chịu. 


a. Bảy Điểm Nhân Quả 

Nói về yếu tô thứ nhất, cảm thấy gần gũi thương yêu chúng 
sinh, có hai phương pháp để phát khởi tâm này. Ở đây nói 
đến phương pháp bảy điểm nhân quả, trước đó cần phát tâm 
đại xả bình đẳng chúng sinh. 


Tất cả chúng sinh ai nấy đều mong câu hạnh phúc 
và không muốn khổ đau. Hãy quản niệm sâu xa 
rằng, từ vô thủy sinh tử luân hồi cho đến bây giờ, 
không có chúng sinh nào không đã từng là thân 
nhân bằng hữu của mình hàng trăm lấn rồi. Vậy 
chẳng lý do gì lại tham luyễn người này, oán hận 
người kia. Hãy nên khởi tâm bình đăng đổi với hết 
thảy chúng sinh. 
Ngược với tâm bình đăng chúng sinh là tâm thiên vị, phân 
biệt người thân kẻ thù. 
Như đã nói lúc nãy, phân biệt bạn thù là vì chỉ biết nhìn vào 
hành động của đối phương. Ai gây hại cho mình thì gọi là kẻ 
thù, cảm thấy oán ghét. Ai mang lợi cho mình thì gọi là bạn. 


110 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Tuy vậy nếu suy nghĩ sâu xa hơn, sẽ thấy rằng người trong 
hiện tại ta xem là kẻ thù, thật ra đã từng nhiều lần làm lợi 
cho mình trong nhiều đời quá khứ. Còn người mình đang 
xem là bạn, thật ra đã từng kết oán thù với mình biết bao lần 
trong nhiều đời quá khứ. 

Tuy vậy chúng ta vẫn mù quáng không nhìn thấy điểm này, 
vẫn mang khuynh hướng xét người qua việc trước mắt, qua 
mỗi tương quan hiện tại ngắn ngủi. Dựa vào việc làm trong 
khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đó, hễ được lợi thì coi là 
bạn, hễ bị hại thì gọi là thù. Quan điểm thiển cận này đưa 
đến rất nhiều lầm lỗi. 

Nên mở rộng tầm nhìn ra với vô lượng đời kiếp quá khứ và 
tương lai để thấy người hôm nay ta gọi là bạn, xưa kia đã 
từng là thù trong nhiều đời quá khứ, và cũng có thể trở thành 
kẻ thù trong nhiều đời tương lai. Tương tự như vậy, người 
hôm nay ta gọi là thù, xưa kia đã từng nhiều đời là bạn thân 
thiết của ta, và cũng có thê trở thành bạn trong nhiều đời 
tương lai. Suy nghĩ như vậy sẽ thấy chăng lý do gì lại oán 
ghét người này, luyến ái người kia. Cứ như vậy sẽ có được 
tâm lý bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh. Đây là một 
phương pháp tu tâm bình đăng, lây mình làm trọng tâm. 
Muốn gieo hạt thì phải san bằng ruộng đất. Tương tự như 
vậy, muốn cây trồng tâm đại bi thì phải khiến cho tâm bằng 
phăng, thoát mọi tham sân. Muốn cho tâm bình đẳng thoát 
mọi tham sân thì trước tiên phải để tâm tách lìa đối cảnh, 


tránh mọi cảm giác quá độ muôn gân hay muôn xa . 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 111 


Lẫy ví dụ cảm giác thân thiết gần gũi với người thân, cảm 
giác này thật ra đến từ lòng tham luyến ô nhiễm. Bao giờ 
thái độ người đối diện thay đổi, tự nhiên cảm giác thân thiết 
này cũng lập tức đổi theo, biến thành oán hận. Muốn khởi 
tâm gần gũi thật sự phải chọn lý do khác, đừng vì thái độ 
hành động của người kia mà hãy vì con người. Con người 
không aI muốn khô, ai cũng cầu vui. Nhìn lại sẽ thấy thải độ 
và hành động là điều thay đổi luôn luôn, còn sự lánh khổ cầu 
vui không ai là không có. Đây là thực tại luôn ở lại cùng mỗi 
chúng sinh hữu tình. Nếu vì thấy người kia muốn vui không 
muốn khổ mà khởi tâm từ bi thì cái tâm này sẽ vững vàng 
không bao giờ biến chuyên. Đối tượng sẽ luôn là như vậy 
cho nên tâm từ bi thương yêu này cũng sẽ không thay đồi. 
Ngược lại, nếu vì người kia giúp đỡ làm lợi cho mình mà 
khởi tâm thương yêu, đến khi họ thay đổi thái độ, gây hại 
cho mình, tự nhiên tình thương của mình cũng sẽ tan biến 
theo. 

Vì lý do này mà trước mắt chúng ta cần tách lìa mình ra khỏi 
cảm giác thương yêu gần gũi vì thái độ của người ta đối với 
mình. Như tôi vừa mới nói, cảm giác thân thiết có hai loại, 
hữu hạn và vô hạn: tâm từ bị có giới hạn và tâm từ bi không 
giới hạn. Chúng ta cần tách lìa mình ra khỏi loại tình thương 
có giới hạn để mở rộng tâm lòng thương yêu không giới hạn 
đến cho khắp chúng sinh.. 

Trong một số luận giải Phật giáo, quí vị có khi sẽ thấy chữ 


"tham luyến" được dùng để gọi tâm từ bi. Rõ ràng nhất là 


112 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


trong luận Giảng về Bỏ Đề Tâm, ngài Long Thọ nói rằng 
một khi chứng được tánh không, tâm chắc chắn tâm sẽ thiết 
tha với chúng sinh. Ở đây, tình cảm thiết tha nảy chính là 
tâm từ bi. Vậy với những người ưa thích chữ "tham luyến", 
việc của quí vị là phải cố gắng xa lìa loại tình thương có giới 
hạn đề phát huy loại tình thương vô hạn đối với chúng sinh. 
Một khi đã khởi tâm đại xả đối với hết thảy chúng 
sinh, hãy thiển quán đại từ. Hãy để nước đại từ 
thấm nhuân dòng tâm thức, tưới tâm tâm như tưới 
mảnh đất phì nhiêu. Để hạt giống bỉ mẫn một khi 
gieo xuống, sẽ nhanh chóng nảy mâm, tốt tươi tròn 
vẹn. Một khi tâm thức đã thấm nhuần trong đại từ, 
hãy thiên quán đại bị. 
Tiếp theo là thuần dưỡng tâm từ ái. 
Tâm từ có nghĩa là cảm thấy gần gũi với hết thảy chúng 
sinh. Muốn được như vậy cần có tắm lòng thương yêu tha 
thiết. Càng tha thiết với chúng sinh thì lại càng mong mỏi 
chúng sinh được yên vui thoát khổ. Muốn khơi dậy cái tâm 
như vậy, cần quán tưởng người thân thương nhất đời mình, 
ví dụ như mẹ, cha, hay bất cứ người nào mình cảm thấy gần 
gũi thân thiết nhất. Rồi có gắng trải tâm lòng này ra với tất 
cả chúng sinh, đối với tất cả cũng như là đối với người mình 


thương yêu nhất. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 113 


b. Bình Đẳng Hoán Chuyển Ngã Tha 

Cho người căn cơ sắc bén, ngài Long Thọ trong Giảng về Bồ 
Đề Tâm có hướng dẫn một phương pháp khác để phát tâm 
đại bi đại từ, phát tâm bô đề, gọi là phương pháp Bình Đắng 
Hoán Chuyên Ngã Tha. Phương pháp này được ngài Long 
Thọ nói đến trong bài pháp nói trên một cách rất cô đọng và 
nặng ký. Hành trì theo phương pháp này sẽ mang rất nhiều 
lợi ích đến cho bản thân. Phương pháp này cũng được ngài 
Tịch Thiên giải thích chi tiết cặn kẽ trong Nhập Bồ Đề Hành 
Luận. Đây là phương pháp thứ hai dành để tu pháp tâm đại 
bi, phát tâm bồ đề. 

Theo phương pháp Hoán Chuyên Ngã Tha này, phần thứ 
nhất là tu tâm bình đẳng chúng sinh, nhưng ở đây không lẫy 
mình làm điểm chuẩn mà lại lấy người khác làm điểm 
chuẩn, hiểu rõ chúng sinh ai cũng giống như mình, không 
muốn khổ, chỉ muốn vui. Thấy tất cả chúng sinh đều bình 
đăng trên phương diện này nên phát tâm đại xả thấy tất cả 


chúng sinh đều bình đẳng như nhau. 


3. Quán Khổ Chúng Sinh 
a. Nhận diện khổ 


Tâm bỉ là ước nguyện mong mỏi chúng sinh khổ 
đau đều được thoát khổ. Thiên quản tâm bi đối với 
hết thảy chúng sinh, vì chúng sinh trong toàn ba 


114 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


cõi đêu luôn bị hành hạ bởi ba loại khổ, biểu hiện 
thành nhiều sắc thái phong phú. Đức Phật nói rằng 
nổi khổ bỏng cháy và những loại khổ đau khác 
luôn hành hạ chúng sinh cõi địa ngục trong thời 
gian dài vô kể. 
Để có thể phát tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh, trước 
tiên phải hiểu đâu là nỗi khô đang dày vò chúng sinh. Khổ 
đau này có ba loại: khô khổ, hoại khổ và hành khổ. Loại thứ 
nhất là khô khổ, đây là loại khổ đau hiển nhiên, bao gồm tất 
cả những kinh nghiệm đau đớn khổ sở mà ai nhìn cũng sẽ 
biết đó là khổ đau. Thứ hai là hoại khổ, nghĩa là khổ đau đến 
từ sự biến chuyên, ứng vào những kinh nghiệm hạnh phúc ô 
nhiễm. Gọi hạnh phúc ô nhiễm là hoại khổ, trước hết vì loại 
kinh nghiệm này do phiền não và nghiệp sinh ra, sau nữa, 
hạnh phúc rồi sẽ biến thành khổ đau. Vì vậy mà gọi kinh 
nghiệm hạnh phúc này là khô. 
Cả hai loại khổ đau nói trên, khổ khổ và hoại khô, đều bắt rễ 
từ phiền não và nghiệp. Đây là loại khổ thứ ba, gọi là hành 
khổ. Vì phiền não và nghiệp nên phải thọ sinh trong cõi luân 
hồi, đây chính là hành khổ. Nói tóm lại, năm hợp thê thân và 
tâm [ngũ uẫn] chính là cái được gọi là hành khổ. 
Làm sao đề nhận diện cả ba loại khô này? Loại khổ thứ nhất, 
cả loài súc vật cũng biết đó là khổ đau, chăng ai muốn. Loại 
khổ thứ nhì, cả người không tu theo Phật giáo cũng có thể 
biết đó chính là khổ, nhất là hành giả tu theo Thiên Thừa, 


tìm câu thọ sinh vào các cõi cao băng cách quán chiêu vê 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 115 


tính chất khiếm khuyết của cõi dục giới, đặc biệt ở trong cõi 
tứ thiền, đối với lạc thú cõi đời đều cảm thấy chán ngán cùng 
cực, hoản toàn chán bỏ hạnh phúc ô nhiễm, nhờ vậy tích tụ 
bất động nghiệp đề đi vào trạng thái trung tính. 
Khổ đau mà chúng ta cần phải nhận diện đề phát tâm đại bị 
đó chính là loại khổ thứ ba: hành khô. Muốn nhận diện hành 
khổ, phải hiểu mọi khổ đau đều từ vô minh sinh ra, do tâm 
hư vọng bóp méo thực tại mà có. Để diệt trừ vô minh, chúng 
ta cần thuần dưỡng trí tuệ chứng chân tánh của thực tại, 
chứng biết tánh không. Nhờ trí tuệ chứng tánh không mà 
thoát khổ. Phương pháp đạt giác ngộ này chỉ thấy nói trong 
Phật giáo. 
Khi đức Phật giảng về Tứ Diệu Đề và nói rằng khổ đau là 
điều cần nhận diện, cái khổ mà đức Phật nói ở đây chính là 
loại khổ thứ ba, là hành khô. Khi đức Phật nói đến khổ luân 
hồi, khổ này chính là hành khổ. Vì vậy muốn phát tâm đại bi 
chúng ta cần quán niệm về ba loại khổ như trong chánh văn 
có nói, đặc biệt là loại khổ thứ ba, hành khô. 
Đọc tiếp chánh văn: 
Đức Phật nói rằng nỗi khổ bỏng cháy và những 
loại khổ đau khác luôn hành hạ chúng sinh cõi địa 
ngục trong thời gian dài vô kể. 


Đây là loại khổ thứ nhất, khổ khô. 


Đức Phật cũng nói rằng các loài ngạ qui bị nỗi đói 
khát thiêu đốt, thể xác đón đau khôn cùng. Chúng 


116 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


ta cũng có thể thấy loài súc sinh phải chịu khổ đau 
bắt hạnh như thể nào: cứ phải nhai nuốt lần nhau, 
nổi sân hận, bị thương, bị giết. 


Đoạn này nói về loại khô đau hiên nhiên, khô khô. Tiêp theo 


là phân nói về loại khô thứ hai, hoại khô. 


Chúng ta có thể thấy loài người cũng phải chịu đủ 
loại khổ đau bén nhọn. Điều mong câu đêu không 
đạt được, nên cứ mãi oản hận, gây thương tổn cho 
nhau. Điều đẹp đẽ mong câu cứ mãi mất đi, điều 
xấu xa muốn tránh thì lại phải chịu, côn phải chịu 
nổi khôn khổ bản cùng. 
Có người bị ràng buộc trong đủ loại cùm gông 
phiên não như lòng tham ái. Có người rồi loạn bởi 
nhiễu loại tà kiến. Toàn là nhân tô tạo khổ, nên chỉ 
toàn là nỗi đớn đau cùng cực như đứng cheo leo 
bờ vực thẳm. 
Chúng sinh cõi trời phải chịu khổ đau vì sự biến 
chuyển thay đổi [hoại khổ]. Ví dụ, tâm chư thiên 
cối dục giới luôn bị ám ảnh vì biết khi chết sẽ đọa 
rơi ác đạo, làm sao có thể sống trong bình an? 
Tiếp theo là loại khổ thứ ba, hành khổ, là khổ đau bao trùm 
toàn cõi sinh tử. Hành khổ là do nghiệp và phiền não làm 
nhân tố tác động mà khởi sinh, nên mang tính chất sát na 


sinh diệt và bao trùm toàn bộ chúng sinh cõi luân hôi. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 117 


Hãy nhìn chúng sinh trầm luân trong biển lửa khổ 
đau. Nhớ họ cũng như mình, không ai muốn khổ. 
Đoạn này cho chúng ta thấy cần phải quán niệm về khổ luân 
hồi như thế nào, để rồi từ đó phát tâm đại bi đối với hết thảy 
chúng sinh. Tuy nhiên muốn quán niệm về nỗi khổ của 
người khác, đơn giản nhất vẫn là bắt đầu bằng nỗi khổ của 
chính mình. Vậy trước tiên chúng ta hãy quán niệm về khổ 
đau của chính mình đề phát khởi tâm chán khổ sinh tử, mong 
mỏi bản thân vượt thoát mọi khổ đau. 
Muốn phát tâm chán khổ sinh tử, trước tiên cần tách lìa mình 
ra khỏi nỗi ám ảnh mong cầu phúc lợi thế gian, cho đời này 


và cho các đời tương lai. 


b. Phương pháp diệt khổ 

Tiếp theo chúng ta nói đến phương pháp làm sao đề tận diệt 
khổ đau. 

Khổ khổ, loại khổ thứ nhất, có thể đứt bỏ được nhờ tu sao 
cho dứt hết mọi ác nghiệp. Hoại khô có thể dứt bỏ nhờ tu sao 
cho dứt mọi tầng tâm thức chấp ngã thô lậu, ví dụ băng cách 
quán thấy cõi thấp là thô lậu không đáng mong cầu, cõi cao 
là tốt lành cần đạt đến. Cuối cùng, hành khổ là điều có thể 
dứt bỏ được nhờ thấy rằng vô minh là cội nguồn của mọi 
khổ đau, và rồi nhờ khai mở trí tuệ thấy được thực tại hoàn 
toàn trái ngược với thực tại của vô minh, từ đó diệt mọi 
phiền não, thành tựu giải thoát, thoát được hành khô. 


118 èt› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Trong Tứ Bách Luận Tụng của ngài Thánh Thiên có một câu 


kệ có thể ví như pháp ấn của Phật Pháp, nói rằng: 


Đầu tiên dẹp bỏ ác nghiệp 

Tiếp theo dẹp bỏ chấp ngã 

Cuối cùng dẹp bỏ tất cả 

Kẻ trí thường tu như vậy 
Ngài Thánh Thiên nói trước tiên phải dẹp bỏ ác nghiệp, đó là 
vì tạo ác nghiệp thì phải thọ ác báo, sinh ác đạo. Dứt ác 
nghiệp lả sẽ thọ sinh vào kiếp tái sinh tốt lành hơn. 
Tiếp theo, phần giữa nói phải dứt bỏ chấp ngã, điều này có 
thê hiểu qua hai nghĩa. Hoặc nói rằng nhờ dứt bỏ các tầng 
thô lậu của tâm chấp ngã mà siêu thoát loại khô thứ hai. Và 
rồi cuối cùng dẹp bỏ tất cả, có nghĩa là phải dứt bỏ cả những 
tầng lớp vi tế nhất của tâm chấp ngã, đạt trạng thái thoát khô 
toàn điện. Đây là một cách giải thích về câu tụng này. 
Còn một cách giải thích thứ hai, đó là khi nói đoạn giữa cần 
dứt bỏ chấp ngã, không phải chỉ là đứt bỏ phần chấp ngã thô 
lậu mà là dứt bỏ tâm chấp ngã dưới dạng vô minh. Dứt bỏ vô 
minh rồi thì đạt niết bàn, thoát sinh tử luân hồi. Cuối cùng 
dứt bỏ tất cả, có nghĩa là nhờ tu pháp vô ngã, không những 
dứt bỏ được vô minh mà còn dút bỏ được cả tập khí của vô 
minh, đạt đến quả vị Phật, đạt trí toàn giác. Vậy đây chính là 
đại pháp ấn chân chính của Phật. Và đây chính là phần thực 
hành của Phật Pháp. Chúng ta cần phải tu theo như vậy. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 119 


Phần thực hành là như vậy. Bây giờ câu hỏi tiếp theo, đó là 
tu theo như vậy thì được quả gì? Dứt bỏ ác nghiệp thì thọ 
sinh thiện đạo, vào cõi tái sinh cao đẹp. Dứt bỏ chấp ngã thì 
đạt giải thoát luân hồi. Dứt bỏ tất cả thì vào quả vị Phật, đạt 
trí toàn giác. Mặc dù câu thứ hai và thứ ba không nhất thiết 
phải đi theo thứ tự này, nhưng đây là lời giải thích phổ 
thông. 

Bây giờ hãy phân tích thử xem chúng sinh vướng kẹt trong 
luân hồi như thế nào. Vướng kẹt trong luân hồi là vì mười 
hai chỉ duyên khởi. Sự luân chuyên của mười hai duyên khởi 
có thê giải thích qua hai cách, hoặc là mười hai duyên khởi 
luân chuyền theo ác nghiệp, hoặc là mười hai duyên khởi nói 
chung, đây chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi. 

Nói về mười hai duyên khởi luân chuyển theo ác nghiệp, 
trước tiên phải nói về vô minh, chỉ duyên khởi thứ nhất. Vô 
minh có hai loại, một là vô minh vi tế, nhìn sai về thực tại, 
hai là vô minh thô lậu, nhìn sai về nhân quả. Vô minh nhìn 
sai về nhân quả phát xuất từ vô minh nhìn sai về thực tại. Vô 
minh vi tế nhìn sai về thực tại nảy nếu đi kèm với loại vô 
minh hiện tiền nhìn sai về nhân quả, mọi hành động xuất ra 
từ nền tảng này đều trở thành ác nghiệp. Từ ác nghiệp sẽ đây 
tới khô đau dưới dạng sinh lão bệnh tử. Đây là một hình thức 
luân chuyển của mười hai duyên khởi. 

Mười hai duyên khởi còn một cách luân chuyên khác, đó là 
vô minh vi tế nhìn sai về thực tại không nhất thiết phải đi 


kèm với vô minh nhìn sai về nhân quả. Vô minh nhìn sai về 


120 › Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thực tại này thấy sự vật hiện hữu độc lập có tự tánh, từ đó 
tích nghiệp, kẹt trong cảnh khổ đau sinh lão bệnh tử v.v..., 
đây là một hình thức luân chuyên khác của mười hai duyên 
khởi. 

Muốn thoát khỏi cả hai cách luân chuyên của mười hai 
duyên khởi nói trên thì phải làm sao? 

Muốn thoát loại thứ nhất, phải có trí tuệ hóa giải loại vô 
minh nhìn sai về nhân quả. Trí tuệ này được gọi là tri kiến 
thanh tịnh thuộc lãnh vực thế gian, là trí tuệ hiểu luật nhân 
quả. Tri kiến này sẽ giúp chúng ta hành xử thuận theo nhân 
quả, bỏ mười ác nghiệp, làm mười thiện nghiệp. 

Ở đây nếu quí vị tìm hiểu sâu hơn về mười ác nghiệp, sẽ 
thấy [ba ác nghiệp về ý] tham sân và sỉ nói ở đây không phải 
là tham sân và sĩ trong nghĩa thông thường, mà là loại tham, 
sân và sỉ với cường độ cao. Tham ở đây là thèm muốn 
những điều thuộc quyên sở hữu của người khác; sân là nổi 
giận đến mức phát sinh tâm lý ác hiểm; si là loại tà kiến 
không tin nhân quả, bất chấp ác báo. Tham sân và sỉ trong 
mười ác nghiệp là loại tham sân và sỉ trầm trọng như vậy 
chứ không phải chỉ là tham sân s1 thông thường. 

"Thèm muốn những điều thuộc quyền sở hữu của người 
khác" không phải chỉ là tham muốn đơn thuần, mà là cảm 
giác thôi thúc cực độ muốn chiếm đoạt về làm của mình. Vì 
tham muốn như vậy mà phạm biết bao nhiêu ác nghiệp khác 
như là trộm, cướp, sát sinh, tà dâm v.v... Tương tự như vậy, 


ác ý là lòng sân hận tột độ, thôi thúc muôn hại người, vì nó 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 121 


mà lảm ra những việc tôi bại như là sát sinh, trộm cắp, tà 
dâm v.v... Tương tự như vậy, si là loại tà kiến phủ nhận 
nhân quả, tin rằng dù có sát sinh cũng chẳng sao, chăng bao 
giờ phải chịu quả báo, vì vậy không ác nghiệp nào không 
dám làm, tả kiến này mới đúng là loại tả kiến trong mười ác 
nghiệp. 

Muốn bỏ mười ác nghiệp thì phải làm mười thiện nghiệp, 
phải giữ giới không để mình phạm mười ác nghiệp. Công 
phu giữ giới này là đạo đế. Nhờ tu như vậy mà đoạn diệt 
được loại khổ đau thứ nhất là khổ khổ, vào được các cõi tái 
sinh cao đẹp, cõi người hay cõi trời, thoát được loại khổ đau 
trước mắt. Trạng thái thoát khổ nảy tạm thời có thê gọi là 
niết bàn, là trạng thái diệt khổ liên quan đến pháp hành thứ 
nhất. 

Tiếp theo, muốn thoát vòng luân chuyên nói chung của mười 
hai chi duyên khởi, phải dứt loại vô minh nhìn sai về thực 
tại, bóp méo chân tướng của thực tại chứ không phải chỉ là 
loại vô minh nhìn sai về nhân quả. Đoạn diệt duyên khởi thứ 
nhất là vô minh thì sẽ đoạn diệt được mười hai duyên khởi. 
Muốn đoạn diệt vô minh, cần nuôi dưỡng yếu tổ hóa giải vô 
minh. Yếu tố này chính là trí tuệ thấy được thực tại đúng 
như sự thật. Muốn đạt loại trí tuệ vi điệu như vậy thì phải có 
được trạng thái định tâm rất trong sáng vi diệu, đây là định 
vô lậu trong ba môn vô lậu học [giới, định, tuệ]. Muốn có 
được loại định này, trước đó cần giữ giới thanh tịnh, đây là 


giới vô lậu. Nhờ tu ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ này, 


122 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


người tu sẽ đạt đạo, có được con đường chân chính đưa đến 
niết bàn diệt khổ. Nhờ huân dưỡng đạo để mà thành tựu 
được diệt đề. 

Nói về đường tu, chúng ta thường nghe nói đến ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo, bắt đầu bằng bốn cơ sở chánh niệm [tứ niệm 
xứ], chủ yêu để tu tập chánh niệm và cũng là để quán tính 
chất bất tịnh khổ đau của luân hồi. Dựa vào nền tảng này sẽ 
có được sự chuyên cần chân chính [tứ chánh cần], đến được 
với sự dứt bỏ trong sáng. Người tu nhờ đó phát triển mọi khả 
năng [năm căn] và năng lực [năm lực]. Tiếp theo tu tập tỉnh 
chuyên hơn nữa nhờ pháp bảy nhánh bồ đề [thất giác chi] và 
tám con đường chân chính [bát chánh đạo]. Ở đây, bát chánh 
đạo, còn được gọi là bát thánh đạo, chữ thánh ở đây có nghĩa 
là những bậc thượng nhân. Kinh điển Pali có một bài pháp 
giải thích rất hay về bát thánh đạo. Thông thường dùng chữ 
thánh đạo để chỉ đường đi của bậc thánh, là những bậc đã 
trực chứng tánh không, tuy vậy, bài pháp Pali này hướng dẫn 
phương pháp tu bát thánh đạo cho người bình thường, trong 
đời sống hàng ngày. Vậy bát thánh đạo không phải là đường 
tu dành riêng cho bậc thánh mà là con đường đưa người tu 
đến hàng thánh giả, là kết quả mà người tu sẽ đạt đến khi 
bước theo đường tu này. Nói như vậy, bát thánh đạo là pháp 
tu ngay cả người bình thường vẫn có thể tu theo. Trong bát 
thánh đạo có pháp tu gọi là chánh nghiệp, chánh mệnh, đây 
là giữ mình không phạm thân nghiệp. Chánh ngữ là để giữ 
mình không phạm khâu nghiệp. Còn chánh kiến và chánh tư 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 123 


duy là để tu tuệ. Đây là pháp tu đây đủ trọn vẹn, được giải 
thích rất hay trong kinh điển Pali, người bình thường như 
chúng ta đều có thể tu theo. 

Xin cám hơn quí vị. Bài giảng Pháp ngày thứ hai đến đây là 


chấm dứt. Xin cám ơn. 


124 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


THỜI 5: SÁNG 13/06/2009 


Từ ngàn năm qua, Phật pháp là một trong những giáo pháp 
chính yếu ở các nước Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam, Nhật 
Bồn, Thái Lan, Miến Điện, Cam Bốt, Lào, Tích Lan, và 
đương nhiên là ở Tây Tạng, Mông Cô. 

Ở những quốc gia này, Phật giáo là tôn giáo cô truyền. Giữ 
gìn truyền thống tôn giáo của mình là điều quan trọng. Các 
nước Tây Phương, Trung Đông, hay Phi Châu, đều mang 
truyền thống tôn giáo khác. Ở Âu Châu, Hoa kỳ, Gia Nã Đại, 
Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, tôn giáo chính là Thiên Chúa 
Giáo. Vùng Trung Đông, Indonesia, Mã Lai, chủ yếu là Hồi 
Giáo. Tất cả mọi truyền thống tôn giáo chính, như tôi có đã 
nói qua, đều mang cùng thông điệp, mặc dù cách tiếp cận 
khác nhau, hệ thống triết lý khác nhau, nhưng đều mang 
cùng chức năng. Vì vậy giữ gìn truyền thống tôn giáo của 
mình là điều quan trọng nhất. 

Chỉ là trong triệu người thì cũng có vài người có tâm tư sở 
thích khác, có thể tự nhiên cảm thấy thích một tôn giáo 
không thuộc truyền thống của mình. Ở Tây Tạng từ bốn thế 
kỷ nay có một cộng đồng Hồi Giáo. Tây Tạng là xứ Phật 
giáo nhưng trong số người dân Tây Tạng có những người 
cảm thấy thích hợp với Hồi Giáo hơn. Rồi vào đầu thế kỷ hai 


mươi bắt đầu có người theo Thiên Chúa Giáo. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 125 


Điều quan trọng là dù theo tôn giáo nào cũng phải giữ lòng 
tôn trọng mọi tôn giáo khác. Cần phân biệt giữa tín tâm và 
lòng tôn trọng. Tín tâm dành cho tôn giáo mình. Tôn trọng 
mọi tôn giáo khác. Chúng ta đều có thể học hỏi lẫn nhau. 
Tôn giáo khác có thể có những phương pháp, những pháp 
hành hữu dụng cho tôn giáo của mình, làm như vậy sẽ càng 
phong phú thêm. 

Xin cám ơn chư Tăng Ni Việt Nam [đã đọc tụng Bát Nhã 
Tâm Kinh bằng tiếng Việt]. 

Phật Giáo là một trong những tôn giáo lâu đời nhất, không 
những vậy, Phật giáo còn đề cao tinh thần bất hại và từ bi. 
Tôi nghĩ thời nay chúng ta rất cần tâm bắt hại và tâm từ bi. 
Đây là nền tảng của hòa bình, đúng không? 


[Đalai Lama tụng kinh tiếng Tây Tạng] 

HỎI ĐÁP 

Hỏi 1. Chân tánh của tâm là tâm quang minh, hoàn toàn 
không có chút cấu bân của nhiễm tâm. Vậy tại sao chúng ta 
lại tích tụ câu nhiễm của tam độc, tham sân và si? 


Đáp 1. Câu trả lời sẽ đến ở phần sau. 


Hỏi 2. Kính thưa đức Đalai Lama, tôi rất muốn dạy về tánh 
không và vô ngã cho mấy đứa con tôi. Làm sao để nhẹ 
nhàng dạy chúng về những điều này? Trẻ con Tây Tạng có 
lớn lên với hiểu biết này hay không? 


126 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Đáp 2. Trong trường hợp của riêng tôi, cho đến năm 15-16 
tuổi, tôi chắng có hứng thú gì đối với Phật Pháp nói chung, 
nhất là với tánh không. Dứt khoát là không. Chẳng hứng thú 
chút nào cả. Thật ra tôi bắt đầu tu học Phật Pháp từ năm lên 
sáu, lên bảy. Vào lúc đó tôi học thuộc lòng các bài kinh văn, 
với cái tâm ngại ngần. Vì vậy sư phụ của tôi có giữ một cây 
roi. Vào thời đó anh ruột của tôi cũng học chung với tôi. Sư 
phụ có hai cây roi, một cây roI màu vàng, và một cây roi 
thường, ý nói rằng cây roi màu vàng là cây roi thần thánh. 
Dành cây roi thần thánh đề đánh con người thân thánh là đức 
Đalai Lama. Tôi chăng nghĩ là có nỗi đau thần thánh. Đánh 
vào thì cũng đau giống hệt nhau thôi. 

Nói tóm lại, tôi đã học như vậy. Cho đến năm 15-16 tuổi, 
hoàn toản không thích học. Sau đó dần dần cảm thấy thích, 
có được chút hứng thú, quan tâm đến tánh không. Vào 
khoảng 15-16 tuổi. Nhất là vào khoảng 20-30 tuổi, tôi gần 
như chỉ có một hứng thú duy nhất là tánh không. Thật sự 
khiến tôi hăng hái muốn đạt niết bàn, vì càng học càng hiểu 
về tánh không thì càng tin tưởng sâu xa mình có thê thực 
hiện được niết bàn diệt khổ. Cho đến gần ba mươi tuổi, tôi 
vẫn cảm thấy bồ đề tâm quá khó. Tuần tự tu của tôi bắt đầu 
bằng tánh không, từ đó muốn diệt khổ. Sau đó vào những 
năm 30 tuổi tôi thọ nhận giáo pháp của ngài Tịch Thiên, 
Nhập Bỏ Đề Hành Luận, tôi thường xuyên đọc, quán niệm, 
nhờ vậy tôi phát khởi tâm lòng chân thành sống vì người. 


Tâm vị tha vô lượng, đó là tâm bồ đề. Câu hỏi đặt ra là làm 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 127 


sao dạy con về những điều nảy, tôi nghĩ muốn như vậy rất 
tốt, nhưng dựa vào kinh nghiệm cá nhân của tôi mà nói, tôi 
nghĩ bạn phải nên kiên nhẫn nhiều hơn, trẻ con có thê chẳng 
quan tâm hứng thú gì đến vấn đề này. Đừng mong đợi chúng 
hăng hái học hỏi. Cần kiên nhẫn chờ. Điều quan trọng là 
giúp cho trẻ con làm quen với những khái niệm này. Đừng 
chờ đợi chúng hưởng ứng, chỉ cần giúp chúng cảm thấy 


quen thuộc. Được như vậy rất tốt. Xin mời câu hỏi tiếp theo. 


Hỏi 3. Kính thưa đức Đalai Lama, xin ngài giải thích sự 
khác biệt giữa tâm chấp ngã vả tâm ái ngã. 

Đáp 3. Trong trường hợp một người bình thường như chúng 
ta đây, chưa chứng biết tánh không, chưa xúc động với tâm 
bồ đề, vậy tâm chấp ngã và tâm ái ngã, hai thứ này cứ luôn 
hỗ trợ tăng cường cho nhau. Sự khác biệt giữa hai tâm này 
hiện rõ khi bắt đầu hiểu về vô ngã, về tánh không, vì hiểu về 
tánh không vô ngã sẽ làm giảm tâm chấp ngã, nhưng không 
giảm tâm ái ngã. Ngược lại, tu phát tâm bồ đề, thương quí 
người khác hơn bản thân, sẽ làm tâm ái ngã tự nhiên giảm 
đi, nhưng không chắc đã làm giảm tâm chấp ngã. Lấy ví dụ 
trường hợp chư vị thanh văn duyên giác, tìm giải thoát cho 
cá nhân. Khi thành tựu giải thoát luân hồi, các vị đã hoàn 
toàn diệt bỏ tâm chấp ngã, tuy vậy tâm ái ngã vẫn còn rất 
mạnh. Trong khi đó chư bồ tát chưa chứng tánh không, ví dụ 
như bồ tát tu theo hệ tri kiến của Tì Bà Sa Luận Bộ hay Duy 
Thức Tông, tri kiến tánh không của chư vị chưa phải là tri 


128 èt› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


kiến Trung Quán Tông, vì vậy tâm chấp vào hiện hữu chắc 
thật của ngã vẫn còn rất mạnh, tuy vậy tâm ái ngã của chư vị 
đã không còn bao nhiêu. 

Nếu các vị bồ tát này không chấp nhận tri kiến Trung Quán 
thì tâm chấp ngã của các vị vẫn còn rất mạnh, không những 
trên phương diện chấp ngã bâm sinh mà cả loại chấp ngã 
kiến thức cũng vẫn còn rất mạnh. Đây là sự khác biệt giữa 
tâm chấp ngã và tâm ái ngã. 

Cũng có nơi gọi tâm chấp ngã là mũi lao Phật dùng để chiến 
thắng tâm chấp ngã. Vì tâm chấp ngã quá mạnh nên mới sợ 
khổ đau luân hồi, phát sinh nguyện vọng muốn thoát khô. 
Tâm từ bị vị tha cũng tương tự như vậy. Thông thường tâm 
từ bi vị tha phát sinh từ trí tuệ, từ diệu quán sát trí, biết phân 
tích chứng biết thực tại, từ đó mà mà sinh tâm từ bi. Tuy vậy 
vẫn có trường hợp tâm từ bỉ sinh ra từ tâm chấp ngã, hoàn 
toàn trái ngược với trí tuệ chứng biết thực tại. Vì chấp vào 
thực tại chắc thật, chấp sự vật hiện hữu độc lập khách quan, 
chấp một cách quá mãnh liệt cho nên lòng từ bi dây lên. 
Tương tự như vậy, cũng có khi tín tâm lại phát sinh ra từ tâm 
chấp ngã. Tâm buông xả cũng vậy, đây là tâm chán khổ sinh 
tử mong mỏi vượt thoát luân hồi, có khi lại do tâm chấp ngã 
tác động mà có, nhưng trong trường hợp này chỉ đến được 
một mức độ nào đó mà thôi, không nhất thiết là thành tựu 
được niết bản. 

Lấy ví dụ có người hoàn toàn không biết gì về tánh không, 


vô ngã, nhìn cái gì cũng thây có một cách chắc thật, hoàn 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 129 


toàn độc lập, rồi thấy cội nguồn qui y là Phật Pháp và Tăng 
cũng hiện hữu một cách chắc thật, nghĩ Phật Pháp Tăng là 
như vậy nên mới mang lòng muốn qui y một cách chắc thật. 
Rồi lại thấy khổ đau mà mình phải chịu cũng hiện hữu một 
cách chắc thật, vì muốn thoát khỏi khô đau chắc thật đó nên 
nương dựa vào nơi chốn qui y, cũng hiện hữu chắc thật, nhờ 
vậy mà qui y Phật Pháp Tăng, khởi tâm buông xả, tất cả đều 
phát xuất từ tâm chấp ngã sâu dày. 

Đây là điều chúng ta cần tìm hiểu ngay từ trong kinh nghiệm 
bản thân, bằng cách tư duy về tánh không, xét thử trong các 
loại tâm thiện, tâm nào có khả năng hóa giải tâm chấp ngã, 
tâm nào có khả năng hóa giải tâm ái ngã. 

Tuy vậy, khi thiền tánh không nếu không thận trọng sẽ có 
khuynh hướng đi quá sâu vào khía cạnh không và quên mất 
khía cạnh có, làm như vậy sẽ càng lúc càng đi sâu vào phần 
không của thực tại chân thật, rơi vào đoạn kiến. Vì rơi quá 
sâu vào phần không nên phi báng đường tu phương tiện 
quảng đại như là tu tâm đại từ, đại bị v.v... Phương pháp tu 
thiền lành mạnh phải là phương pháp có khả năng đoạn lìa 
cả hai trạng thái cực đoan chấp thường và chấp đoạn. 

Làm sao đề được như vậy? Cần cố găng hiểu tánh không qua 
nguồn ánh sáng duyên sinh. Được vậy càng quán chiếu tánh 
không lại càng chứng biết duyên sinh, càng chứng biết 
duyên sinh thì lại càng hiểu rõ tánh không, đặc biệt là quán 
chiếu về duyên sinh trong những mối tương quan nhân quả. 


Qua duyên sinh mà hiểu tánh không thì sẽ phá được cả hai 


130 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


cực đoan chấp thường chấp đoạn, khi đó càng quán về phần 


không của chân đề thì lại càng thấy rõ phần có của tục đề. 


Hỏi 4. Thật khó tin, và cũng khó hiểu, làm sao có thể tận 
diệt vô minh trong khi từ vô lượng sinh tử vô minh vẫn luôn 
áng ngữ tâm của chúng ta. 

Đáp 4. Chỉ cần nhìn thử xem tâm mình hoạt động như thế 
não, sẽ thấy phiền não và nhiễm tâm giống như là thuộc về 
tánh chất của tâm, như ướt là tánh chất của nước. Nếu thật là 
như vậy thì Phật Pháp chẳng thay đổi được tâm, bạn có thê 
sẽ cảm thấy nản lòng thoái chí. Tuy vậy, chư tổ dòng 
Kadampa nói rằng nếu để hành vi của mình giống như hành 
vi của phảm phu thì chẳng phải là hành giả chân chính. Hành 
vi có ngược với phàm phu thì mới thật là hành giả. Vậy thái 
độ hành vi của bạn phải mâu thuẫn trái ngược với hàng 
phàm phu. Nói như vậy, kẻ khùng sẽ là hành giả chân chính 
[cười lớn|. Nhìn trên khía cạnh này, hiểu cho chính xác vấn 
để bạn nêu ra ở đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. 

Quán chiếu cho thật tận tuờng, nghĩ đến Phật Pháp, cố gắng 
tu hành, trải qua một thời gian 10 năm, 1Š năm hay là 20 
năm chắc chắn trong tâm sẽ dây lên kinh nghiệm về tánh 
không, về tâm bô đẻ, v.v... Nếu suy nghĩ về tánh không 
trong nhiều năm, thế nào hiểu biết về tánh không cũng sẽ 
càng lúc càng thâm sâu hơn, dù đối với cảnh hiện bên ngoài 
chúng ta vẫn thấy sự vật có tướng hiện, tuy vậy trong tâm 


cách nhìn đã thay đổi, từ từ sẽ thấy ra răng nhìn sự vật thấy 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 131 


giống như là hiện hữu một cách độc lập, có tự tánh, nhưng 
thật ra chắng phải là như vậy, thực tại không giống như mình 
thấy, vì hiểu như vậy cho nên bạn bắt đầu thấy tính chất như 
huyễn của sự vật trước mắt. 

Ở đây cũng vậy, chẳng phải là tôi đã có kinh nghiệm sâu xa 
đáng kê gì về tánh không. Đây cũng chỉ là lời đoán mò, lời 
đoán mò thứ ba, không giống lời đoán mò ngảy hôm qua. 
Đây là điều mà tôi có thể đoán biết được dựa vào chút kinh 
nghiệm giới hạn có được của mình. 

Ngoài ra tôi cũng có quen một số hành giả chứng tánh 
không, có tâm bồ đề, vì kinh nghiệm này mà hành vi cử chỉ 
của họ thật khác với người thường. Dựa vào chút kinh 
nghiệm nhỏ nhoi có được, chúng ta có thể suy đoán được 
nhiều kinh nghiệm thành tựu tâm linh sâu xa hơn có thể phát 
sinh từ hạt mầm kinh nghiệm nhỏ bé hiện giờ chúng ta đang 
có. 

Sẵn đây tôi cũng muốn chia sẻ với quí vị điều mà phái Sakya 
nói trong pháp tu Đạo Quả - Lamdre, về tứ trạch pháp, bốn 
nơi đáng tin cậy. Thứ nhất là giáo pháp đáng tin, ứng vảo 
với Phật pháp; thứ hai là luận văn đáng tin, luận văn của chư 
cao tăng Ấn Độ; thứ ba là đạo sư đáng tin, hay là đạo sư của 
chính mình; thứ tư là kinh nghiệm đáng tin. 

Nói về tuần tự của bốn nơi chốn đáng tin này, dựa theo quá 
trình lịch sử, nơi chốn đáng tin trước tiên là giáo pháp của 
Phật. Nhờ Phật giảng giáo pháp đáng tin như vậy nên mới có 
chư tô như ngài Long Thọ v.v... Dựa trên giáo pháp Phật 


132 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


dạy, chư đạo sư soạn luận, thành nơi chốn đáng tin thứ hai là 
luận giải đáng tin. Tiếp theo, nhờ có luận giải đáng tin như 
vậy, chư đạo sư tu theo phương pháp chư tô hướng dẫn, đạt 
chứng ngộ chân chính, trở thành bậc đạo sư đáng tin có khả 
năng hướng dẫn người khác. Rồi bản thân người tu nhờ 
nương theo lời hướng dẫn đáng tin của đạo sư mà bản thân 
bắt đầu có được thành tựu tâm linh, đây là nơi chốn đáng tin 
thứ tư: kinh nghiệm đáng tin. Đây là thứ tự phát triển của 
bốn nơi chốn đáng tin. 

Tuy vậy, nếu xét theo quá trình phát triển tâm thức của 
người tu thì phải đảo ngược thứ tự của bốn điều nói trên. 
Trước tiên người tu cần có chút thành tựu tâm linh dù rất 
nhỏ bé. Nhờ vậy mà biết rằng mình có được chút thành tựu 
này đều nhờ tấm lòng từ bi của thầy mình, từ đó có thể tin 
chắc vào khả năng hướng dẫn của thầy. Thầy nhờ vào đâu 
mà có được khả năng hướng dẫn đáng tin cậy như vậy? Nhờ 
vào luận giải đáng tin cậy của chư tổ, như ngài Long Thọ 
cùng đại đệ tử Thánh Thiên và chư đệ tử truyền thừa, như 
ngài Vô Trước cùng chư đệ tử truyền thừa. Chư tổ nhờ đâu 
mà viết được luận giải tuyệt vời không tì vết như vậy? Nhờ 
dựa vào giáo pháp đáng tin cậy của đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Để diễn tả điều này, ngài Long Thọ trong Trung Quán 
Luận đã xưng tán đức Phật như sau: 

Đệ tử xin đảnh lễ 
Phật Thích Ca Máu Ni 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 133 


Khéo giảng pháp tuyệt hảo 
Cởi thoát mọi vọng kiến. 

Suy nghĩ xem vì sao bậc đạo sư lỗi lạc như ngài Long Thọ 
lại thiết tha xưng tán đảnh lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni như 
vậy, chừng đó mới thật sự cảm thấy tôn kính Phật, tin tưởng 
sâu xa nơi đức Phật, nhờ chứng được, hiểu được rõ giáo 
pháp Phật dạy. Nói như vậy muốn có được niềm tự tín nơi 
Phật Pháp, chúng ta cần phải dựa vào kinh nghiệm thành tựu 
của chính mình. 

Kinh nghiệm thành tựu tâm linh có nhiều mức độ. Nếu quí 
vị bắt đầu bằng chút kinh nghiệm nhỏ bé, từ đó có thể suy 
đoán ra rằng "nếu tu tập theo tâm bồ đẻ này, nếu tu tập theo 
tánh không, ráo riết hơn nữa, nghiêm túc hơn nữa, chắc chắn 
sẽ đạt được nhiều kinh nghiệm thâm sâu hơn." Trong trường 
hợp cá nhân tôi, hiểu biết về tánh không rất giới hạn, tâm bồ 
đề cũng vậy. Nhưng tôi vẫn có thể nhờ vào đó để suy đoán 
ra rằng nêu dảnh nhiều thời gian để tu tập hơn, chắc chắn sẽ 
có được tâm bồ đề không lay chuyển, bước vào đạo vị đầu 
tiên dành cho bồ tát, tiểu đạo của tích lũy đạo. Tiếp theo, 
nhờ kiên trì tu tập tâm bô đề và trí tuệ tánh không, người tu 
sẽ bước vào bước tiếp theo, trung đạo của tích lũy đạo, sau 
đó lại tiến thêm vào tới đại đạo của tích lũy đạo. Kinh 
nghiệm về tâm bồ đề và tánh không càng thêm thâm sâu, 
người tu nhảy qua bước tiếp theo, vào gia hành đạo. Cứ như 
vậy, đi đến địa bô tát thứ nhất. 


134 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Nói vậy để thấy răng dựa vào chút kinh nghiệm nhỏ bé về 
tánh không và tâm bồ đề, chúng ta có thể suy đoán ra được 
những kinh nghiệm tâm linh thâm sâu hơn. 

Tôi không rõ ai là người đặt câu hỏi này, bất kế là ai, xin cho 
tôi hỏi một câu, có phải tâm của bạn luôn luôn phát tham và 
sân? Đương nhiên không phải vậy rồi. Có những lúc tâm của 
bạn không vướng tham và sân. Chỉ tùy lúc thôi. Cũng có khi 
tâm của bạn rạng chiếu lòng từ ái. Tại sao lòng từ lòng bi lại 
dây lên trong tâm bạn? Khi đang yêu thương thì lại hoàn 
toàn không có chút ghét bỏ, không có chút giận dữ nảo trong 
tâm cả, tại sao lại như vậy? Không phải vì bạn cô tình chặt 
bỏ cơn giận, chỉ đơn giản vì tâm từ bi là yếu tố đối nghịch 
với tâm sân hận, cho dù là xét trên phương diện đối tượng, 
nhận biết hay là thái độ, tâm từ bi luôn trực tiếp mâu thuẫn 
với tâm sân hận, vì lý do này khi tâm từ bi đang hiễn hiện thì 
tâm sân hận không thể phát sinh. 

Đây chính là phương pháp tăng cường phát huy những trạng 
thái tâm thức tốt lành để đối trị với nhiễm tâm. 

Tương tự như vậy, thử nghĩ đến vô minh. Mặc dù vô minh 
có vẻ như là đi liền với tâm, nhưng chúng ta vẫn thấy vô 
minh này có thể diệt bỏ được. Lấy ví dụ có người hoàn toàn 
không biết gì về các mẫu tự la tính, ABCD, có bao nhiêu 
mẫu tự thì có bấy nhiêu vô minh, mỗi vô minh tương ứng 
với một mẫu tự. Tuy vậy, nếu chịu khó học từng chữ thì 
từng loại vô minh sẽ đoạn diệt. Biết thêm một mẫu tự mới là 


đoạn diệt được một vô minh. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 135 


Phát huy trí tuệ, khai mở hiểu biết thì vô minh sẽ từ từ đoạn 
diệt. 

Nói về hiện hữu của vô minh và trí tuệ, đối với các mẫu tự 
ABCD, cái mà chúng ta có khi mới sinh, đó là vô minh. Vô 
minh có từ bâm sinh, còn trí tuệ biết các mẫu tự lúc mới sinh 
ra chưa ai có. Tuy vậy, nhờ học biết các mẫu tự ABCD mà 
loại vô minh bâm sinh không biết đọc từ từ sẽ biến mắt. 

Lấy ví dụ trường hợp hai anh em sinh đôi, lớn lên trong cùng 
một môi trường, được giáo dục như nhau. Đương nhiên có 
những ảnh hưởng đến từ gen, vì gen mà có người học nhanh, 
có người học chậm. Tuy vậy thái độ tâm thức không thẻ chỉ 
đến từ gen. Chúng ta không thê nào lây gen để giải thích tất 
cả mọi hoạt động tâm thức. Làm sao đề giải thích trường 
hợp hai anh em sinh đôi nhưng vẫn có người học nhanh nhớ 
nhanh hơn người kia. Điều nảy tùy thuộc vào khả năng tâm 
thức, vào tiềm năng mà chúng ta tích tụ từ những đời quá 
khứ. Nói cách khác, trong các đời quá khứ đã học những gì 
thì kiếp này hay những kiếp sau lại càng thấy quen thuộc, dễ 
học hơn. 

Trở lại bài học. 


136 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


B. Đường Tu dành cho Ba Loại Căn Cơ 


1. Đường Tu Sơ Căn: Sợ Khổ Ác Đạo, Câu Sinh Thiện 
Đạo 


Có người bị ràng buộc trong đủ loại cùm gông 

phiên não như lòng tham ái. Có người rối loạn bởi 

nhiễu loại tà kiến. Toàn là nhân tô tạo khổ, nên chỉ 

toàn là nỗi đớn đau cùng cực như đứng cheo leo 

bờ vực thắm. 
Hôm qua chúng ta nói về tâm bi, phát tâm đại bi, tắm lòng 
đại bi mong mỏi chúng sinh thoát cả ba loại khổ đau, khô 
khổ, hành khổ và hoại khô. 
Hôm qua chúng ta cũng có nói rằng để nuôi tâm đại bi, dễ 
nhất là bắt đầu băng tâm chán khổ sinh tử, tư duy về khô đau 
của chính mình. Loại khổ đau tệ nhất, hiển hiện nhất là khổ 
khổ, đây là loại khổ đau của ba cõi thấp. Vậy tu phát tâm đại 
bi có hai loại, thứ nhất là quán chiếu nỗi khổ của chúng sinh, 
chứng kiến chúng sinh đang bị loại khô đau hiển hiện này 
dày vò như thế nào, từ đó mà phát tâm nguyện mong mỏi 
chúng sinh thoát khổ, đây là loại đại bi thứ nhất. Thứ hai, 
mặc dù chúng sinh trong hiện tại không trực tiếp bị khô đau 
dày vò, nhưng đã mang đầy đủ mọi nhân duyên chín mùi, 
sẵn sàng trổ quả đớn đau, thấy vậy mà phát tâm nguyện 


mong mỏi chúng sinh thoát mọi nhân duyên tạo khổ, bằng 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 137 


không, chăn chăn sẽ có lúc trô thành quả khô đau. Điêu này 


chánh văn nói rõ như sau: 


Có người bị ràng buộc trong đủ loại cùm gông 
phiên não như lòng tham ái. 

Tham ái là nguyên nhân đưa đến loại khô thứ nhất, khổ khô. 
Có người rồi loạn bởi nhiễu loại tà kiến. Toàn là 
nhân tô tạo khổ, nên chỉ toàn là nỗi đớn đau cùng 
cực nhự đứng cheo leo bở vực thắm. 

Ở đây cũng vậy, muốn khởi lòng đại bi đối với khổ đau của 

người khác, cách dễ nhất là suy nghĩ về khổ đau của chính 

mình trước. Mặc dù trong hiện tại chúng ta không phải chịu 
nỗi khổ cõi súc sinh, nhưng đã tích tụ biết bao ác nghiệp, đủ 
sức đây chúng ta vào cảnh khổ súc sinh. Trừ phi sám hối 
thanh tịnh ác nghiệp, bằng không đến lúc mạng chung sẽ bị 
ràng buộc trong khổ đau cõi ác đạo. Hãy suy nghĩ như vậy 
để biết sợ cái chết, biết sợ thọ sinh cõi thấp, sợ nỗi thống khổ 


cõi ác đạo. 


a. Vô Thường 

Vậy pháp quán này bao gồm cả vô thường và cái chết. Vô 
thường có hai loại, vô thường thô lậu [nhất kỳ vô thường] và 
vô thường vi tế [sát na vô thường]. Loại vô thường mà Phật 
nói đến trong [tứ pháp ấn] vô thường, khổ, không và vô ngã, 
đó là loại vô thường vi tế. Tuy vậy, vô thường nói ở đây lại 


là vô thường thô lậu, là sự đứt đoạn, kết thúc trạng thái tồn 


138 èt› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


tại, dút lìa sự liên tục, đây là điều được gọi là vô thượng thô 
lậu. Nói rõ hơn, đây là vô thường đến từ cái chết. Quán sinh 
tử vô thường không phải để sợ chết mà để thấy thân người 
quí hiếm như thế nào. Thân người mang đầy đủ chức năng tu 
tập Phật Pháp, vô cùng hữu hiệu, mất đi là mất cả một con 
thuyền nhiệm mầu đủ sức chở chúng ta qua đến bến bờ của 
niết bàn giác ngộ. Vì thân người có khả năng lớn lao như 


vậy nên mới sợ mất. Đây là pháp quán vô thường thô lậu. 


b. Nhân Quả 

Biết thân người vô thường nên ta cảm thấy thôi thúc muốn 
tận dụng kiếp người, chắt ép tất cả mọi lợi ích lớn lao thân 
người có thê mang lại cho ta. Muốn được như vậy, trước tiên 
cần chặt bỏ việc làm bắt thiện, vì đây là điều sẽ đây chúng ta 
vào cõi ác đạo sau khi chết. Làm sao chặt bỏ việc bất thiện? 
Bằng cách không làm mười ác nghiệp, ngược lại làm mười 
thiện nghiệp. Muốn làm tốt mười thiện nghiệp, chúng ta cần 
có lòng tin tưởng xác quyết nơi nhân quả. Muốn có được 
niềm tin nơi nhân quả, chúng ta cần tin tưởng sâu xa nơi đức 
Phật, là bậc thầy đã dạy thuyết nhân quả. Không mù quáng 
tin nơi Phật mà tin là vì hiểu lời Phật dạy là chân chính, từ 
đó có được niềm tin xác quyết nơi Pháp Bảo. Rồi nhờ thấy 
Tăng là những bậc trong sáng tu theo Phật pháp, từ đó có 
được niềm tin sâu xa nơi Tăng Bảo. Đây là phương pháp 
phát triển tín tâm, phát huy lòng nương dựa Phật Pháp Tăng. 
Đây là pháp tu qui y Tam Bảo, từ bỏ mười ác nghiệp. Những 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 139 


điều này nằm trong thời kỳ thuyết pháp đầu tiên của đức 
Phật. 

Dựa vào giáo pháp của ngài Vô Trước, đại sư Dipamkara 
Atisha đã cho ra một hệ thống độc đáo thu gọn toàn bộ Phật 
pháp thành một đường tu trọn vẹn dành cho ba loại căn cơ, 
sơ căn, trung căn và thượng căn. Nãy giờ chúng ta đã xem 
qua phần giáo pháp sơ căn. Xét theo câu kệ trong 7⁄ Bách 
Luận Tụng của ngài Thánh Thiên thì giáo pháp này ứng với 
hàng thứ nhất, nói #ước tiên từ bỏ ác nghiệp. Xét theo ngài 
Long Thọ, trong Bảo Hành Vương Chính Luận có đoạn nói 
về pháp tu thọ sinh thiện đạo, [là ứng với giáo pháp này]. 


2. Đường Tu Trung Căn: Quán Khổ T. hiện Đạo, Phát Tâm 
Buông Xá 
Nói về sự tai hại của loại khổ thứ hai là hoại khổ, và thứ ba 
là hành khổ, chánh văn giảng như sau: 
Chúng ta có thể thấy loài người cũng phải chịu đủ 
loại khổ đau bén nhọn. Điều mong câu đêu không 
đạt được, nên cứ mãi oản hận, gây thương tồn cho 
nhau. Điều đẹp đẽ mong câu cứ mãi mất đi, điều 
xấu xa muốn tránh thì lại phải chịu, côn phải chịu 
nổi khôn khổ bẩn cùng. 
Có người bị ràng buộc trong đủ loại cùm gông 
phiên não như lòng tham ái. Có người rối loạn bởi 
nhiễu loại tà kiến. Toàn là nhân tô tạo khổ, nên chỉ 


140 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


toàn là nỗi đớn đau cùng cực như đứng cheo leo 

bờ vực thắm. 

Chúng sinh cõi trời phải chịu khổ đau vì sự biến 

chuyển thay đổi [hoại khổ]. Ví dụ, tâm chư thiên 

cối dục giới luôn bị ám ảnh vì biết khi chết sẽ đọa 

rơi ác đạo, làm sao có thể sống trong bình an? 
Hành khổ là do nghiệp và phiền não làm nhân tố tác động 
mà khởi sinh, nên mang tính chất sát na sinh diệt và bao 
trùm toàn bộ chúng sinh cõi luân hồi. 
Muốn hiểu hoại khổ và hành khổ, ta cần phải thấy rằng dù 
thọ sinh thiện đạo cũng không thoát được khổ đau. Thiện 
đạo bao gồm cõi trời và cõi người. Trong cõi người, bắt đầu 
bằng sự thọ sinh, tự nó đã mang tính chất khổ đau. Sự thọ 
sinh này đi liền với mọi lỗi lầm, phiền não, nhiễm tâm, đi 
liền với khổ. Bắt đầu sinh ra là bắt đầu khổ; ngay từ giây 
phút thọ sinh thai mẹ, mọi điềm hung đều đã bắt đầu. Đề rồi 
châm dứt bằng cái chết, đều vẫn chỉ là khổ đau. Đoạn giữa là 
già, là bệnh, là không muốn mà phải chịu, là muốn mà chẳng 
có, toàn là khổ đau. Cả như nhà cửa, y phục, bằng hữu, 
những điều chúng ta cho là niềm vui, tìm cầu ráo riết, xét 
cho kỹ cũng chỉ là khổ đau. Cuối cùng rồi cũng mất, rồi 
cũng hết. Vì vậy mặc dù hoàn cảnh hiện tại có bình an tốt 
lành đến đâu chăng nữa, vẫn đều không vững bền, hoản toàn 


không đáng cho ta nương dựa. Suy nghĩ như vậy tự nhiên sẽ 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 141 


giảm lòng tham luyến lạc thú thế gian, không còn tìm cầu 
thọ sinh thiện đạo. 

Không phải chỉ ác đạo mới khổ, cả thiện đạo cũng khổ, vậy 
làm sao đoạn dứt khổ đau? Như chúng ta đã biết, khổ đau có 
giới hạn, có thể đoạn diệt được. Đoạn diệt bằng cách nào? 
Bằng cách hiểu rằng vô minh là cội rễ của khổ đau. Phát huy 
trí tuệ đối nghịch với vô minh thì phá được vô minh. Hiểu 
được điều này tự nhiên trong lòng sẽ dây lên niềm mong mỏi 
muốn giải thoát, thoát khỏi vô minh cùng tất cả khổ đau. 
Đây chính là điều được gọi là tâm buông xả, hay là tâm chán 
khổ sinh tử. 

Trong 7 Bách Luận Tụng, ngài Thánh Thiên nói rằng người 
giàu thì khổ tâm, người nghèo thì khổ thân. Sống trong cõi 
người, ai ai cũng khổ, không khổ bằng cách này cũng khô 
bằng cách kia, hoặc thân đau, hoặc tâm khổ. Chăng mấy ai 
thật sự hạnh phúc. Khó lòng tìm được người thấy mình an 
vui mọi bề. Trong số sáu tỉ nhân loại, người nào cũng đang 
phiền muộn vì điều này, việc kia. Có mấy ai vui vẻ nói rằng 
"tôi thật sự rất hạnh phúc, thân không đau, tâm thỏa mãn". 
Người như vậy, nếu có, chắc phải là người rất ngu, hoặc 


bệnh tâm thần [ cười]. 


Đây là tính chất chân thật của chúng ta: luôn bị dày vò trong 
nổi khô. Làm sao dứt khổ? Đây là cuộc thám hiểm mà chúng 


ta cân phải bước vào. 


142 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Tất cả mọi truyền thống tôn giáo đều có gắng trả lời câu hỏi 
trên. Theo Phật giáo, như tôi có đã nói qua, vì tâm luân 
chuyên liên tục nên đời sống luân chuyển liên tục. Đây 
không phải chỉ là vấn đề của kiếp này, cứ tiếp tục thọ sinh 
như vậy thì vấn đề sẽ kéo dài bất tận. Nếu đây là điều không 
thê tránh thì quên hết đi chắng phải tốt hơn sao? cứ sông cho 
thật ngu, như cầm thú, vẫn để gì cũng không nghĩ đến, tha 
hồ uống rượu, ngủ nghỉ, trai gái, cứ vậy mà vui sống như 
loài thú. Khi không có nguy hiểm cận kè, thú vật chúng cũng 
biết vui sống. Loài người thông minh hơn, cho nên cứ mãi 
chờ đợi, hoài nghi, tị hiềm, rồi từ đó buồn rầu, ganh ghen, 
giận dữ, hận thù cứ lũ lượt kéo tới. Tất cả chỉ vì trí thông 
minh của con người. 

Vẫn đề do trí thông minh mang đến cho nên phải giải quyết 
bằng trí thông minh. Phật giáo tận dụng trí thông minh đến 
mức tối đa, mang lại cách nhìn hoàn toàn mới mẻ. Rồi cách 
nhìn mới sẽ chuyên thành niềm tin, rồi niềm tin sẽ chuyển 
hóa cảm xúc. Đây là đường đi của Phật giáo. Niềm tin phải 
đi cùng với lý trí. Phật giáo là vậy, ngay từ đầu phải vận 
dụng lý trí để suy xét, đây là điều quan trọng nhất. Niềm tin 
luôn có đó, nhưng niềm tin phải đến từ lý trí hiểu rõ sự việc. 
Quan trọng nhất vẫn là phải dụng tâm để mà truy tầm tìm 
hiểu về các trạng thái tâm. 

Có một số học giả nói răng Phật giáo không phải là tôn giáo 
mà là bộ môn khoa học tâm linh. Nói như vậy cũng đúng. 


Nói cho cùng, tât cả mọi sự đêu tùy thuộc nơi tâm. Tìn vào 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 143 


nhân quả sẽ thấy động lực xui khiến mọi tạo tác chính là 
tâm. Tâm bị phiền não làm cho ô nhiễm thì bất kế làm việc 
gì cũng toàn là việc sai quấy. Vấn đề nằm ở tâm phiên não. 
Tự nhiên tâm chúng ta luôn có những trạng thái tâm thức đối 
nghịch. Tánh chất của tâm tự nhiên vốn là như vậy. Cần tận 
dụng thực tại này đề đẹp bỏ loại tâm tiêu cực tác hại, tăng 
cường loại tâm tích cực như từ bị, trí tuệ. Làm như vậy đến 
một lúc nào đó, dựa vào lý trí, dựa vào kinh nghiệm cá nhân, 
sẽ có lúc nảy sinh cảm giác thấy ra khả năng đẹp bỏ loại tâm 
tiêu cực nảy. Một khi có được cảm giác này rồi, tự nhiên 
niềm hăng hái hứng thú sẽ phát sinh. 

Nhiều người cho rằng Phật giáo rất tiêu cực, lúc nào cũng 
nói tới khổ, khổ, và khổ. Điều này không chính xác. Tôi nghĩ 
đức Phật giảng Tứ Đé, nói về khổ và nguyên nhân của khổ, 
đó là vì tiếp theo còn hai chân lý nữa đó là diệt khổ và con 
đường diệt khổ. Vì có khả năng diệt khổ nên mới cần phải 
suy nghĩ về khổ. Còn nếu khổ kia chẳng thể diệt thì nói tới 
làm gì, tự sát đi cho xong. 

Thật ra cần phải tư duy về khổ, là vì đời sống này mang tính 
chất khô đau, nếu như ta thấy mọi sự tốt lắm, thoải mái lắm, 
như vậy làm sao giải quyết được vấn đế. Muốn giải quyết 
vân đề thì phải thấy có vấn đề trước đã. Cần ý thức rõ đây là 
điều tai hại, hiểu vậy rồi mới có thể nỗ lực giải quyết. Bằng 
không chắng làm sao có khả năng giải quyết vấn đề. Đây là 
cách tiếp cận của Phật giáo. Trước tiên nói răng mọi sự từ vô 


minh sinh ra đều mang tính chất khổ đau. Tiếp theo đức Phật 


144 ®› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


tìm hiêu vê khô, xem khô đau này có yêu tô hóa giải hay 
không. Nêu có, hãy vận dụng đê mà hóa giải. Đây mới thật 


là tinh túy của Tứ Đế. 


3. Đường Tu Thượng Căn: Quán khổ chúng sinh và Tâm 
Bồ Đề 
Hãy nhìn chúng sinh trầm luân trong biển lửa khổ đau. Nhớ 
họ cũng như mình, không ai muốn khô. 
Vậy trước hết chúng ta nhìn lại xem chính mình bị khổ và 
nguyên nhân của khổ [khổ đề, tập đế] dày vò như thế nào, 
nhờ đó mà dấy lên từ sâu thắm ý chí muốn buông bỏ khổ 
đau, mong cầu đạt trạng huống thoát khổ. Đây là điều được 
gọi là tâm buông xả chân chính. Có tâm buông xả này rồi, 
tiếp theo hãy mở rộng tâm này ra với hết thảy chúng sinh. 
Nhìn lại mà xem, khổ đau này đâu phải chỉ mình ta chịu, tất 
cả chúng sinh có ai là không khô. Từ đó dấy lên tâm nguyện 
muốn chúng sinh cùng thoát khổ. Đây là nội dung của pháp 
tu phát tâm đại bị. 
"Hỡi ôi! Chúng sinh thương qui của tôi đêu phải 
chịu khổ đau cùng cực như vậy. 
Chúng ta sẽ nói về phương pháp phát tâm đại bi. Hôm qua 
chúng ta đã xem qua phương pháp phát tâm bình đẳng [đại 
xả] trước, tiếp theo nhớ lại chúng sinh ai cũng đã từng là mẹ 


hiên của mình, rôi nhớ lại tình thương của mẹ, muôn đên trả 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 145 


ơn này, nên nhìn khắp chúng sinh bằng tắm lòng thương yêu 
bao la. Thấy chúng sinh đang khổ đau củng cực, trong tim 
thiết tha mong mỏi chúng sinh thoát khổ đau; đây là tâm đại 
bi. Thấy chúng sinh không hạnh phúc nên mong mỏi tất cả 
đều được hạnh phúc; đây là tâm đại từ. Từ đó dấy lên tâm 
nguyện mãnh liệt muốn gánh lấy trách nhiệm mang bình an 
hạnh phúc về cho chúng sinh, dẹp tan mọi khổ đau. Gánh lẫy 
tránh nhiệm này trên vai, để cuối cùng phát tâm bồ đề, là chí 
nguyện muốn tu thành Phật để thành tựu lợi ích cho chúng 
sinh. 

Trong Nhập Bồ Đề Hành Luận [của ngài Tịch Thiên], cũng 
như trong Bảo Hành Vương Chánh Luận và Giải Thích Về 
Bô Đề Tâm của ngài Long Thọ, đều nói về phương pháp 
phát tâm bồ đề Hoán Chuyên Ngã Tha. Tóm tắt một câu 
trong Nhập Bồ Đề Hành Luận, ngài Tịch Thiên nói như sau: 


Bao nhiêu hạnh phúc / ở trên cõi đời 
Đâu đến từ tâm / mong chúng sinh vui 
Bao nhiêu khổ não / ở trên cõi đời 
Đâu đến từ tâm / câu vui riêng mình 
Chẳng cần nói thêm / cứ hãy nhìn xem 
Bám tâm ải ngã / chúng sinh được gì 
So với địa vị “của chư Phát đà 

Nhờ biết trân qui / thương yêu kẻ khác. 


Và tồi ngài Tịch Thiên tóm tắt lại như sau 


Không đem vui mình / đổi lấy khổ người 


146 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Thì chẳng làm sao / đạt quả vị Phật 

Luân hồi trôi lạc /ôm tâm ái ngã 

Nào có bao giờ, /tìm được niềm vui. 
Nói tóm lại, trong mọi trạng huồng, bắt kế là đang ở niết bàn 
hay đang ở luân hồi, tâm vị tha vẫn luôn là suối nguồn an 
vui hạnh phúc. Suy nghĩ về điều này để cô gắng phát huy 
tâm vị tha thương người bằng cách dẹp bỏ tâm vị kỷ ái ngã. 
Nhìn sự tai hại của tâm ái ngã để cô gắng dẹp bỏ; nhìn lợi 
ích của tâm vị tha để phát huy tăng cường, dù chỉ bằng lời 
cầu nguyện, dù chỉ là thốt lên một câu kệ để mở rộng tâm vị 
tha. 
Đây là phương pháp tu phát tâm vị tha, dẹp tâm ái ngã. 
Tiếp theo ngài Tịch Thiên trong Nhập Bồ Đề Hành Luận có 
câu tụng tuyệt vời như sau: 


Cứ vậy, bao nhiêu / nhọc nhăn tan cả 
Nhẹ nhàng cuỡi trên / lưng ngựa bô để 
Đi từ cõi sảng / vào cối sảng hơn 
Ai người có thể / thoái chí nản lòng? 
Tương tự như vậy, trong Bảo Hành Vương Chánh Luận, 
ngải Long Thọ nói như sau: 
Nếu đã thấy khổ, thì dù phút giây vẫn không kham 
nổi. 
Nếu thấy lợi ích, sẽ đây nghị lực trải qua bao lâu 
vẫn không nản chỉ, luôn nhẹ nhàng vui. 


Ngài Tịch Thiên còn nói 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 147 


Không gian còn 

Chúng sinh còn 

Nguyện con còn ở lại 

Xua tan khổ nạn cõi thể gian 
Đừng chỉ nói suông, hãy cô gắng thực hành. Đây là pháp tu 
vô cùng hữu hiệu, là phương pháp tích lũy công đức vả 
thanh tịnh nghiệp chướng mãnh liệt nhất. Nhờ pháp tu nảy, 
người tu có thể du hành trên bồ tát đạo, thành tựu chánh 
đăng giác. Đây thật sự là pháp tu tối thắng, vô cùng hữu 
hiệu. 
Có nhiều tư tưởng trong Phật giáo thường bị hiểu lầm, đặc 
biệt là khi nói đến lòng vị tha, đến tâm bồ đề, rằng tu tâm bồ 
để thì phải vì người quên mình. Nghe vậy nhiều người lại 
nghĩ rằng Phật giáo tiêu cực, phủ nhận chính mình. Thật ra 
không phải vậy. Trước hết cần phải có lòng từ bi đối với 
chính mình, phải biết thương yêu chính mình, đây là điều 
kiện tiên quyết, là nền tảng, dựa vào nền tảng này mới có thể 
mở rộng tình thương ra với tất cả chúng sinh. Có như vậy 
tình thương mới có thể tỏa khắp chúng sinh. Bằng không, 
nếu không biết thương yêu chính mình, bỏ bê lợi ích bản 
thân, như vậy chăng thể dựa vào đâu để nói đến chuyện 
thương yêu người khác. Lama Tông Khách Ba trong 
LamRim Đại Luận nói rằng bồ tát hướng cả về lợi ích chúng 
sinh, nhờ vậy mọi lợi ích cá nhân tự nhiên toàn thành. Thật 


khéo nói, khéo nghĩ. Cứ lo lắng quá độ cho bản thân, chỉ biết 


148 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


đến lợi riêng, không kế gì đến người khác, làm như vậy 
chăng những không làm được gì cho người mà cả lợi ích của 
riêng mình cũng không có được. Ngược lại, nếu biết chuyên 
tâm lo cho người khác, tự nhiên mọi lợi ích bản thân đều sẽ 
có được đầy đủ. Thật là một cách giải thích tải tình. 

Quí vị hãy nghĩ như vầy: tắm lòng của bô tát dành cho 
chúng sinh quá mênh mông mãnh liệt, vì vậy bồ tát không 
màng gì đến quả vị giải thoát, chỉ hướng đến quả chánh giác 
đại bồ đề. Quả vị Phật thật ra là lợi ích cá nhân lớn lao nhất. 
Vì vậy muốn tu tâm bồ đề, tâm đại bi thì phải biết trân trọng 
thương yêu chính mình, hoản toản không phải là chối bỏ bản 
thân, chà đạp lợi ích riêng mình. 

Đạt quả vị Phật là đạt được cả hai Phật thân, Sắc thân, là 
thân lợi ích cho người [lợi tha], và Pháp thân, là thân Phật 
lợi ích cho mình [tự lợi]. Như vậy ngay cả ở quả vị Phật, 
Pháp thân vẫn là để chu toàn mọi lợi ích cho bản thân. 

Tiếp theo, nhờ hai phương pháp phát tâm đại bi nói trên, một 
là hoán chuyển ngã tha, hai là bảy điểm nhân quả, dựa vào 
đó để tu tâm đại bi. Hai pháp tu này có thể phối hợp với 
nhau, tùy trường hợp cứ thấy pháp nào hữu hiệu thì làm theo 
pháp đó. Đều là để phát tâm đại bi. Hành trì như sau: 

Bắt đầu bằng thân nhân bằng hữu. Thấy họ phải chịu đủ loại 
khổ đau như đã giải thích ở trên. 

Tiếp theo, vì đã thấy tất cả chúng sinh đều bình đăng như 
nhau nên bây giờ hãy quán về người dưng kẻ lạ. Khi tâm bi 
đối với họ cũng được như đối với người thân, bấy giờ hãy 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 149 


thiền quán tâm bi đối với chúng sinh khắp thế giới mười 
phương. 
Và đây là trọng điểm: 


Như tắm lòng người mẹ đối với đứa con thương 
yêu bé bỏng đang chịu bệnh khổ, đổi với hết thảy 
chúng sinh bao giờ tự nhiên luôn có được tấm lòng 
như vậy, bấy giờ đã thành tựu tâm bi. Tâm bỉ này 
được gọi là tâm đại bi. 
Tiếp theo là tu tâm đại từ 
Thiền quán tâm từ bắt đầu với người thân, với những người 
quí vị thương quí, khởi tâm mong mỏi cho họ được hạnh 
phúc. Dần dần mở rộng ra, bao gồm cả người dưng kẻ lạ, 
gồm cả kẻ thù. Lấy tâm bi huân tập, từ từ sẽ tự nhiên phát 
khởi chí nguyện muốn độ thoát tất cả chúng sinh. 
Sau khi phát khởi tâm đại bi, quí vị bước vào bước tiếp theo, 
phát đại nguyện gánh vác trách nhiệm đưa chúng sinh ra 
khỏi khổ đau, mang niềm an lạc về cho tất cả. Tinh thần 
gánh vác trách nhiệm như vậy được gọi là đại nguyện. Sau 
khi phát đại nguyện, quí vị phát tâm bồ đề, là tâm nguyện 
muốn đạt quả vị Phật để độ sinh. Tâm nguyện này gồm có 
hai mặt, thứ nhất là tâm nguyện muốn vì chúng sinh mà ra 
sức, thứ hai là tâm nguyện trước mắt phải tự mình tu thành 
Phật. 


Chánh văn nói như sau: 


150 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Lẫy tâm bi huân tập, từ từ sẽ tự nhiên phát khởi chí nguyện 
muốn độ thoát tất cả chúng sinh. Huân tập trong đại bi, lấy 
đó làm nên tảng để thiền quán phát tâm bồ đề. 
Tôi nghĩ kế từ thế kỷ thứ § cho đến nay vẫn chưa có sách 
nảo nói về phương pháp hảnh trì tâm bô đề tuyệt diệu như bộ 
luận này của ngài Tịch Thiên [Nhập Bồ Đề Hành Luận]. 
Luận này gồm mười chương, tôi nghĩ quan trọng nhất là 
chương sáu và chương tám, quí vị nên đọc hai chương này. 
Chương sáu nói rằng kẻ thù là bậc đạo sư chân chính, thay vì 
oán hận, hãy nên kính trọng thương yêu. Rồi chương tám, ở 
đây nói về sự nhiệm mẫu tuyệt điệu của tâm bồ đề và thái độ 
hoán chuyền ngã tha, nói về nguồn cội của khổ đau, nói thật 
rõ trong chương tám. Rồi chương chín nói về tánh không, 
nhiều lý lẽ biện luận với các hệ phái ngoài Phật giáo cũng 
như trong Phật giáo, vô cùng phức tạp. Trừ phi quí vị đã sẵn 
nhiều hiểu biết trên lãnh vực này, bằng không sẽ khó mà 
theo dõi sự khác biệt chi li giữa các hệ phái triết lý khác 
nhau. 
Như vậy bài giảng về tâm bồ đề kết thúc ở đây. 
Tiếp theo, chánh văn nói rằng 

Tâm bồ đề có hai: qui ước và cứu cảnh. Tâm bô đề 

qui ước là sự huân dưỡng chỉ nguyện ban đầu, vì 

lợi ích của chúng sinh trầm luân biển khổ mà 

hướng về quả vị Phật, vì đại bị mà thọ giới phát 

nguyện độ thoát chúng sinh. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 151 


Như chánh văn giải thích, tâm bồ đề có hai loại, tâm bồ để 
qui ước và tâm bồ đề cứu cánh. Tâm bồ đề qui ước là tâm bỗ 
để như vừa định nghĩa trên đây, là tâm nguyện vì chúng sinh 
mà thành tựu Phật quả. Tâm bồ đề này được gọi là tâm bồ đề 
qui ước, vì đối cảnh của tâm này là cảnh giới qui ước của tục 
đế, cảnh giới tướng hiện qui ước. Ví dụ tâm này thấy có 
chúng sinh, điều này thuộc về lãnh vực của tục đế. Tâm này 
cũng thấy có chí nguyện muốn tu thành Phật, điều nảy cũng 
thuộc về lãnh vực của tục để. Vì vậy Tạng ngữ có chữ 
Jangchup, nghĩa là giác ngộ. Nhưng khi nói đến tâm bồ để 
thì chữ Jangchub này mang nghĩa Phật quả hơn là giác ngộ. 
Nếu hiểu /angchub là giác ngộ thì sẽ khiến mọi sự trở nên 
phức tạp. Đó là vì đối cảnh của tâm đại bi là chúng sinh [tục 
đế], còn đối cảnh của trí tuệ mới là giác ngộ [chân đế], là 
Jangchub, tiếng Phạn là Bodhi, là bồ đề. Jangchub có hai 
âm, âm Jang mang nghĩa tịnh trong, và Chub mang nghĩa 
tròn đầy. Các vị dịch giả Tây Tạng đã có gắng dịch chữ Bồ 
Đề ra tiếng Tây Tạng với đây đủ hai nghĩa, tịnh trong và tròn 
đây, vì vậy mà dịch Bồ đề là Jang Chub. 

Còn đại bồ đề thì dịch thành Szngye, Sang mang nghĩa tận 
diệt, Gye mang nghĩa viên thành. Jang Chub mặc dù gồm đủ 
hai nghĩa tịnh trong và tròn đầy, nhưng nghĩa tròn đầy quan 
trọng hơn, tuy vậy, muốn tròn đầy thì phải phải tịnh trong. 
Tương tự như vậy, trong chữ Szngye, nghĩa là Phật đà, muốn 
viên thành thiện đức thì phải tận diệt ác hạnh, tận diệt mọi 


vết dơ câu nhiễm. 


152 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Vì sao đối cảnh của tâm bồ đề lại là Phật quả chứ không phải 
là giác ngộ bồ đề? Đó là vì giác ngộ nguyên là Bodii, bồ đề, 
Tạng ngữ gọi là Jang Chub, đây là cảnh giới của chân đế, 
trong khi đó tâm bồ đề qui ước lại không thấy được chân đề. 
Vì sao Jang Chub, hay Bodhi [bồ đè] lại là cảnh giới của 
chân để? Đó là vì Jang Chub có nghĩa là siêu thoát mọi 
phạm trù của khái niệm. Sự siêu thoát này, văng bặt niệm 
tưởng, chỉ có thê xảy ra trên nền tảng của cảnh giới chân thật 
của tâm... Vọng tâm không thấy được cảnh giới chân thật 
của tâm, vì vậy phát sinh đủ loại vẫn đề, đủ loại khổ đau và 
ác chướng. Cảnh giới chân thật của tâm đóng vai trò trọng 
yếu trong ý nghĩa chữ bồ đề, giác ngộ. Cảnh giới chân thật 
này không phải là cảnh giới chân thật của bất cứ điều gì 
khác, không phải là cảnh giới chân thật của cái bình, mà là 
cảnh giới chân thật của tâm. Vì không thấy được cảnh giới 
chân thật của tâm cho nên mới phát sinh đủ mọi vấn đề. 
Chứng biết cảnh giới chân thật của tâm thì mọi vấn đề, mọi 
niệm tưởng đều tan vào trong khoảng không bao la bát ngát 
của cảnh giới chân thật của tâm. Vì lý do này, tâm bồ đề vốn 
chỉ có thê chứng biết cảnh giới tướng hiện của tục đề; thay vì 
nói đối cảnh của tâm này là giác ngộ bồ đề, chính xác hơn 
nên nói rằng đối cảnh của tâm này là Phật quả. Ngược lại, 
loại tâm bồ đề thứ hai là tâm bồ đề cứu cánh, tâm này ứng 
vào với trí tuệ chứng biết cảnh giới chân thật, siêu việt phạm 
trù đối đãi, siêu việt khái niệm, là tâm bổ xung hỗ trợ cho 


tâm bô đê qui ước. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 153 


Xin cảm ơn quí vị. Bây giờ nghỉ trưa. 


154 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 
THỜI 6 : CHIẾU 13/06/2009 


Mới bắt đầu đã ngáp [cười] 

Xin lỗi quí vị, tôi trễ mất 6-7 phút vì có cuộc họp báo với 
các ký giả người Hoa, tại địa phương cũng như đến từ Trung 
Quốc. Tôi cảm thấy cuộc gặp mặt này rất quan trọng, để giải 
thích một số vấn đề vì đã có quá nhiều hiểu lầm. Tôi rất vui 
khi giới báo chí Trung Hoa quyết định gặp gỡ với "ác qui". 


Tôi cho họ thấy cái sừng của tôi [cười]. 


HỎI ĐÁP 

Hỏi 1. Có người trong quá khứ đã từng gây họa khổ đau, bây 
giờ sống với tâm từ bi. Làm như vậy có hóa giải được khổ 
đau đã tạo trong quá khứ? 

Đáp 2. Chắc chắn 100% là sống từ bi đức hạnh sẽ sửa đổi 
được những ác nghiệp đã tạo trước đó. Nhiều năm về trước, 
ở Hy Lạp, đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi viếng thăm 
Hy Lạp, hơn 20 năm về trước, có một người Hy Lạp đến nói 
với tôi rằng khi còn trẻ ông ta đã từng giết một con đê, sau 
đó cảm thấy thật đau đớn. Khi kế lại câu chuyện cho tôi 
nghe, ông ta chảy nước mất. Tôi mới nói với ông ta rằng 


chính vì lòng hối hận này, nghiệp sát sinh kia chắc chắn bây 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 155 


giờ đã giảm thiểu. Đây là điều chắc chắn, hoàn toản không 
chút nghi ngờ nào cả. 

Có một câu châm ngôn như sau: "ác nghiệp có một điều tốt, 
đó là ác nghiệp có thể thanh tịnh được." Ác niệm dù sâu dày 
đến đâu chăng nữa cũng vẫn nằm trong giới hạn của tám 
mươi loại tâm. Điều nảy có nghĩa là ác niệm vẫn thuộc giới 
hạn của tâm thô lậu. Trong khi đó thiện niệm thì lại có thể 
thuộc về loại tâm vi tế. 

Tất cả đều tùy sự nỗ lực của chúng ta. Nếu ra công huân 
dưỡng thiện tâm, thiện tâm sẽ mạnh hơn ác tâm. Đây là điểm 
thứ nhất. Điểm thứ hai đó là thiện tâm thì thuận với nhận 
thức đúng đẫn. 

Nhưng mà tôi cũng xin cảnh cáo quí vị. Nghe vậy đừng nghĩ 
rằng bây giờ mình có thê thoải mái làm việc ác. Đừng nghĩ 


như vậy [cười]. 


Hỏi 2. Xin ngài từ bi cho chúng tôi biết nếu nhận pháp quán 
đảnh sắp tới thì phải giữ giới nguyện nảo? 

Đáp 2. Pháp quán đảnh Quan Thế Âm là giáo pháp thuộc về 
bộ mật pháp hành động [Krya Tantra], cần thọ bồ tát giới. 
Vậy nêu muốn nhận pháp thì phải biết bồ tát giới có những 
giới nặng, giới nhẹ như thế nảo, cần từ bỏ những việc làm 
khiến phá giới, phạm giới. Những điều này đã được dịch ra 
tiếng Anh, Hoa, và nhiều ngôn ngữ khác. 

Thật ra mà nói, nhận pháp quán đảnh này rồi trong đời sống 


thường nhật sẽ được những gì, điều này hoàn toàn tủy ở quí 


156 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


vị. Tùy quí vị tu như thế nảo. Chính đức Phật cũng có nói 
rằng giới luật là cội nguồn hạnh phúc cho người này, nhưng 
lại là gánh nặng cho người kia. 

Đức Quan Thế Âm là bốn tôn của tâm đại bi, là hiện thân 
của lòng từ bi của mười phương Phật. Mục tiêu thị hiện của 
đức Quan Thế Âm là đề khi quí vị quán tưởng đức Quan Thế 
Âm, trì tụng minh chú của đức Quan Thế Âm, những điều 
này sẽ giúp quí vị dễ dàng phát tâm đại bi. Nhân tổ chính 
yếu để phát tâm đại bi là thiền quán. Thêm vào đó, sau khi 
nhận quán đảnh rồi quí vị có thể quán tưởng mình là đức 
Quan Thế Âm, rồi tụng chú, đồng thời phân tích lợi ích tâm 


đại bi. Làm như vậy rất có ích. 


Hỏi 3. Xin ngài vui lòng giải thích thêm một lần nữa về loại 
duyên sinh giả danh đưa đến chứng ngộ tánh không. 

Đáp 3. Phần sau chúng ta sẽ có dịp nói chỉ tiết hơn về đề tài 
nảy. Tôi nghĩ chắc ngày mai. Hôm nay sẽ nói về định, về 


thiên chỉ. Ngày mai sẽ nói về quán, vIssapana [tì bát xá na]. 


Hỏi 4. Ngài nói rằng vô minh hiện hữu cùng lúc với tâm 
thức, mà tâm thức thì lại có từ vô thủy. Nếu tâm thức đã 
không có khởi đầu thì cũng không có kết thúc; vô minh cũng 
không khởi đầu, vậy chắc chắn vô minh cũng không kết 
thúc. Nhưng vô minh lại do trí tuệ diệt, nói vậy vô minh có 


kết thúc. Nếu vô minh có điểm kết thúc thì cũng phải có 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 157 


điểm bắt đầu. Vậy vô minh từ đâu mà có? Nguyên nhân của 
vô minh, nhân tố chính yếu của vô minh là gì? 

Đáp 4. Câu hỏi này có vẻ như đi quanh luận cứ cho rằng vì 
tâm không bắt đầu nên cũng không kết thúc. Vô minh cũng 
vậy, không bắt đầu thì cũng không kết thúc, điều này mâu 
thuẫn với trí tuệ diệt vô minh. Đức Đalai Lama trả lời như 
sau: lý do tâm thức không có điểm kết thúc không phải vì 
tâm thức không có điểm bắt đầu, mà là vì không có yêu tổ 
nào đủ mạnh để hóa giải tâm thức. Còn vô minh thì lại có 
yếu tô hóa giải rất hữu hiệu. Ví dụ khi nhập định quán tánh 
không, quán thực tại chân thật, lúc đó, quán thật sâu, sẽ 


không còn chỗ cho vô minh chấp tự tánh phát khởi. 


Hỏi 5. Chúng tôi có thể làm gì để giúp ngài trở về Tây 
Tạng? Cách nào tốt nhất? 

Đáp 5. Xin cám ơn tắm lòng quan tâm của bạn. Nhưng đây 
là vẫn đề rất phức tạp. Từ ngày lưu vong tị nạn đến nay đã 
gần nửa thế kỷ. Chúng tôi lưu vong tị nạn chăng phải vì nội 
chiến giữa người Tây Tạng với nhau, cũng chẳng phải vì 
thiên tai như nạn sóng thần, hay nạn cuồng phong như ở 
Miến Điện, mà là vì lý do chính trị, vì mất nhân quyên. Với 
tình trạng như vậy, nền văn hóa Tây Tạng và truyền thống 
Phật giáo Tây Tạng phong phú đều mang nguy cơ tận diệt. 
Vì vậy chúng tôi phải lưu vong tị nạn. Theo lẽ, điều chúng 
tôi tìm là nhân quyền, quyền căn bản của người dân Tây 


Tạng, tự do tín ngưỡng, một phương pháp hữu hiệu để bảo 


158 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


tồn nên văn hóa và hành trì Phật giáo. Một khi những điều 
nảy được tôn trọng thì chúng tôi sẽ vui vẻ trở về. Chỉ vậy 
thôi. Không dễ dàng chút nào hết. Nhưng tôi rất cảm kích 
câu hỏi của bạn. Nói chung, thế giới tự do đã có nhiều 
người, nhiều quốc gia, nhiều chính phủ, thật sự bày tỏ mối 
quan tâm chân thật, và cũng nói rõ với Trung Hoa. Vì vậy 


chúng ta phải chờ xem. 


Hỏi 6. Khi nói đến trí toàn giác, đây có phải là trí toàn giác 
theo nghĩa thông thường, có nghĩa là biết tất cả mọi sự, ví dụ 
biết hết mọi ngôn ngữ, biết rõ vật lý lượng tử hoạt động như 
thế nào, biết vợ tôi dâu chìa khóa xe hơi ở đâu v.v... hay toàn 
giác trong nghĩa giới hạn hơn, ví dụ như là chỉ đơn giản biết 
về cơ câu tiềm ân của thực tại? 

Đáp 6. Trong Phật giáo có hai quan điểm khác nhau về vẫn 
để này. Nói theo tông phái Tì Ba Sa Luận Bộ thì trí toàn giác 
không phải là một tâm biết hết mọi việc trong cùng một lúc. 
Tông phái này cho rằng đức Phật, bậc toàn giác, muốn biết 
điều gì thì chỉ cần đơn giản hướng tâm về nơi ấy là tức khắc 
biết rõ, chứ không phải trong cùng một tâm mà thấy biết hết 
tất cả mọi sự, trong cùng một lúc. Đây là một quan điểm. 
Quan điểm kia là của tông phái cao hơn, nói rằng trong cùng 
một tâm, đức Phật có thê thấy biết tất cả mọi sự trong cùng 
một lúc. Nếu không suy xét tận tường, quí vị có thể cảm thấy 
khó tin. Làm sao có thê được như vậy. Tuy nhiên, nếu hiểu 


được thực tại, biết thực tánh của tâm vốn là tánh biết, điều 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 159 


duy nhất khiến cho tâm không thê tùy ý nhận biết, đó chỉ vì 
tâm bị chướng ngại áng ngữ. Ví dụ chân tánh của nước là 
trong và sạch, tuy vậy, nước đang bị bùn vấy bẩn. Nếu muốn 
làm cho nước sạch, chăng cần mang nước sạch ở bên ngoài 
đồ vào, mà chỉ cần đơn giản gạn bỏ bùn đơ, lọc sạch rồi thì 
nước tự nhiên sẽ lại trong, đó là vì nước dù bùn dơ, chân 
tánh của nước vẫn là trong và sạch. 

Tương tự như vậy, chân tánh của tâm là chứng biết mọi sự, 
mọi pháp, tuy nhiên tâm ấy hiện đang bị nhiễm tâm áng ngữ, 
đặc biệt là loại nhiễm tâm gọi là trí chướng. Vậy nếu muốn 
biết hết mọi sự, nếu thật sự muốn thành Phật, nêu muốn một 
niệm chứng biết mọi điều trong cùng một lúc, thì phải làm 
sao loại bỏ mọi chướng ngại áng ngữ không cho tâm biết hết 
mọi sự. Ví dụ bị cườm mắt, chẳng phải là mắt không còn 
khả năng nhìn thấy đối cảnh, chỉ vì cườm mắt nên nhìn 
không được. Đơn giản cắt bỏ đi thì nhìn gì cũng sẽ thấy rõ. 
Người hỏi câu này có thể là muốn đạt trí toàn giác để biết 
vợ mình ở đâu. Đây có thể cũng là một ý kiến hay đấy. Tôi 
đã từng nghe kế chuyện một đại hành giả, tu chứng rất cao, 
lý do thúc đây ông ta hăng say nỗ lực tu tập cũng chỉ là vì 
ông ta nghe tiếng sói tru thì cảm thấy sợ. Sợ đến nỗi bắt đầu 


tu thiên đê khỏi sợ, vậy mà đạt đên chứng ngộ rât cao. 


Hỏi 7. Kính thưa đức Đalai Lama, những thành phần và hạt 
tử của sự vật có phải là một loại duyên khởi khác với duyên 
khởi nhân quả và duyên khởi giả danh? Nếu không phải là 


1600 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


duyên khởi, vậy các thành phần và hạt tử liên quan như thế 
nảo với thuyết duyên khởi, có phải là nhân? Nếu phải, làm 
sao cái nhân, là các thành phân, lại có thê hiện hữu cùng lúc 
với cái quả, là tông thể? 

Đáp 7. Mối tương quan giữa các thành phần và tổng thể 
thuộc về lãnh vực của loại duyên khởi thứ hai, duyên khởi 
giả danh, hay còn gọi là duyên khởi tùy theo các mối tương 
quan mà lập danh. Duyên khởi giữa thành phần và tổng thể 
áp dụng cho tất cả mọi sự, trong khi đó duyên khởi nhân quả 
thì chỉ áp dụng cho các hiện tượng do yếu tô kết hợp mà có 
(pháp hữu vì). 

[Trở về bài pháp] 


a. Tâm Bồ Đề Qui Ước 
Nói về tâm bồ đề loại qui ước, xét về tính chất thì có hai 
loại, tâm bồ đề nguyện và tâm bồ đề hành. Rồi như trong 
Hiện Quán Trang Nghiêm của đức Di Lạc, tâm bồ đề lại 
được chia thành 22 loại. Xét về ranh giới lúc nào phát được 
tâm bồ đề, lúc nảo thì tâm bồ đề được tăng trưởng, lại có thể 
phân ra bốn loại tâm bồ đề. Và rồi nết xét chung chung về 
tâm bô đề, thì lại có tâm bồ để qui ước và tâm bồ đề cứu 
cánh. 
Tâm bô đề có hai: qui ước và cứu cánh. Tâm bô đề 
qui ước là sự huân dưỡng chỉ nguyện ban đầu, vì 
lợi ích của chúng sinh trầm luân biển khổ mà 
hướng về quả vị Phật, 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 161 


Phần này nói về tâm bổ để nguyện. Sau khi phát triển loại 
tâm bồ đề này rồi, chúng ta dân thân vào với tâm bồ đề hành. 
Tâm bồ đẻ hành là loại tâm bồ đề muốn thành Phật vì lợi ích 
của chúng sinh, đi kèm với tinh thần trách nhiệm, dấn thân 
tự gánh vác việc làm của bồ tát để có thể vì chúng sinh mà 
viên thành Phật quả. Vì vậy, phát tâm gánh lấy trách nhiệm 
rồi bước vào hạnh bồ tát. Loại tâm bồ đề này được gọi là 
tâm bồ đề hành. Chúng ta đọc tiếp chánh văn: 

vì đại b¡ mà thọ giới phát nguyện độ thoát chúng 

sinh. 
Có nhiều phương pháp truyền thọ giới bồ tát. Chánh văn ở 
đây nhắc đến nghi thức tuyên giới bồ tát trong chương Giới 
Luật nằm trong Kinh Bồ Tát Địa của ngài Vô Trước. Nghi 
thức tương tự cũng có thể tìm thấy ở nhiều nơi khác. Trong 
Nhập Bồ Đề Hành Luận hay Bồ Tát Tập Luận của ngài Tịch 
Thiên cũng có nhắc đến Kinh Văn Thù Thị Hiện và nghi thức 
tọ giới bồ tát. Nghi thức quán đảnh trong Mật tông cũng bao 


gồm cả nghi thức truyền thọ giới bồ tát. 


b. Tâm Bồ Đề Cứu Cánh 

Giải thích tâm bồ đề qui ước xong rồi thì đến phần giải thích 
về tâm bồ đề cứu cánh. Tâm bồ đề cứu cánh được định nghĩa 
là trạng thái tâm thức chứng biết tánh không một cách trực 
tiếp, phi khái niệm, phi đối đãi, đồng thời được bố xung với 


162 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


tâm bồ đề qui ước mong mỏi đạt quả giác ngộ để phố độ 
khắp chúng sinh. 

Vậy tâm bô đề qui ước này có ở đó, bố xung cho tâm bồ đề 
cứu cánh, tâm này đã được giải thích trong phần trước. Bây 
giờ chúng ta chú trọng vảo trạng thái tâm thức chứng biết 
thực tại chân thật, chứng biết tánh không. Phần chứng ngộ 
tánh không này là kinh nghiệm chứng biết tánh không một 
cách trực tiếp, siêu việt khái niệm, phi đối đãi, đây chính là 
quán, trạng thái tâm quán tối thượng soi vào tánh không. 
Muốn đạt được quán, trước tiên phải có chỉ, Vì lý do này mà 
chánh văn nhắn mạnh vào phương pháp làm sao để đạt chỉ 
và quán. 

Và lý do vì sao bài pháp này lại mang tựa đề Trình Tự Tu 
Thiển, đó là vì bài pháp này chủ yếu hướng dẫn phương 
pháp thành tựu chỉ và quán, nói cách khác, làm sao để tu 
thiền chỉ thiền quán. Nói rất nhiều về hai phần này, cả hai 
đều là tu thiền, vì vậy mà mang tựa đề như vậy. 


Đọc tiếp chánh văn: 


Sau khi phát khởi tâm bô để qui ước rôi, hãy dốc 
sức huân dưỡng tâm bô đề cứu cảnh. Tâm bô đê 
cứu cánh siêu việt mọi niệm khởi. Tâm này cực Kỳ 
trong sáng, là đổi tượng cứu cảnh, không ô nhiễm, 
không lay động, như ngọn đèn bơ không chao động 
trước gió. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 163 


Ở đây tâm bồ đề cứu cánh được gọi là siêu việt. Chúng ta 
cần phân biệt rõ cái gì là siêu việt và cái gì là thường tục. 
Đâu là trạng thái thường tục và đâu là trạng thái xuất thé, 
siêu việt thường tục. Ở đây, cái gọi là siêu việt, là trạng thái 
chứng ngộ vi tế về chân thực tại. Ai chứng biết chân thực tại, 
trực tiếp, phi đối đãi, người đó được gọi là thánh giả, là 
thượng nhân, là bậc xuất thế. Theo thánh Long Thọ và thánh 
Nguyệt Xứng thì chứng biết một cách trực tiếp và phi đối đãi 
vẫn chưa đủ, chứng được Tứ Diệu Đề - mười sáu tánh chất 
như là vô thường, khổ v.v...- vẫn chưa đủ. Trực chứng ở đây 
cần phải là trực chứng chân thực tại tánh không. Trực tiếp 
chứng biết tánh không rồi thì trở thành bậc thánh giả, bậc 
xuất thế. Tâm chứng biết về tánh không này muốn được gọi 
là tâm bồ đề cứu cánh thì phải là cái tâm chứng biết tánh 
không một cách trực tiếp, phi khái niệm. 

Ở đây cũng vậy, chúng ta cần phân biệt rõ hai điều sau đây. 
Ví dụ có người có được kinh nghiệm phi đối đãi về chân 
thực tại, đối tượng của chứng ngộ này có hai loại, một thô 
lậu và một vi tế. Tứ Diệu Đề được chia thành hai phần, 
tương ứng với thực tại của chân để hay là tương ứng với 
thực tại của của tục để. Ngài Nguyệt Xứng nói rằng Diệu Đề 
thứ ba là diệt đế tương ứng với thực tại của chân đề. Cùng 
với những gì ngài Nguyệt Xứng nói, chúng ta cũng có thể 
tìm hiểu sâu xa về những điều ngài Long Thọ nói trong 
Trung Quán Luận. Diệt đế, sự tận diệt của khổ đau, cần 


được hiêu là chân thực tại của tâm. Nêu là như vậy, muôn 


164 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


trực chứng diệt đề, người tu nhất định phải trực chứng tánh 
không, trực chứng chân thực tại. 
Có nhiều tri kiến khác nhau như vậy về diệt đề. Tôi theo đa 
số. Vấn đề ở đây là niết bàn giải thoát có phải thuộc về cảnh 
giới của tánh không hay không. Ngài Long Thọ trong Trung 
Quản Luận nói rõ như sau: 

Dứt nghiệp, phiên não, đó là giải thoát 

Nghiệp, phiên não từ ý tưởng sinh ra 

Ý tưởng lại từ niệm khởi mà cÓ 

Niệm khởi đoạn diệt là nhờ tánh không. 
Câu thứ tư trong bài kệ này nói rằng trí tuệ tánh không hủy 
diệt niệm khởi. Nói về việc này, tôi có nhận truyền khẩu bải 
pháp này từ một bậc thầy tên Kunnu Lama Tenzin Gyaltsen, 
là một terton, và cũng là một học giả tiếng Phạn lỗi lạc. Vì 
uyên bác Phạn tự nên ông ta giải thích câu thứ tư trên đây 
hơi khác, thay vì hiểu theo nghĩa "siệm khởi đoạn điệt là 
nhờ tánh không", ông ta nói rằng chữ tiếng Phạn này có 
nhiều nghĩa vi tế, cho nên cũng có thể hiểu là: "ziệm khởi 
đoạn diệt vào trong tánh không". Nếu là như vậy thì niết 
bàn, trạng thái giải thoát, sự tận diệt của khô đau, phải hiểu 
đó chính là tánh không, và là tánh không của tâm chứ không 
phải tánh không của bất cứ điều gì khác. Đây là lý do vì sao 
mật pháp chủ yếu nhấn mạnh vào chân tánh của tâm. Và tâm 


nói ở đây là cái tâm vi tê nhât. Chính tâm vi tê tự đi sâu vào 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 165 


chân cảnh giới của chính nó. Đây là điều vô cùng đặc biệt, 
cực kỳ thâm sâu. 
Vậy phải nên giải thích như thế nào? Sự tận diệt của khổ 
đau, vốn chính là tâm, là chân thực tại của tâm. Từ tâm phát 
sinh ra đủ loại khái niệm phân biệt. Tâm là cội nguồn rốt ráo 
của tất cả mọi niệm khởi, mọi vẫn đề. Nhờ tu thiền, nhờ 
thuần dưỡng yếu tố hóa giải mà tất cả mọi vấn đề đến từ 
phiền não nhiễm tâm dần dần tan biến vảo trong thực tại 
tánh không của tâm. Cái tâm như vậy, chân thực tại của tâm 
này, còn được gọi là tánh không của tâm, vốn tự tại, vắng bặt 
mọi câu nhiễm chấp có tự tánh, không những vậy, tâm này 
còn vắng bặt tất cả mọi cầu nhiễm nhất thời, vì vậy tâm này 
chính là nền tảng cho cấu nhiễm nhất thời tan biến vào. Nền 
tảng ấy là tánh không của tâm, được gọi là niết bàn, là diệt 
đế, tự nó bao gồm đây đủ cả hai trạng huống thanh tịnh: 
thanh tịnh mọi câu nhiễm tự nhiên và thanh tịnh mọi câu 
nhiễm nhất thời. Nên tảng giúp tịnh hóa hai loại cấu nhiễm 
chính tánh không của tâm, là điều được gọi là diệt đề. 
Chánh văn nói tiếp như sau 

Tâm bô đề cứu cánh siễu việt mọi niệm khởi. 
Niệm khởi có nhiều loại. Niệm khởi trên phương diện đối 
đãi phân biệt, trên phương diện nhận biết đối cảnh tục đề, 
trên phương diện đối tượng phủ định, hay trên phương diện 


nên tảng phân tích, nên tảng của các đặc tánh. 


166 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Khi tâm đi vào kinh nghiệm trực chứng tánh không, siêu việt 
phạm vi đối đãi, đương nhiên trong mắt nhìn của cái tâm 
như vậy sẽ hoàn toàn vắng bặt mọi nhận thức về đối tượng 
phủ định, có tự tánh, mà chỉ đơn thuần chứng biết tánh 
không, ngoài ra không có cái gì khác, không có nhận thức về 
nền tảng của tánh không, nền tảng của các đặc tánh. Thêm 
nữa, hoàn toàn không có một ẫn tượng tâm thức' nào xen 
vào giữa trí tuệ chứng tánh không vả tánh không được 
chứng. Đây là kinh nghiệm trực tiếp, vượt ngoài phạm vi của 
khái niệm, cho nên ở giữa hoàn toàn không có gì, không có 
nhận thức phân biệt đối đãi. Tuy vậy, nếu nói đến trí tuệ 
chứng tánh không thuộc phạm vi khái niệm, không phải loại 
trí tuệ trực chứng phi khái niệm mà là kinh nghiệm chứng 
tánh không qua khái niệm, trong trường hợp này, đượng 
nhiên là có niệm khởi, dưới dạng đối tượng phủ định, dưới 
dạng khái niệm đối đãi, dưới dạng thực tại qui ước, tất cả 


đêu hiện ra. 


Tiêp theo chánh văn nói răng: 
Tám bồ đê cứu cảnh siêu việt mọi niệm khởi. Tâm 
này cực kỳ trong sảng, 


Thường nói mọi sự vật đêu có hai tánh chât, một bên thuộc 


tướng hiện, một bên thuộc chân tánh. Tướng hiện còn được 


1 s ẻ 
generic mental image 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 167 


gọi là thực tại qui ước, cũng gọi là tục đế, [còn chân tánh còn 
được gọi là chân thực tại, là chân đế] 

Lý do cần phân biệt tướng hiện và chân tánh, đó là vì có một 
khoảng cách rất xa giữa tướng hiện và thực tại chân thật. 
Ngay cả trong những việc thông thường hàng ngày, người ta 
vẫn thường bị cái tướng bên ngoải đánh lừa. Muốn thôi 
không còn bị lừa nữa, cần hiểu rõ khoảng cách giữa thực tại 
và tướng hiện. Tương tự như vậy, khi nói đến những điều vi 
tế hơn, mọi sự đều có hai tánh chất, một bên có thê nhận biết 
được nơi tướng hiện, một bên nằm trong nghĩa cứu cánh. Ví 
dụ như tánh duyên sinh của sự vật, có trên phương diện 
tướng hiện, chăng thể phủ nhận. Sự vật vốn hiện hữu, có 
thật, là vì có thể dùng nhận thức đúng đắn để mà thấy, mà 
nhận biết. Tuy vậy, đây không phải là chân tánh của sự vật, 
không phải là tánh chất rốt ráo của sự vật 

Thông thường khi chúng ta nói đến duyên khởi, chữ "duyên" 
cho thấy sự vật không hiện hữu độc lập, chữ "khởi" cho thấy 
sự vật có khởi sinh. Ngoải ra còn một cách giải thích khác về 
duyên khởi: duyên khởi tánh không và duyên khởi tướng 
hiện. Cách hiểu về duyên khởi này chủ yêu phủ nhận khái 
niệm tin vào hiện hữu độc lập của tánh không. Một khi biết 
có tánh không, học về tánh không, người tu thường có 
khuynh hướng chấp bám thái quá vào tánh không, nhìn tánh 
không như một sự thật chắc thật, độc lập. Vì muốn chặt bỏ 


tri kiến sai lầm thấy tánh không hiện hữu độc lập cho nên có 


168 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


nơi nói đến duyên khởi của tướng hiện và duyên khởi của 
tánh không. 
Trí tuệ siêu việt đối đãi, trực chứng tánh không là một cái 
tâm nhận biết cực kỳ rõ ràng trong sáng, đến nỗi không gì có 
thể chen vào, trực tiếp mà chứng biết tánh không, vì vậy 
chánh văn gọi chứng ngộ này là "cực kỳ trong sáng”. 

là đối tượng cứu cánh 
Chân đề và tục để thì cả những tôn giáo Ấn Độ cổ ngoài 
Phật giáo cũng có nói đến, cả bốn tông phái trong Phật giáo 
cũng có nói đến. Tuy vậy phần lớn đều cho rằng chân đế 
khác tục đế. Còn ở đây, theo tri kiến Trung Quán Tông, chân 
đề và tục để được xem là mang cùng một tánh chất, đó là vì 
cùng một sự vật vẫn có thể được nhìn qua hai khía cạnh khác 
nhau. Một bên nhìn qua tướng hiện, không phải là thực tại 
cứu cánh. Nhưng nếu vận dụng lý trí phân tách phán đoán, 
sẽ tìm thấy một thực tại khác, đây là thực tại chân thật, thực 
tại cứu cánh. Bắt kể là vật gì, phân tích cho tỉ mi sẽ thấy vật 
ấy chăng thể tìm ra. Ngài Long Thọ trong 7rung Quán Luận 
nói rằng đức Phật dựa trên nhị đề để mà thuyết pháp, chân 
để và tục đề. Vì chân đề này, tánh không nảy, là đối tượng 
mà tâm nhận biết khi quán chiếu về cảnh giới rốt ráo, cho 
nên chánh văn gọi đây là đối tượng cứu cánh. 


Tiếp theo là 


Võ cấu, 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 169 


Tâm này được gọi là vô cấu, vì kinh nghiệm về tánh không 
nảy vốn không cấu nhiễm. Lấy ví dụ khi bước vào kiến đạo 
ở giai đoạn không gián đoạn, chứng biết tánh không một 
cách trực tiếp, mặc dù ở thời điểm này nhiễm tâm vẫn chưa 
bị loại trừ, nhưng khi ở trong chứng ngộ của giai đoạn kiến 
đạo không gián đoạn nảy, vì đây là kinh nghiệm phi đối đãi, 
nên vô cùng trong sáng, thanh sạch, hoàn toàn không cấu 
nhiễm. 

Tiếp theo là 


không lay động, như ngọn đèn bơ không chao động 
trước gió. 
Ở đây cũng vậy, kinh nghiệm trực chứng tánh không này là 
kết quả của pháp tu thiền chỉ ở giai đoạn rất vi tế, ở đó mọi 
chìm đắm và quấy động vi tế nhất đều đã không còn, tâm 
hoàn toàn thu nhiếp vảo tánh không, vì vậy mà gọi là như 


ngọn đèn bơ không lay động trước gió. 


Tám này có được là nhờ liên tục huân tập tâm thức 
bằng pháp tu chỉ quản trong một thời gian dài. 
Kinh Giải Thâm Mật nói rằng, "Này Đại bồ tát Từ 
Thị, hết thảy thiện pháp thuộc loại thế gian và xuất 
thể của Thanh văn, của Bồ tát hay của Như lai, nên 
biết đêu là thành quả của chỉ quán tạo ra. " 
Chánh văn nói răng tất cả mọi đức tánh của tâm đều là thành 
quả của chỉ và quán. Cái gọi là chỉ ở đây, cần được hiểu là 
tịnh lự, là thiền chỉ, chứ không phải là trạng thái thành tựu 


170 › Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


viên mãn của thiền chỉ. Và quán nói ở đây là quán chiếu, là 
thiền quán. Nếu không sẽ cảm thấy hơi rắc rối, vì có nhiều 
đức tánh của tâm có thể đạt được trước khi thành tựu chỉ và 
quán. Hoặc là quí vị cũng có thê hiểu câu chánh văn nói trên 
như sau 
Này Đại bồ tát Từ Thị, hết thảy thiện pháp... 

Thiện pháp nói ở đây ứng vảo với thiện pháp của bậc chứng 
ngộ cao, như vậy chánh văn có thể được hiểu sát theo nghĩa 
đen. Đức tánh của tâm, gọi là thiện pháp, của các đắng 
chứng ngộ cao nhất định chỉ có thể đạt được nhờ chỉ và 
quán. Lama Tông Khách Ba trong Lamrim Đại Luận đã giải 


thích như vậy. 


Œ. Chỉ và Quán 


1. Định Nghĩa Chỉ và Quản 

Chỉ, tiếng Tạng gọi là S⁄inê, tiếng Anh gọi là cam abiding. 
Đây là trạng thái tâm thức thu nhiếp vào một đối tượng nhất 
định, hoàn toàn không tán loạn chạy theo bất cứ một đề mục 
nào khác, đơn giản chuyên chú vào đề mục đã chọn, một 
cách thoải mái an định. Tâm nảy được gọi là chỉ. Nói cho 
thật chính xác, đây là trạng thái tâm thức tập trung cao độ, đi 
kèm với sự hỉ lạc đến từ sự nhu nhuyễn khinh an của thân và 


tâm. Nói về lãnh vực này, thiền chỉ có thể được giải thích 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 171 


qua ba giới và chín địa vị. Thời điểm đầu tiên bước vào giai 
đoạn tiếp cận của sơ thiền, đây là lúc đạt tâm chỉ. 

Tiếp theo là quán. Quán là cái tâm chứng biết thâm sâu. Khi 
không quán xét tầm tư, nhận thức của chúng ta rất thô lậu, 
không mấy tinh tế. Ngược lại, nếu chuyên tâm quán chiếu 
một điều gì cho thật tận tường, thật kỹ lưỡng, khi ấy nhận 
thức sẽ sáng hơn, rõ hơn. Loại nhận thức tính tế này được 
gọi là quán, đây là sự chứng biết rất đặc biệt. Để định nghĩa 
cho thật chính xác, tâm quán này, cũng như tâm chỉ, phải đi 
kèm với trạng thái thân tâm nhu nhuyễn khinh an có nhờ 
quán sát tầm tư. Có được như vậy thì khả năng dụng tâm để 
quán chiếu mới được gọi là quán. Trước khi đạt quán, trước 
đó người tu cần đạt tâm chỉ, có được thân tâm nhu nhuyễn 
khinh an do sự định tâm mang đến. Vì lý do này mà chỉ và 
quán xảy ra theo tuần tự nhất định, đạt chỉ trước, sau đó mới 


đạt quán. 
Tiếp theo đọc chánh văn: 


Hành giả không thể tu thiên-chỉ một chiều để đoạn 
diệt phiên não. 
Câu này cho thấy nhu cầu cần song tu chỉ quán. Chúng ta 
mặc dù hiểu rõ nhiễm tâm là điều không nên, tuy vậy vẫn 
tiếp tục theo đuổi, rồi phát sinh đủ loại phiền não. Chẳng qua 
chỉ vì không làm chủ được tâm, đề tâm thao túng, mà tâm thì 
lại nằm dưới sự thao túng của nhiễm tâm. Cứ thế, tâm chạy 


theo phiền não, còn chúng ta thì chạy theo tâm của mình, để 


172 ®› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


rồi cứ phải chịu sự chi phối của nhiễm tâm mặc dù biết rất rõ 
đây là điều không nên. Nếu có được định, có được chỉ, thì 
cũng như Lama Tông Khách Ba từng nói, chỉ cần nhiếp tâm 
vào một điều gì đó, tâm sẽ an trụ vững vàng nơi ấy, như 
ngọn núi vương. Khi ấy mang tâm chỉ này hướng về thiện 
pháp nào tâm cũng đều sẽ nhu nhuyễn thuần thục. Đó là lợi 
ích của sự thuần tâm. Cứ huân tập tâm mình trong chỉ và 
quán, chắc sẽ có lúc bẻ ngược thói quen. Thay vì nằm dưới 
quyên thao túng của tâm và nhiễm tâm, chúng ta sẽ làm chủ 


tâm mình, chủ động đưa tâm mình vào thiện hạnh. 


Muốn được như vậy, bằng với tâm chỉ là không đủ, cần phải 
phối hợp tâm chỉ cùng tâm quán. 
Câu hỏi tiếp theo đó là quán nói ở đây là loại quán nào. 
Tu thiên-chỉ một chiếu, chỉ có thể tạm thời đẹp bỏ 
phiền não vọng tâm. Thiếu ánh sáng trí tuệ thì 
không thể đoạn diệt tập khí phiên não, vì vậy 
không thể tận diệt phiên não. Vì lý do này, Kinh 
Giải Thâm Mật nói rằng, "Định có khả năng húy 
điệt phiên não, tuệ có khả năng triệt để hủy diệt tập 
khí phiên não. " 
Tuệ nói ở đây là tuệ chứng chân thực tại, tuệ chứng tánh 
không. Đó là vì cội rễ của nhiễm tâm phiền não chính là vô 
minh. Tâm vô minh này bóp méo thực tại, chấp vào hiện hữu 
chắc thật có tự tánh. Chỉ khi nào có được trí tuệ chứng biết 
thực tại đúng như sự thật, thực tại của tánh không, lúc ây 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 173 


mới có thể đoạn diệt vô minh bằng cách nhìn sự vật dưới 
ánh sáng của trí tuệ, hoàn toàn trái ngược với cái thấy của vô 
minh. Nếu không có được tâm quán tánh không mà dựa vào 
tâm chỉ thì sẽ tạm thời giảm bớt phiền não chứ không thể 
vĩnh viễn đoạn diệt phiền não. 


Tiêp theo chánh văn nói răng 


Kinh Chánh Định Vương nói rằng: 

"Dù lấy tâm định / để mà tu thiễn / 

Cũng không thể diệt / vọng tâm chấp ngã 

Phiên não sẽ vẫn / quay về quấy phá / 

Như trong trưởng hợp / U-drak nhập định 
Ở đây, Udrak ứng vào với vị sư phụ đầu tiên của đức Phật 
Thích Ca Mâu NI trước khi ngài thành Phật. 


Quán pháp-vô-ngã / cho thật tận tưởng, 

Tu thiên dựa vào / pháp quán như vậy 

Đây chính là nhân / tạo quả giải thoát 

Chẳng nhân nào khác / mang đến an lạc. 
Có được tâm chỉ nhưng không có tuệ quán tánh không thì 
cho dù tạm thời hàng phục được phiền não chăng nữa, phiền 
não rồi vẫn sẽ quay trở lại. Phiền nào bắt rễ từ vô minh chấp 
có tự tánh cho nên phải đoạn diệt vô minh chấp tự tánh mới 
đạt được niết bàn. Muốn đoạn diệt vô minh chấp tự tánh, chỉ 
có một cách: khai mở trí tuệ chứng tánh không. Vì vậy 


chánh văn nói răng: 


Quán pháp-vô-ngã / cho thật tận tưởng, 


174 › Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Tu thiên dựa vào / pháp quán như vậy 

Đáy chính là nhân /tạo quả giải thoát 

Chẳng nhân nào khác / mang đến an lạc. 
Ngoài điều này ra, không điều gì khác có thể mở đường cho 
chúng ta vào với quả giải thoát. Vì vậy chúng ta cần phải tu 
chỉ quán hợp nhất. 


Nếu chỉ tu quán mà không tu chỉ, tâm sẽ tản loạn 
theo nhiều đề mục, 
Ở đây, tu quán có nghĩa là quán xét, tư duy, nếu không đi 
kèm với chỉ thì cũng không ích lợi gì nhiều. Muốn tu thiền 
có hiệu quả thì không được tán tâm, không có được tâm chỉ 
thì không thể thoát tán tâm, vì vậy thiền quán phải được 
thiền chỉ hỗ trợ. 
Khởi đầu, hành giả cân hội đủ mọi điều kiện tiên 
quyết để nhanh chóng dễ dàng thành tựu chỉ quán. 


2. Điều Kiện Tiên Quyết Tu Chỉ Quán 

Tu thiền có hai loại, thiền chỉ và thiền quán. Mục tiêu cao 
nhất của pháp tu thiền chỉ là để đạt chỉ [còn gọi là tâm chỉ, 
định chỉ, sa-ma-ta], và mục tiêu cao nhất của thiền quán là 
đề đạt quán [còn gọi là tâm quán, tuệ quán, tì bát xá na]. Biết 
rõ như vậy rồi, câu hỏi tiếp theo là làm sao để đạt chỉ và 
quán. Muốn đạt chỉ và quán, chúng ta cần tích tụ mọi nhân 
duyên thuận tiện để đạt chỉ quán. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 175 


Chánh văn nói về nhân duyên thuận tiện đạt chỉ quán như 


Sau: 


Điểu kiện tiên quyết để thành tựu thiên chỉ là : 

sống trong môi trường thuận tiện; thiểu dục tri túc; 

không gánh nhiều việc; giữ giới thanh tịnh; triệt bỏ 

lòng tham ái cùng mọi tư tưởng khải niệm khác 

[nhiếp năm căn]. 

Môi trường thuận tiện là môi trường có đủ năm 

yếu tô sau đây: nơi dễ kiếm thực phẩm y phục; nơi 

ở không có người ác hay kẻ thù; địa phương không 

có tai ương tật bệnh; gần bên có bạn đạo giữ giới, 

có chánh kiến; chỗ ở ban ngày ít người qua lại và 

ban đêm ít tiếng động. 
Thật là điều khó khăn khi phải sống ở thành phố hiện đại. 
Nếu quí vị muốn nghiêm túc tu chỉ, cần phải tìm nơi biệt lập. 
Đalai Lama thấy hình như có lỗi đánh máy trong chánh văn 
tiếng Tạng, muốn so với bản chánh văn của các vị lamas 
khác. Bấy giờ ngài nhớ lại câu chuyện vui, kể răng có lần 
trong vùng kia có một số Kinh Kim Cang. Tất cả mọi cuốn 
sách đều sai giống nhau, chỉ có một cuốn duy nhất viết đúng. 
Các vị mở sách ra so sánh xem đúng hay sai, thấy ra mọi 
cuốn sách đều viết giống nhau chỉ có một cuốn viết khác nên 
sửa lại cho giỗng với mấy cuốn sách kia [cười]. Từ đó mỗi 
khi tra xem kinh sách đúng hay sal, người Tây Tạng thường 
có câu nói rằng không nên sửa kinh sách như người làng 


Munpa sửa Kinh Kim Cang [cười] 


176 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Bây giờ nói về các yêu tô thuận tiện đê tu chỉ, chánh văn nói 


như sau 


Thiểu dục nghĩa là không ham muốn nhiễu ảo quân 

y phục tối, ví dụ như áo cà sa v.v... Trì túc nghĩa là 

hài lòng với bất cứ điều gì mình có, vi dụ áo cà sa 

phẩm lượng kém v.v... Không gánh nhiễu việc 

nghĩa là xả bỏ những việc làm thể tục như công 

việc làm ăn; tránh tham dự vào việc thị phi của 

Phật tử tại gia hay của chúng tăng; từ bỏ mọi hoạt 

động y khoa và bói toän. 
Khi nói "tránh tham dự vào việc thị phi của Phật tử tại gia” 
điều này có nghĩa là nếu muốn tu chỉ thì đừng tán dóc nói 
nhảm. Cả Phật tử tại gia cũng vậy. Ngoại trừ những điều căn 
bản cần phải có, ngoài ra không nên quá xa hoa . 
Nhiều năm về trước, có lần tôi đến thăm Barcelona. Ở đó có 
một tu viện lớn. Trước khi tôi đến, ban tổ chức nói với tôi 
rằng có một vị linh mục muốn gặp tôi, và nói cho tôi biết vị 
linh mục kia sống đã năm năm trên núi, ở phía sau lưng tu 
viện, ấn tu nơi đó. Năm năm rồi chưa từng ăn bữa cơm nóng, 
cứ như vậy mà ẩn tu. Khi tôi gặp được ông ta, tiếng Anh của 
ông ấy rất tệ, tệ hơn cả tiếng Anh của tôi, vì vậy tôi có được 
chút can đảm để nói chuyện với ông ta. Tôi nói chuyện một 
thời gian, và hỏi ngài ấn tu năm năm trên nói, sống đạm bạc 
như vậy, trong thời gian ấy ngài đã làm gì? Ông ta nói với 


tôi rằng để thiền về tình yêu thương. Thật quá tuyệt vời, 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 177 


không phải sao? Người tu thật sự phải sống giống như vậy 
nếu muốn tu chỉ, đạt xa ma tha. 
Nói giữ giới thanh tịnh nghĩa là gì? Giữ giới thanh 
tịnh nghĩa là không đánh mất nên tảng của giới tự 
nhiên và giới cấm của cả hai bộ giới luật. 
Đây là bài phái hiển tông, vì vậy giới ở đây có nghĩa là giới 
ba la đề mộc xoa và giới bồ tát. 
Cho dù bất cần phá phạm chăng nữa, cũng phải 
tức thì sửa chữa theo đúng với chánh pháp, với 
trọn lòng hồi cải. 
Mặc dù nói rằng phạm giới Thanh Văn thì không 
thể vãng hồi, tuy vậy, nếu hồi cải, kiên quyết không 
tải phạm, lại có được ý thức về tính chất không tự 
tảnh của tâm tạo tác, quen thuộc với tính chất 
không tự tảnh của các pháp, được như vậy giới 
hạnh có thể nói là vẫn thanh tịnh. 
Có lẽ câu này là để nói rằng nếu đã nhận bồ tát giới, cho dù 
phá giới nặng nề, đọa rơi nặng nè, vẫn có thể hồi phục giới 
đã phá. Đây là điều mà 7ập Bồ Tát Học Luận có nói, tôi 
đoán vậy. 
Điều này được mìỉnh giải qua Kinh A Xà Thế 
Vương Đoạn Hi. Quí vị phải hàng phục tâm hối 
tiếc, nỗ lực tu thiên. 


Rồi đọc tiếp 


178 èt› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Thế nào là điều kiện tiên quyết của quán? Đó là: 

nương dựa vào bậc thánh giả, nghiêm chỉnh thỉnh 

câu lời khai thị phong phú, và tư duy chính xác. 

Nên nương dựa vào bậc thánh giả nào? Bậc thánh 

giả học rộng đa văn, khéo giảng chánh pháp, 
Ở đây giải thích rõ ràng nói người có khả năng giảng pháp là 
người như thế nào. Chánh văn nói rằng: 

đây lòng từ bi, giàu sức nhân nại. 
Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, đức DI Lạc có 
nhắc đến mười đức tánh mà bậc chân sư cần phải có, ví dụ 
như phải giữ giới thanh tịnh, phải có định, có tuệ, v.v... Nói 
rất chi tiết rõ ràng, khởi đầu từ những tánh hạnh của bậc 
chân sư luật tạng, cho đến bậc chân sư mật tạng, trong mỗi 
trường hợp đều có những điều kiện rất chỉ tiết rõ rệt cần phải 
hội đủ. Lý do vì sao lại nói rõ chỉ tiết như vậy, đó là vì nếu 
chọn lầm thầy thì sẽ bước lạc ra khỏi đường tu giác ngộ. Quí 
vị cần phải tìm cho ra một bậc chân sư đây đủ tánh hạnh có 
khả năng hướng dẫn quí vị trên đường tu. 
Vì tìm ra chân sư là điều quan trọng như vậy cho nên chúng 
ta cần phải suy xét kỹ lưỡng trước khi nhận ai làm đạo sư. 
Người Tây Tạng có câu châm ngôn nói rằng đừng tìm thầy 
như con chó tìm thịt. Chó mà gặp thịt thì chồm tới nuốt ngay 
vào bụng, chăng cần biết thịt kia có độc hay không. Người 
tầm sư học đạo không thể làm như vậy được, không thể 


không suy xét nhăm mắt nhận người khác làm đạo sư. Ngài 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 179 


Sakya Pandita có nói rằng đối với việc thế gian phảm tục 
chúng ta cũng thường cân nhắc kỹ lưỡng, hỏi thăm người 
khác, tìm hiểu cân thận trước khi dẫn thân làm việc gì. 
Chuyện thế gian đã vậy, huống chỉ tu giác ngộ là việc lớn, 
dân thân dải lâu, tìm quả hạnh phúc vĩnh cữu. Đạo sư là 
người dẫn đường, phải xem xét cho thật kỹ lưỡng trước khi 
nhận người khác làm thầy. 
Chánh văn nói rằng: 

Nên nương dựa vào bậc thánh giả nào? Bậc thánh 

giả học rộng đa văn, khéo giảng chánh pháp, đây 

lòng từ bi, giàu sức nhân nại. 

Nói "nghiêm túc thỉnh câu lời khai thị phong phú" 

là nghĩa gì? 

Bậc chân sự phải là người hùng biện, phải thông 

tuệ Phật Pháp để dựa vào đó hướng dẫn đệ tử. 
Đây không phải là dạy toán hay dạy sử, mà là dạy cho đệ tử 
chuyển tâm. Thầy dạy toán hay dạy sử chỉ cần truyền kiến 
thức lại cho học trò, giúp sao cho học trò hiểu rõ bài học, 
vậy là đủ. Ngoài ra chăng có gì khác để thực hiện. Còn dạy 
Phật Pháp là để đệ tử chuyên tâm, hiểu biết kiến thức không 
đủ, phải thật sự có sự biến chuyên trong tâm thức. Muốn 
được như vậy, bậc chân sư không những phải biết rõ về pháp 
tu mà còn phải thực hiện được tất cả những gì mình dạy. Vì 
vậy bậc chân sư ngoài kiến thức thông tuệ ra còn cần phải 


đạt chứng ngộ tâm linh. Bậc chân sư như vậy còn được gọi 


180 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


là người chấp trì chánh pháp. Nói chánh pháp là nghĩa gì? 
Chấp trì chánh pháp là nghĩa gì? Trong Thắng Pháp Luận, 
ngài Thế Thân nói rằng Phật Pháp bao gồm hai phần, kinh 
điển và chứng ngộ. Chánh pháp như vậy, làm sao chấp trì? 
Chỉ nhờ vào công phu tu tập của mình để mà hoằng dương 
chánh pháp. Ngải Thế Thân thêm chữ "chỉ" vào đây, cho 
thấy ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Cho dù 
xây chùa chiền điện thờ, cũng đường thực phẩm v.v... tất cả 
đều không thật sự là chấp trì Phật Pháp. Muốn chấp trì Phật 
Pháp thì chỉ có một cách: phải học và phải tu. 
Bậc chân sư được gọi là bậc chấp trì chánh pháp, vì vậy phải 
là người gồm đủ hai phẩm hạnh này: thấu suốt Phật Pháp và 
tu chứng Phật Pháp. Làm đệ tử tu theo chánh pháp cũng vậy, 
cũng phải là người tu học Phật Pháp một cách sâu rộng. 
Nguyên do tu học theo Phật Pháp đó là để hành trì tâm bô để 
cứu cánh, tu tâm bồ đề cứu cánh, vì lý do này người tu cần 
phải tu học sâu học để biết tâm bồ đề cứu cánh thật ra là gì. 
Chánh văn nói như sau: 

Nói "nghiêm túc thỉnh câu lời khai thị phong phú" 

là nghĩa gì? Đó là bằng trọn lòng tôn kinh, nghiêm 

chỉnh lắng nghe toàn bộ giáo pháp mười hai loại 

kinh liễu nghĩa và bất liễu nghĩa Phật thuyết. 
Kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa, ngày mai tôi sẽ giải 
thích chỉ tiết. Ở đây câu này muốn nói rằng khi đọc trong 


kinh điển gặp chữ tánh không, chúng ta không nên phát sinh 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 181 


tâm lý dễ dãi, đó là vì cùng một chữ tánh không có thể có rất 
nhiều ý nghĩa khác nhau, chúng ta phải có khả năng hiểu về 
tánh không sao cho kiến giải của mình không đi ngược luận 
lý. Nói tóm lại, chúng ta cần phải noi theo những kinh điển 
nói về tánh không mà không trái ngược với lý lẽ, với nhận 
thức đúng đăn, đồng thời phải biết quay lưng với kinh điển 
nói điều không hợp lẽ. 

Hôm nay chỉ bấy nhiêu thôi. Ngày thứ ba như vậy là chấm 
dứt. Xin cám ơn. 


THỜI 7: SÁNG 14/06/2009 


HỎI ĐÁP 


[Tung kinh tiếng Nhật] 


Hỏi 1. Kính thưa Đức Đalai Lama, người không theo Phật 
giáo có thọ nhận pháp quán đảnh Quan Thế Âm ngày mai 
được không? Nếu nhận pháp quán đảnh sau khi qui y và thọ 
giới bô tát, như vậy mỗi ngày phải giữ những hạnh nguyện 
nào? 

Đáp 1. Pháp quán đảnh Quan Thế Âm ngày mai tôi truyền 
cho quí vị bao gồm cả nghi thức truyền giới bồ tát. Phần 
truyền giới bồ tát có lẽ không thích hợp với người không 
theo Phật giáo, vì muốn thọ giới bồ tát phải qui vi Phật Pháp 
Tăng. Tuy nhiên, có thọ giới bồ tát cũng chỉ vì lòng quyết 
tâm không muốn gây hại cho ai, ngược lại làm điều lợi ích 
cho kẻ khác, đây là tỉnh túy của bồ tát giới, mọi tôn giáo lớn 
khác cũng đều chung một tỉnh thần. Bất kể có phải là Phật 
giáo hay không, tôn giáo nói chung đều chở mang cùng một 
thông điệp. Xét trên phương diện này, người không theo 
Phật giáo vẫn có thê tham dự vào lễ truyền pháp ngày mai. 
Hơn nữa, đức Phật Bồn Tôn của pháp quán đánh này là đắng 
Bồn Tôn của lòng đại bị, là hiện thân chân chính của lòng từ 


bi. Vậy người nào đang tu tâm từ bi bác ái đều sẽ được lợi 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 183 


ích nếu tham dự buổi lễ truyền pháp ngày mai. Còn người 
không có tín ngưỡng, quí vị có thê đến xem cho biết. Không 


có vân đề gì cả. Chăng có gì phải dâu diêm. 


Hỏi 2. Hôm qua tôi nghe nói việc làm là thiện hay ác đều tùy 
nơi kết quả. Vậy tâm nguyện động cơ có tác dụng như thế 
nào? 

Đáp 2. Thật ra kết quả tốt hay xâu đều tùy ở tâm nguyện 
động cơ. Nếu việc làm phát xuất từ động cơ thiện, kết quả sẽ 
tốt lành. Nếu động cơ bất thiện, kết quả nhất định chăng thể 
tốt lành. Lấy ví dụ tinh thần bất bạo động. Bất bạo động hay 
không đều tùy nơi tâm nguyện động cơ. Dùng lòng thương 
yêu mà hành động thì việc làm, lời nói, cử chỉ, dù nghiêm 
khắc vẫn là việc bất bạo động vì xuất pháp từ lòng thương 
yêu. Như cha mẹ, sư phụ, vì quan tâm thương yêu con trẻ, 
thương yêu đệ tử, có khi cũng phải rầy la. Con trẻ hay đệ tử 
làm điều sai quấy, cứng đầu khó dạy, có khi phải dùng biện 
pháp mạnh. Nhưng nói chung đều vẫn là việc bất bạo động. 
Còn nếu cô tình lừa dối, bốc lộc, lợi dụng người khác, cho 
dù lời nói êm ái dễ nghe, tặng quà cho người, dù gì đi nữa 
cũng vẫn là việc bạo động. Việc thiện hay ác, tất cả đều tùy 


nơi động cơ. 


Hỏi 3. Người ta muốn thành Phật để phổ độ chúng sinh. 
Nhưng đã có đức Phật làm việc này rồi, cần gì đến chúng 


sinh như chúng ta? 


184 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Đáp 3. Đúng vậy, đức Phật Thích Ca Mâu NI, đức Phật của 
chúng ta, thường vẫn được xem là ra đời khoảng 2500 năm 
về trước, xuất thế vào khoảng thời gian thọ mạng con người 
chỉ còn lại khoảng 100 năm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
được ca ngợi là đức Phật như sen trắng, can đảm dũng mãnh, 
vì các đức Phật khác xuất thế vào những lúc tâm con người 
thuần dịu dễ giáo hóa hơn, còn đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đặc biệt chọn thời kỳ suy đôi, tâm lý con người cực kỳ ô 
nhiễm. Vì lý do này lòng can đảm của đức Phật được ca ngợi 
là vô song. 

Quí vị có thể tự hỏi không biết vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni 
lại cô tình chọn thời mạt pháp để xuất thế, lý do chỉ là vì 
chúng sinh thời đại suy đồi này đặc biệt có duyên với đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu xét duyên nghiệp từ vô lượng 
đời kiếp thì đức Phật này hay đức Phật khác thật chăng khác 
gì nhau. Tuy vậy, nếu nói đến đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
khi còn làm hạnh bồ tát, trải qua ba lần vô lượng kiếp tích tụ 
công đức, chúng sinh nào đã từng gặp gỡ tạo duyên tạo 
nghiệp với đức Phật, cho dù là quan hệ tốt hay xấu, đều đặc 
biệt tạo duyên với đức Phật Thích Ca Mâu NI. Sau khi thành 
Phật, ai người đã từng tạo duyên với Phật đều sẽ được hưởng 
nhiêu lợi lạc từ nguồn thiện hạnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Nói vậy đối với những người này, đức Phật Thích Ca Mâu 
NI quan trọng, hơn hết thảy mọi đức Phật khác. Vì vậy mả 
Phật Thích Ca Mâu Ni cần phải thị hiện thân Phật, đạt chánh 


đăng giác. Tương tự như vậy, mỗi người trong chúng ta đều 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 185 


có những mối nghiệp duyên đặc biệt với người này hay 
người kia, cũng có những người không nhiều liên hệ với ta. 
Cho những người có duyên nghiệp với ta, khi ta thành Phật, 
họ sẽ đặc biệt được lợi ích, vì lý do này mà việc ta có thành 
Phật hay không đối với những người này đặc biệt quan 
trọng, hơn là bất cứ một vị Phật nào khác. Hiểu như vậy sẽ 
thấy bản thân mình phải thành Phật, vì tất cả những ai có 
mối quan hệ nghiệp duyên với mình. Bằng không, nhiều khi 
sẽ cảm thấy khó hiểu, vì sao mình phải thành Phật trong khi 
đã có hàng triệu, hàng vô lượng đức Phật rồi, luôn tích cực 
phố độ chúng sinh, mình thành Phật hay không có quan hệ gì 
đâu. Nhưng nếu suy nghĩ cho thật kỹ về các mối nghiệp 
duyên, thắc mắc nảy tự nhiên sẽ biến mắt. 

Điều này thể hiện rõ ràng trong câu chuyện của vị bồ tát 
mang tên "Bồ Tát Hay Khóc" [Thường Đề Bồ Tát]. Vị bồ tát 
nảy khi còn trên đường tầm đạo đã có được linh kiến của rất 
nhiều đức Phật, nhưng chư Phật lại không trực tiếp khai thị 
cho Bồ Tát Hay Khóc mà lại chỉ đường cho vị ấy tìm đến 
một vị bồ tát khác tên là Chơ-pa, nói rằng đây là người có 
duyên với ông, ông hãy tìm đến đó để học đạo. Rõ ràng là 
Bồ Tát Hay Khóc đã thấy được linh kiến của biết bao nhiêu 
vị Phật, nhưng chư Phật không dạy dỗ trực tiếp mà lại gửi 
ngài đến với bồ tát Chơ-pa. 

Trong mật thừa có rất nhiều đắng bổn tôn, đều là do chư 
Phật thị hiện. Nếu chỉ cần một vị Phật là đủ để phô độ hết 
thảy chúng sinh thì cần gì phải thị hiện nhiều sắc tướng đến 


186 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


như vậy. Người tu có nhiều căn cơ sở thích khác nhau, vì 
vậy đức Phật phải thị hiện nhiều sắc tướng khác nhau. Quí vị 
có thể gặp nhiều câu chuyện kế lại một hành giả nào đó, có 
được linh kiến của đâng bồn tôn, rồi đẳng bổn tôn này lại nói 
rằng ta không có duyên với ông, ông hãy tìm đến vị bốn tôn 
nảy, hay bốn tôn kia, làm đắng bồn tôn pháp chủ của ông, vì 


ông có duyên với đâng bôn tôn ây. 


Hỏi 4. Kính thưa Đức Đalai Lama, làm sao tu buông xả, tánh 
không, vô ngã, mà vẫn tiếp tục sống trong đời sống xã hội 
bình thường. Có cần phải xả bỏ tất cả để đạt giác ngộ hay 
không? Nếu không có ngã, vậy sau khi chết mang theo được 
gì? 

Đáp 4. Thật ra cho dù sống đời tại gia với gia đình, quí vị 
vẫn có thê tu hạnh buông xả, tu tánh không v.v... Có một vị 
lama Tây Tạng nói rằng: nếu có khả năng thì dù tại gia cũng 
vẫn đạt quả giác ngộ, cũng như Đại Pháp Vương, Thừa 
Tướng và Đại Dịch Giả Marpa Lotsawa. Ngược lại, nếu 
không để ý thì cho dù sống ân tu tâm cũng vẫn chạy theo 
những mối bận tâm thế tục, cầu danh vọng hay cầu huyền 
thuật hại người, v.v... dù nỗ lực tu tập nhưng chỉ khiến bản 
thân đọa sinh ác đạo mà thôi. Nói về mật pháp, pháp này là 
con đường vô thượng đưa đến quả vị Phật, tuy vậy nếu 
không vận dụng đúng cách thì sẽ chỉ tạo nhân đọa sinh cõi 


dữ, cõi địa ngục. Cũng như dầu thơm có thể dùng để xoa 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 187 


mình dễ chịu, nhưng nếu châm lửa sẽ cháy bỏng da thịt. Mật 
pháp cũng vậy. 

Đương nhiên sống đời tại gia cũng có rất nhiều giới hạn, vì 
vậy đức Phật rời bỏ vương quốc chọn lối xuất gia. Trong số 
các đệ tử tu theo Phật, cách tu hữu hiệu nhất vẫn là xuất gia. 
Điều này đã hắn. Nhưng nói vậy không có nghĩa là muốn 
thành Phật hay thành A La Hán, người tu nhất định phải xuất 
gia. Ngay cả giới luật, có bộ bát quan trai giới dành cho 
người tại gia, có thê một ngày thọ giới xuất gia, ngoài ra các 
bộ bồ tát giới và mật giới đều không phân biệt xuất gia hay 
tại gia. Như vậy xuất gia hay tại gia gì cũng đều có thể tu 
được. 

Tôi nghĩ nên lập thời khóa biểu, có được một công phu hàng 
ngày là tốt nhất. Buổi sáng chịu khó dậy sớm. Tôi thường 
dậy lúc 3:30 sáng. Ngài Thomas Murton quá cô khi còn sinh 
tiền thường thức dậy lúc 2:30 để ngồi thiền. Như vậy hơi quá 
sớm. Nên thức dậy khoảng năm giờ sáng, ví dụ vậy. Bỏ ra ít 
nhất một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ phát nguyện, thiền 
quán, sửa tâm, mở tâm từ bị vì người, và cũng nên phát 
nguyện vào buổi sáng răng ngày hôm nay cho dù gặp phải 
việc gì tôi nhất định sẽ không nổi nóng, không ganh ghen 
v.v... nên phát nguyện như vậy, hạ quyết tâm, đồng thời mở 
lòng vị tha, ngay vào buổi sáng. Điều này sẽ tạo ảnh hưởng 
lên thời gian còn lại trong ngày. 

Rồi khi ra ngoài đi làm, ở trường, trong bệnh viện, nhất là 


làm việc trong trường học hay bệnh viện lại càng có nhiêu 


188 ®t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


cơ hội để tu tập tâm vị tha, việc làm này tự nó đã là việc làm 
của tình thương. Trong bệnh viện, thay vì cảm thấy mệt mỏi 
bỏ bê bệnh nhân, hãy chăm sóc cho thật tận tình, quan tâm 
đến bệnh trạng của người bệnh. Đi dạy cũng vậy, không chỉ 
cho ra kiến thức, mà hãy quan tâm chăm sóc học sinh. Đây 
là cơ hội tốt nhất để tu tâm từ bi. Còn nghề buôn bán thì tôi 
không biết. Nhiều khi phải lừa dối khách hàng một chút để 
kiếm lời [cười]. Nói cho ngay, đương nhiên là quí vị cần 
kiếm lời, bằng không buôn bán làm gì, nhưng đừng ham lợi 
nhuận quá đáng, cũng phải nên nghĩ đến khách hàng. Rồi 
người làm trong hãng xưởng nhà máy, sản xuất một cái gì 
đó, như là xe hơi, xe đạp, việc này việc kia. Dĩ nhiên là để 
người khác hưởng dụng, không phải cho chính mình. Vậy 
chúng ta có thể giữ trong tâm động cơ chân thành vì người. 
Rồi làm việc gì, sản xuất những gì, đều làm cho sạch sẽ, có 
chất lượng, như vậy cũng là tu tâm từ bi. Trong gia đình, đặc 
biệt quan tâm đến việc nuôi dạy trẻ con. Trẻ con là người 
của thế giới ngày mai, vô cùng quan trọng. Phải tận tâm lo 
con mình, giáo dục cho tốt. 

Ngoài ra còn có các nhà chính trị gia, có chức vụ cao. Nhiều 
năm về trước, tại Dhargeling có một buổi họp, đức Karmapa 
đời trước cũng có mặt, tôi cũng có ở đó, và thủ tướng của 
West Banga(?), tên ông ta tôi vẫn còn nhớ, vì cùng tên với 
đức Phật, Siddharta. Ông ta phát biểu như sau: Chúng tôi chỉ 
là chính trị gia, không có giá trị tâm linh gì cả. Tôi nghĩ ông 


ta muôn tỏ ra khiêm tôn khi nói như vậy. Khi đên phiên tôi 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 189 


phát biểu, tôi nói rằng tăng sĩ Phật giáo sống cách ly với xã 
hội, cho dù có ngu xuân cũng chăng hè gì. Nhưng người làm 
chính trị, năm chính quyên, nếu trong tâm có điều gì xiên 
xẹo thì khổ cho mọi người. Vậy người năm chính quyền lại 
càng phải nâng cao giá trị tâm linh của mình. Mấy người 
sông ấn tu cho dù không tu, tâm không thuần thì cũng không 
sao, cùng lắm là làm khô mẫy con muỗi, rận, ngoài ra chăng 
phải là vấn đề lớn lao gì. Còn người có địa vị, có nhiều cơ 
hội phục vụ một cộng đồng rất lớn. Vì vậy cần phải tu tâm. 

Tu tâm không nhất thiết phải là 24 tiếng đồng hồ ngôi yên 
như phỗng, không phải vậy đâu. Ít nhất mỗi ngày 30 phút 
hay một tiếng ngồi thiền, đọc kinh, sau đó đi ăn sáng, rồi đi 
làm. Khi đi làm thì luôn canh chừng động cơ hành động của 
mình. Hết ngày trở về với gia đình, để dành thời gian vợ 
chồng con cái cùng chơi đùa với nhau. Cuối ngày xét lại 
xem mình có đã làm đúng với lời phát nguyện vào buổi sáng 
hay không. Nếu lỡ làm sai điều gì, hãy khởi tâm hối cải, nhất 
quyết từ nay về sau sẽ không tái phạm. Nếu làm điều gì tốt, 
hãy tự khuyến khích mình. Cứ như vậy từng ngày, từng 
tháng, từng năm, đến khi về hưu, đủ tiền thì để dành thời 
gian để tu thiền. Vậy đó. Chúng ta cần phải thực tế. Giữ đời 
sông thế tục mà cầu đạt quả vị Phật thì không mấy thực tế. 
Kể cả người xuất gia, muốn một đời thành Phật đã là rất khó. 
Nhiều khi trong kinh điển hay các vị lamas có nói rằng nếu 


tu giỏi thì ba năm thành Phật, nói như vậy là phóng đại thái 


190 › Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


quá, không khác gì lời tuyên truyền của Trung cộng [cười], 
không thực tế. 

Chính đức Phật đã phải trải qua ba lần vô lượng kiếp khổ 
công tu hành. Tôi nghĩ nếu chúng ta nhớ được điều này thì 
sẽ có đủ quyết tâm nghị lực để mà tu. Còn nếu chờ đợi quá 
nhiều trong một thời gian ngắn, tự nó đã là triệu chứng của 
thất bại. 


Bây giờ trở lại chánh văn. 


[Hôm qua chúng ta vất vả với một lỗi trong sách, bây giờ 


Geshela có mang câu văn chính xác đên. | 


3. Kinh Liễu Nghĩa, Kinh Bất Liễu Nghĩa 
Hành giả trong mọi lúc phải tránh các món thịt, cả 
v.v... ăn uống vừa phải điêu độ, tránh mọi thức ăn 
gây hại cho sức khỏe. 
Pháp hành cần được chia thảnh hai phần, pháp hành khi 
nhập định, và pháp hành khi xuất định. Nếu khi nhập định và 
xuất định đều tu được thì như vậy là tu suốt 24 tiếng đồng 
hồ, rất tốt. Kinh điển khi nói đến pháp hành vào thời gian 
xuất định thường nhắc đến một số pháp tu khác nhau, như là 
tu khi thức, khi tắm, khi ăn, khi thu nhiếp ngũ căn. Nói về 
thức ăn, chánh văn ở đây nói tốt nhất nên ăn chay. Đối với 
sức khỏe ăn chay cũng tắt tốt. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 191 


Giới luật Phật giáo cắm ăn thịt trong một số trường hợp nhất 
định, ví dụ như giết để mà ăn v.v... nhưng nói chung không 
cắm ăn thịt. Lý do là vì tăng ni phải khất thực, thí chủ cho gì 
ăn nấy, không đòi hỏi chọn lựa. Chưa chắc thí chủ đã cúng 
đồ chay, dù sao vẫn phải ăn. Một vị sư Tích Lan có lần nói 
với tôi răng tăng ni Phật giáo thì không được ăn chay hay là 
không ăn chay, vì bất kế là như thế nào, có ăn chay hay 
không, đều tùy thuộc nơi thí chủ. 
Tuy vậy, một số kinh bồ tát đại thừa như Phổ Diệu Kinh 
tuyệt đối cấm ăn thịt, bất kế là loại thịt nào. Trong một SỐ 
mật điển cũng có nhắc đến việc cắm ăn thịt. Vì vậy tốt hơn 
là nên ăn chay. Điều thứ hai đó là phải ăn uống vừa phải. 
Trên phương diện sức khỏe cũng cần phải như vậy. Nhiều tu 
viện Phật giáo, buổi tối không ăn cơm, chỉ ăn bữa cơm trưa. 
Làm như vậy rất tốt, cho sức khỏe và cho thời gian, không 
mắt thì giờ bận rộn nấu nướng, nhiều thời gian để ngủ hơn. 
Người tại gia có bát quan trai giới, là giới một ngày dành 
cho người tại gia, giới này cũng cắm không được ăn cơm tối. 
Nói "tư duy chính xác", là nghĩa gì? Là hiểu được 
chính xác ý nghĩa của kinh liễu nghĩa và kinh bất 
liễu nghĩa. Một khi thoát mọi nghỉ hoặc, Bồ tát có 
thể nhất tâm hành thiên. Bằng không, cứ đề hoài 
nghỉ búa váy, sẽ như người đứng giữa ngã tư 
đường, không biết phải chọn hướng ẩi nào. 


192 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Cho người thật sự dân thân vào pháp tu thiền, thiền chỉ hay 
là thiền quán, bất kể là pháp tu thiền nào, điều quan trọng 
đầu tiên là phải biết phương pháp tu thiền, biết điều gì có thể 
tạo chướng ngại khi tu thiền. Khi nội chướng phát sinh, làm 
sao phá chướng ngại này. Rồi khi thời thiền không êm, 
không tiến, làm sao tăng cường độ của định. Trước tiên phải 
biết rõ về những điều này, biết cho thông suốt, sau đó mới 
bắt đầu tu thiền. Muốn biết cho thông suốt thì phải học nội 
dung pháp tu thiền cho giỏi, đặc biệt là phần nói về thiền 
quán. 

Tâm quán có hai loại, một là thế tục, hai là xuất thế. 

Quán thế tục bao gồm những loại quán đến từ phương pháp 
bỏ thô lấy tế, thây cõi thấp thô lậu, cõi cao vi tế. Đây là 
những loại quán xét khác nhau, ví dụ quán xét sự phân biệt 
giữa nhiều sắc thái, quán xét về nguyện vọng, về hý lạc, về 
tầm tư v.v... Tất cả những pháp quán này đòi hỏi sự phân 
tích, mang tính chất của quán. Thiền quán như vậy trong hay 
ngoài Phật giáo đều có, vì vậy mà gọi là pháp thế gian. 

Vậy pháp quán xuất thế là gì? Là pháp quán về tánh không, 
về vô ngã. Muốn đạt tâm quán tánh không, trước tiên cần 
phải biết tánh không là gì, vô ngã là gì. Muốn biết tánh 
không vô ngã là gì thì phải học hỏi dựa vào kinh điển đáng 
tin. Dựa vào kinh điển đáng tin cậy như vậy, chúng ta cần 
thận trọng, phải có khả năng phân biệt trong tất cả giáo pháp 
Phật dạy, pháp nào có thể hiểu theo nghĩa đen, pháp nào 
không thể hiểu theo nghĩa đen. Cần phân biệt giữa kinh 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 193 


nghĩa rốt ráo — kinh liễu nghĩa -, và kinh nghĩa giai đoạn — 
kinh bất liễu nghĩa. Cho dù đều do Phật dạy, nhưng có rất 
nhiều giáo pháp khác nhau. Có nơi Phật nói răng ngũ uẫn 
thân tâm là gánh nặng, con người phải gánh vác gánh nặng 
này. 
Nói vậy đức Phật xem ngũ uẫn và con người là hai thực thê 
khác biệt, như thể có một con người hoàn toàn tách biệt với 
ngũ uẩn thân tâm. Nhưng rồi ở nơi khác đức Phật lại nói cái 
tôi hay con người là điều không có, chỉ có ngũ uấn và 
nghiệp. Rồi ở nơi khác đức Phật lại nói răng ngoại cảnh 
khách quan không có, nhưng có cái tâm chủ thể, hiện hữu 
một cách độc lập chắc thật. Rồi lại có nơi Phật lại nói rằng 
ngoại cảnh khách quan không có mà cái tâm chủ thể cũng 
không có nốt, ngoại cảnh và nội tâm trở thành giống như 
nhau, đều hoản toàn không có tự tánh. 
Vậy dựa vào kinh sách Phật dạy không đủ. Chính đức Phật 
nói rằng chúng ta cần phải suy xét tận tường trước khi chấp 
nhận điều gì: 
Này các tăng ni, các bậc tri, cũng như thợ vàng thử 
vàng, bằng cách cát, đốt, đánh bóng, qui vị cũng 
phải xét lời Như lai nói, đừng chấp nhận chỉ vì tôn 
kính Như lai. 
Giáo pháp Phật dạy có nhiều loại, có loại có thể hiểu theo 
nghĩa đen, có loại không thể. Vậy cần phải xét giáo pháp nào 


của Phật đi ngược với luận lý vững chắc, giáo pháp nảo phủ 


194 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


hợp với luận lý. Giáo pháp cần noi theo là loại giáo pháp có 
thê hiểu theo nghĩa đen, không đi ngược với luận lý. 

Vậy vấn đề tiếp theo là làm sao để phân biệt đâu là kinh 
nghĩa giai đoạn, đâu là kinh nghĩa rốt ráo. Nếu dựa vào kinh 
sách khác để xét thì không xong, vì lại phải xét kinh sách 
mình dựa vào đó là kinh liễu nghĩa hay bắt liễu nghĩa, rồi lại 
dựa vào kinh sách khác để xét, cứ như vậy đi vòng vòng 
không bao giờ có thê quyết định được cả. 

Vậy ta phải làm sao? Chỉ có thê đơn thuần dựa vào luận lý, 
xét xem giáo pháp này có đi ngược với luận lý hay là được 
luận lý hỗ trợ. Ví dụ trong luận điển của thánh Long Thọ, có 
những bộ luận dựa trên lời giảng của chính đức Phật, ví dụ 
Kinh Tập Luận. Tuy vậy tác phầm của thánh Long Thọ chủ 
yếu hợp lại thành cái thường được gọi là Năm Bộ Luận Lý 
[Nhán Minh Ngũ Luận]. Đây là năm bộ luận căn bản của 
thánh Long Thọ, chỉ áp dụng luận lý chứ không trích dẫn lời 
Phật. Và đây là phương pháp để xét xem kinh nào là liễu 
nghĩa hay bắt liễu nghĩa, dựa vào luận lý. 

Ở đây có câu chuyện tôi muốn chia sẻ với quí vị, nhiều 
người ở đây chắc đã nghe qua. Khoảng 30-40 năm về trước, 
tôi tò mò muốn trao đổi với các nhà khoa học. Khi còn ở Tây 
Tạng, đức Đalai Lama đời thứ 13 có giữ lại một ống kính 
thiên văn thật là lớn, tôi thường tò mò ngắm mặt trăng, thấy 
rõ ràng ánh sáng không từ mặt trăng phát ra mà đến từ nơi 
khác, đến từ mặt trời. Rõ ràng là như vậy. Buổi tối nhìn thấy 


đôi núi trên mặt trăng bóng ngã vê một bên, chứng minh ảnh 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 195 


sáng đến từ nơi khác, chiều xuống mặt trăng, không phải do 
mặt trăng tự phát ánh sáng. Thấy rất rõ. Trong khi đó lại có 
nhiều nơi nói mặt trăng là thánh địa, tỏa ánh sáng. Một hôm 
tôi mời hai vị sư phụ của tôi đến xem mặt trăng. Hai vị quan 
sát kỹ lưỡng, rồi cùng đồng ý là ánh sáng không phải từ mặt 
trăng phát ra. Các thầy đương nhiên là bậc đạo sư vĩ đại, 
nhất là vị sư phụ trưởng của tôi. Hiểu biết của tôi có được 
bao nhiêu đều nhờ ơn của hai vị, chắc chắn là như vậy rồi. 
Tuy vậy, riêng nói về mặt trăng, có lẽ sư phụ đã học được 
chút ít từ đệ tử. Vậy đó, từ thời còn trẻ tôi đã luôn tò mò như 
vậy. Kỹ thuật hiện đại cũng vậy, từ thời còn bé tí tôi đã rất 
say mê. Khi đến xứ Ấn, tôi rất muốn được trao đổi nói 
chuyện với các nhà khoa học hiện đại ở nhiều lãnh vực 
chuyên môn khác nhau. Lúc bấy giờ có một phụ nữ Hoa kỳ 
kết hôn với một vị lama Tây Tạng, tôi có lần nhắc đến việc 
này với bà ta, bà ta khuyên tôi hãy nên thận trọng, khoa học 
sẽ giết chết tôn giáo. Tôi nghĩ rằng khoa học không dựa trên 
lời nói mà dựa vào thực nghiệm, truy tầm, giữ tâm hoàn toản 
khách quan, giữ chút hoài nghi. Phật giáo cũng vậy, nhất là 
truyền thống Phật giáo Na-lan-đà, cũng hoài nghi, quán 
chiếu truy tìm một cách khách quan. Ví dụ trước tác của ngài 
Thánh Thiên, nhân mạnh vào tầm quan trọng của tỉnh thần 
khách quan. Nếu quán sát bằng tâm chủ quan thì không thể 
thấy được thực tại vì tâm bận rộn phóng ảnh. Phải hoản toàn 
khách quan, truy tìm, không thiên vị, chỉ như vậy mới có 
thể biết được thực tại đúng như sự thật. So với khoa học 


196 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


không khác. Từ đó tôi bắt đầu nói chuyện với các nhà khoa 
học. Bây giờ đã gần 30 năm. Rất khả quan, mang đến nhiều 
kết quả tốt đẹp cho cả hai bên. Như hôm trước tôi có nói 
qua, hiện giờ hệ thống tu học Phật giáo đã có nhiều chuyên 
biến, bắt đầu học thêm về khoa học hiện đại. Đây là điều tôi 
muốn chia sẻ cùng quí vị. Thêm một câu chuyện khác nữa. 
Có lần ở Chili, như thường lệ có thời hỏi đáp, có người hỏi 
một câu hỏi mặc dù rất thành thật nhưng âê tín dị đoan. Lúc 
ây tôi đang rất tươi mát sảng khoái, nên trả lời rằng "tôi là 
khoa học gia". Tại vì câu hỏi thật rất là mê tín [cười]. 

Muốn phân biệt kinh nảo là liễu nghĩa, kinh nảo là bất liễu 
nghĩa, chúng ta cần phải dựa vào luận lý chính xác. Đây là 
truyền thống mà Phật tử cần phải gìn giữ, đặc biệt là người 
theo truyền thống đại học viện Na-lan-đà, cần áp dụng để 
phân biệt hai loại giáo pháp. Vậy đâu là kinh liễu nghĩa, đâu 
là kinh bất liễu nghĩa? Tùy quí vị theo tông phái nào trong 
Phật giáo. Phật giáo có bốn tông phái, Tì bà sa luận bộ, Kinh 
lượng bộ, Duy thức và Trung quán. Tông phái đầu tiên là Tì 
bà sa luận bộ cho rằng tất cả mọi giáo pháp của Phật đều là 
liễu nghĩa, không có kinh nảo là bất liễu nghĩa cả. Còn tông 
phái Kinh lượng bộ thì phân Phật Pháp thành hai loại liễu 
nghĩa và bất liễu nghĩa. Chỉ có Duy thức tông và Trung 
Quán tông mới có phương pháp rõ rệt phân định giáo pháp 
liễu nghĩa, bất liễu nghĩa. Trung Quán tông cũng có hay cách 
phân định khác nhau, của Trung quán Độc lập vả Trung 


Quán Hệ quả. Trung quán Độc lập nói có thê phân biệt nhờ 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 197 


dựa vào hai điểm sau đây: thứ nhất là nội dung, phải nói về 
chân thực tại; thứ hai là ngôn ngữ, phải hợp lẽ. Giáo pháp 
nảo hội đủ hai điều kiện nói trên, nội dung nói về chân đế, và 
chữ nghĩa có thể hiểu theo nghĩa đen, giáo pháp ấy được gọi 
là liễu nghĩa. Còn giáo pháp nào không đủ hai yếu tố này thì 
gọi là bất liễu nghĩa. Đây là luận điểm của Trung quán Độc 
lập. Còn luận điểm của tông phái tư tưởng cao nhất, Trung 
quán Hệ quả, thì cho rằng ngôn ngữ không quan trọng, chỉ 
cần xét về nội dung. Cho dù có thể hiểu theo nghĩa đen hay 
nghĩ bóng không thành vấn đề, chỉ có nội dung là yếu tố 
quyết định giáo pháp ấy có phải là liễu nghĩa hay không. 
Giáo pháp nào nói về chân đế, về tánh không, giáo pháp ấy 
là liễu nghĩa. Giáo pháp nào nói về tục đế, cho dù chữ nghĩa 
có thể hiểu được theo nghĩa đen, giáo pháp ấy vẫn là bất liễu 


nghĩa. 
D. Phương Pháp Tu Chỉ Quán 


Chư Bồ tát một khi hội đủ mọi điều kiện tiên quyết 
tụ chỉ quán, hãy nên bắt đầu tham thiên. 


Ở đây nói về những gì cần làm trong thời tọa thiền. 
1. Công Phu Sơ Khởi 


a. Quy y, phát tâm bồ đề 
Đoạn dưới đây nói về tâm nguyện đúng đắn khi hành thiền 


198 t› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Khi tham thiên, trước tiên phải hoàn tất mọi pháp 
tụ sơ khởi. Phải tiêu tiểu, rôi ở chốn thoải mái 
không tiếng động quấy nhiễu, nghĩ rằng, "Tôi sẽ độ 
hết thảy chúng sinh vào niết bàn giác ngộ." Rồi 
khởi tâm đại bị, khởi tâm bồ để, nguyện độ thoát 
toàn thể chúng sinh, mang hết năm bộ phận gieo 
xuống chạm đất để mà đảnh lễ chư Phật và chư Bồ 
tát khắp mười phương. 
Điều này bao gồm pháp qui y và phát tâm bồ đề. Tâm qui y 
là yếu tố quyết định quí vị có phải là Phật tử hay không. 
Tâm bồ đề là yếu tố quyết định pháp tu của quí vị có phải là 
pháp tu đại thừa hay không. 


b. Bảy Hạnh Phổ Hiền 

Tiếp theo là bảy hạnh phô hiền [thất chi phố hiền], chủ yếu 
để thanh tịnh nghiệp chướng và tích tụ và tăng trưởng công 
đức. 


Chánh văn nói như sau: 


Hành giả phải đặt ảnh tượng Phát và Bồ tát, ví dụ 
như tranh vẽ, ở trước mặt, hay ở nơi nào khác. 
Phải cúng dường xưng tán chư Phật càng nhiễu 
càng tối. Hành giả cần sám hối tội chướng và tùy 
hỉ công đức của mọi người. 
Ở đây, phải lạy Phật với năm bộ phận chạm mặt đất, nghĩa là 
hai đầu gối, hai bàn tay và đỉnh trán, tất cả chạm đất. Dĩ 


nhiên nếu có bệnh, quí vị không cần phải lạy Phật. Khi chắp 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 199 


tay, đừng ép hai bàn tay sát vào nhau, ép sát tay lại là cách 
chắp tay của người ngoài Phật giáo. Khi chắp tay nên để hai 
ngón cái vào trong lòng bàn tay chắp. 

Ngài Long Trí, đệ tử của thánh Long Thọ, trong bộ luận giải 
mật pháp Guhyasamaja có giải thích về ý nghĩa của bàn tay 
chắp. Năm ngoái khi đến Nhật bốn, tôi thấy một bức tranh 
vẽ hình hai người, người Nhật giới thiệu với tôi đó là ngải 
Long Thọ và ngài Long Trí. Đặc biệt một điểm, khác với 
tranh vẽ Tây Tạng, ở đây ngài Long Thọ cầm chùy kim 
cang. Điều này cho thấy ngài Long Thọ cũng là hành giả mật 
tông và là một bậc thầy mật tông rất quan trọng. Đây là điểm 
đặc biệt thứ nhất. Điểm đặc biệt thứ hai, khi tôi bước vào 
căn phòng, [thấy bức tranh] tôi nghĩ chắc đây là [hình] một 
bậc đạo sư Nhật Bản, nhưng sư trưởng trụ trì nói với tôi đây 
là đức Long Thọ, và đây là đức Long Trí. Ngài Long Thọ có 
nhiều đệ tử vĩ đại như ngài Thánh Thiên, Phật Hộ v.v... 
nhưng đệ tử chân truyền dòng mật pháp của ngài Long Thọ 
có một nhân vật rất quan trọng đó là ngài Long Trí. Hai vị 
đạo sư, Long Thọ và Long Trí. Như đã nói, ngải Long Thọ 
tay cầm chùy kim cang. Từ đó tôi thường vẫn nói rằng học 
giả đời nay tin rằng mật thừa không phải là chánh pháp, 
không phải do đức Phật dạy, mật thừa thuộc Ấn Độ giáo. 
Chúng tôi cho rằng có mật thừa có hai loại, mật thừa Phật 
giáo và không phải Phật giáo. Học giả đời nay cho rằng các 
bài viết về mật tông của ngài Long Thọ thật ra là của một 


người khác trùng tên. Khi tôi thấy được bức tranh Nhật bốn 


200 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


kia, thấy răng mật tông nhật bổn cũng công nhận ngài Long 
Thọ là một vị tổ sư truyền thừa mật pháp. 

Một điều quan trọng cần phải nói, nhiều năm trước, tôi nghĩ 
khoảng 1Š năm về trước, có một nhà đại học giả Phạn ngữ 
của Đại học Varasanmi. Một đại học giả Phạn tự đồng thời 
cũng là một đại học giả Phật giáo. Về sau trở thành Phật tử. 
Vào phần cuối cuộc đời, ông ta bỏ công nghiên cứu về mật 
pháp Kalachakra [Bánh Xe Thời Gian]. Ở Nepal có một số 
tài liệu cổ, ông ta đến đó nghiên cứu. có lần ông ta tìm được 
một trang cô văn phạn tự, chỉ một trang. Vì là học giả Phạn 
tự rất thông tuệ, ông ta thấy được trang cô văn đó so với 400 
Câu Tụng của ngài Thánh Thiên, văn phong hoàn toản giống 
nhau. Ông ta tin chắc 100% rằng đây là cùng một tác giả. Và 
nội dung trang cô văn kia lại nói về mật pháp. vận dụng dục 
tính chuyển thành đường tu, đây là pháp tu thuộc lãnh vực 
mật tông. Không chút hoài nghi, ông ta nói rằng hai bài pháp 
kia, 400 Câu Tụng và trang cô văn mật pháp kia, chắc chăn 
phải là cùng một tác giả. Từ đó ông ta tin chắc rằng ngài 
Thánh Thiên, đệ tử rất nôi tiếng của thánh Long Thọ, bậc 
thầy Phật giáo nỗi tiếng, cũng là hành giả mật tông. Như vậy 
mặc nhiên khắng định ngài Long Thọ cũng tu mật pháp. Quí 
vị thấy đó, chỉ có một ngài Long Thọ, viết luận giải về tánh 
không, đồng thời viết về mật pháp. Đây là câu chuyện tôi 
muốn kê. 

Ý nghĩa của đôi bàn tay chắp, dựa theo luận giải về mật pháp 


GuhyasamaJa, đó là năm ngón tay phải và năm ngón tay trái 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 201 


tượng trưng cho năm nguồn năng lượng chính và năm nguồn 
năng lượng phụ, chắp lại với nhau, rồi chạm vào bốn điểm 
(đỉnh đầu, trán, yết hầu, tim), biểu hiện cho sự chuyển hóa 
mười nguồn năng lực này ở các luân xa - bốn luân xa ở 
mạch khí trung đạo. Đây là một cách giải thích. Cách giải 
thích thứ hai đó là khi chắp hai bàn tay lại và chạm vào đỉnh 
đầu, yết hầu và tim là gieo tiềm năng đạt thân khẩu và ý của 
đức Phật. 

Lạy Phật cũng vậy, cũng có ba phần, thân, khẩu và ý. 

Phẩm cúng dường có hai loại, hiến cúng ngoại vật hay hiến 
cúng công phu tu tập. Trong hai loại này cúng dường này, 
chủ yếu phải là cũng đường công phu tu tập. 

Tiếp theo là tán dương Phật và bô tát. Nói về tán dương đạo 
sư, nếu làm quá đà sẽ rất nguy hiểm. Có vị lama nói rằng đệ 
tử chí thành tán đương sư phụ quá đà sẽ có nguy cơ biến sư 
phụ thành kẻ giả đối [cười]. 

Tiếp theo là sám hối tội chướng. Sám hối cần đi chung với 
bốn năng lực sám hối, một là năng lực nền tảng, có nghĩa là 
phải qui y và phát tâm bồ đẻ. Hai là năng lực ân hận, phải 
hối hận vì những việc sai quấy đã làm, giống như là hối hận 
đã uống nhằm thuốc độc. Ba là năng lực hối cải, nhất quyết 
không tái phạm. Cuối cùng là năng lực hóa giải, áp dụng 


“at CA 


Chánh văn tiếp theo nói rằng: 


202 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Hành giả cần sám hồi tội chướng và tùy hỉ công 
đức của mọi người. 
Ở đây tùy hỉ công đức có nghĩa là vui cùng công đức của 
chính mình và của người khác. Đừng hồi hận khi làm việc 
thiện. Đừng ganh ghen khi người khác làm được việc công 
đức. 


c. Tư thế tọa thiền 
Chánh văn nói tiếp 
Tiếp theo, hành giả ngôi thế kiết già Đại Nhật Như 
Lai, hay thể bán kiết già trên tọa cụ thoải mái. 
Cái gọi là "toạ cụ" ở đây có nghĩa là gối ngồi thiền, phần 
nằm phía sau bàn tọa phải cao hơn phía trước một chút. Thế 
kiết già Đại Nhật Như Lai có tám điểm. Đại Nhật Như Lai là 
một trong các bộ Phật. 
Bộ Phật Đại Nhật ứng vào với sắc thân thanh tịnh vô câu của 
quả vị Phật. Tư thế Đại Nhật Như Lai có tám điểm liên quan 
đến thế ngồi: chân, tay, lưng, răng và lưỡi{, đầu, mắt, VvaI]. 
Chân phải xếp bằng, hoặc ngồi trên chế, chọn cách nào thoải 
mái. Đặt bàn tay phải trên bàn tay trái, hai ngón cái chạm 
nhau thành hình tam giác, để tay ở dưới rún [ngang đan 
điền]. Lưng thắng như mũi tên. Răng và lưỡi để tự nhiên, 
đầu lưỡi chạm vào hàm trên. Đầu hơn nghiêng về phía trước. 
Nếu đầu giữ thắng, đến khi ngủ gật ai cũng sẽ nhìn thấy. Để 


đầu hơi nghiêng cho dù có ngủ gật cũng không ai biết [cười]. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 203 


Hạ tầm mắt nhìn xuôi xuống đầu lỗ mũi. Người mũi to sẽ 
không có vấn đề gì, người lỗ mũi quá nhỏ có khi bị nhức mắt 
[cười]. Vậy cho dù sách nói phải nhìn vào đầu mũi, nhưng 
đừng có cứng ngắc nghe theo, chỉ cần hạ tầm mắt xuống 
khoảng không phía trước mặt là được, cái này là bất liễu 
nghĩa. Để vai trong trạng thái tự nhiên. Còn về hơi thở, hãy 


đọc tiếp chánh văn: 


Giữ hơi thở thật nhẹ, đêu đặn, không phát tiếng 
động, không cô găng, không ngắt quảng. Hô hấp tự 
nhiên, chậm rãi, tựa hô không có. 
Ở đây cần thở thật nhẹ đừng để phát tiếng động, cũng đừng 
thở gượng ép. Có nhiều khi thở mạnh quá, giống như là cố 
tình mà thở, thở bằng bao tử, phát ra nhiều loại tiếng động 
thật kỳ quái. Đây là điều cần phải tránh. Bao tử không phải 
là phổi. Nghe nói giống như là bao tử thở vào thở ra ! 
Tiếp theo là thở cho thật êm, thật đều. Thở vào ra tự nhiên, 
chậm rãi, nhẹ hồ như không có. Đó là thế ngồi cần phải có 
khi tọa thiền. 
Riêng nói về đôi mắt, hãy để tự nhiên. Nhiều khi có được 
chút định tâm, đôi mắt tự nhiên có khuynh hướng nhắm lại, 
hãy cứ để tự nhiên đừng gượng ép giữ mắt mở hay nhắm gì 


cả. 


204 ›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 
2. Công Phụ Chính: Tu Chỉ 


a. Chọn đề mục 
Phải thành tựu thiển chỉ trước. Chỉ, là cải tâm 
không tán loạn chạy theo ngoại cảnh, an trụ nơi đê 
mục một cách tự nhiên, liên tục, nhu nhuyễn khinh 
an. 
Ở trong trạng thái của chỉ, suy xét chính xác về 
tảnh như, đó là quán. Kinh Bảo Ván nói như sau, 
“Chỉ là cải tâm chuyên nhất bất loạn; quán là cải 
tâm quán xét riêng biệt về chân tánh. " 
Chỉ và quán không khác nhau nơi đề mục thiền, bất cứ điều 
gì cũng có thể thành đề mục của tâm chỉ hay tâm quán, hai 
tâm này chỉ khác nhau ở phương thức nhận biết đề mục. Ví 
dụ, tâm quán có thẻ lấy chân đề làm đề mục, tâm chỉ cũng 
vậy, cũng có thể lấy chân đề làm đề mục. Tục đề có thể là đề 
mục của chỉ, cũng có thể là đề mục của quán. 


Đọc tiếp chánh văn: 


Kinh Giải Thám Mật cũng nói như sau: “Đại Bồ 
Tát Từ Thị hỏi, "Bạch đức Thể tôn, phải nên câu về 
chỉ và khéo về quản như thế nào?' Đức Phật dạy 
'Dại Bồ tát Từ Thị, giáo pháp Như Lai dạy cho Bồ 
tát gâm có: khế kinh; xưng tán [ứng tụng]; giáo 
pháp tiên trì |ký biệt]; thi kệ [phúng tụng]; giáo 
huấn đặc biệt [tự thuyết]; tùy duyên thuyết pháp 
[nhân duyên]; hiển lộ thành tựu [thí dụ]; tương 
truyền [bản sự]; chuyện đản sinh [bản sinh]; giáo 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 205 


pháp rộng lớn [phương quảng]; giáo pháp nhiệm 

mẫu [hy pháp]; thiết lập giáo thuyết [luận nghị] 
Mười hai giáo pháp này được gọi là mười hai nhánh của 
Phật Pháp, có thể qui nạp lại thành ba tạng Phật Pháp: luật, 
kinh và luận. Đầu tiên là luật tạng, nội dung chủ yếu bao 
gồm những giới luật dành cho người xuất gia. Tiếp theo là 
kinh tạng, chủ yêu nói về định. Và cuối cùng là luận tạng, 
chủ yếu nói về tuệ, phương pháp tu quán, tuệ, và giác. Trọn 
giáo pháp Phật dạy tìm thấy trong tạng kinh Pali và Phạn tự 
đều năm trong Tam Tạng kinh điền. 
Thấy mọi giáo pháp Phật dạy đều có thể qui nạp vào mười 
hai nhánh Phật Pháp, và mười hai nhánh này lại có thể qui 
nạp trở lại thành tam tạng kinh điển, rồi không phân tích gì 
nhiều hơn, ngừng lại đơn giản nhiếp tâm mình nơi đó, như 
vậy sẽ trở thành đề mục tu chỉ. Ngược lại, khi triển khai nội 
dung, ví dụ tưởng tượng giáo pháp trong tam tạng kinh điển 
có thể triển khai thành mười hai nhánh, rồi lại triển khai ra 
nhiều hơn, nói cách khác, từ điểm nhỏ triển khai thành lớn 


hơn, làm như vậy thì lại trở thành đề mục tu quán. 


Hành giả muốn thành tựu tâm chỉ, ngay từ đầu 
phải chú tâm để thấy rằng mười hai loại kinh Phật, 
khế kinh, ứng tụng, v.v... đều có thể tóm tắt được 
như sau: tất cả đêu đang dân đến tánh như, sẽ dẫn 
đến tánh như, và đã dẫn đến tánh như. 


206 ®›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Có lẽ tốt hơn nên nói răng tất cả đều „ướng về tánh như, sẽ 
dẫn đến tánh như và đã dẫn đến tánh như. 

Đầu tiên, hướng về tánh như: các giáo pháp như là vô 
thường, khổ, những giáo pháp này hướng vẻ chân thực tại 
[chân đé]. Thứ hai, sẽ dẫn đến tánh như, đây là những giáo 
pháp nói về sự không có thực tại độc lập có định, là tánh 
không, không có sự đối đãi giữa chủ thê và đối tượng, đây là 
loại giáo pháp sẽ dẫn đến tánh như. Cuối cùng, chứng biết 
mọi sự đều văng bặt, không có tự tánh, không có thực thể, 
đây là giáo pháp đã dẫn đến tánh như. Tắt cả giáo pháp của 
Phật đều có thể tóm gọn lại thành ba thê loại như vậy. 

Rồi nếu nói đến đối tượng của thiền chỉ, thấy tất cả các pháp 
hữu vi đều có thể tóm gọn lại vào trong năm uân, và tất cả 
các pháp, bất kế là hữu vi hay vô vi, đều có thể tóm gọn lại 
vào trong các pháp vô thường và thường còn v.v... đây là 
những điều có thể dùng làm để mục tu thiền chỉ. 


Chánh văn đọc tiếp như sau 


Có thể thiên chỉ bằng cách nhiếp tâm vào các hợp 
thể thân và tâm [uẩn] là vì đê mục này bao gồm tất 
cả mọi hiện tượng. Lại có một cách khác: nhiếp 
tâm vào hình Phật. 


Đây là điều chiều nay tôi sẽ giải thích. 


THỜI §: CHIỀU 14/06/2009 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 207 
HỎI ĐÁP 


Hỏi 1. Tôi là bác sĩ, cảm thấy lo lắng khi đọc chánh văn thấy 
nói rằng muốn tạo điều kiện thuận tiện tu chỉ thì phải từ bỏ 
việc chữa bệnh. Nói như vậy là nghĩa gì? 

Đáp 1. Điều này có nghĩa là đối với người muốn chuyên tâm 
tu định, suốt 24 tiếng đồng hồ cần phải định tâm, cả công 
phu tụng niệm hàng ngày cũng phải giảm thiểu. Tu như vậy 
khoảng sáu tháng sẽ đạt được tâm chỉ. Đối với người như 
vậy thì ngay cả việc thuyết pháp cũng phải hạn chế. Ý nghĩa 
là như vậy. Đây không phải là trường hợp của bạn, đúng 
không? Bạn cũng như tôi, có nhiều việc phải làm. Nếu là để 
nói đến những người có hứng thú với pháp tu định thì tôi 
cũng có hứng thú, cũng thích tu thiền chỉ quán. Muốn tu 
thiền chỉ quán thì phải bỏ hết mọi sự. Chúng ta cần cân nhắc. 
Ví dụ trường hợp của đức Đalai Lama đời thứ nhất, khoảng 
500 năm về trước, ngài sống ẩn tu nhiều năm, đạt nhiều 
thành tựu tâm kinh, cũng đạt nhiều linh kiến, gặp đức Phật 
Tara, đức Phật Quan Thế Âm, cùng nhiều bậc thánh giả 
khác. Nhưng rồi ngài rời chốn ẩn tu, quyết định thiết lập một 
tu viện. Từ đó ngoải công phu tu thiền ra, mỗi ngảy ngài đều 
thuyết pháp. Ngài là bậc học giả thông tuệ, không phải chỉ 
đôi lần thuyết pháp mà thuyết pháp mỗi ngày. Thời đó chắc 
có khoảng một trăm đệ tử xuất gia tu học. Ngoải ra, ngài còn 


dành thời gian lo việc xây tu viện, rồi lại phải dành thời gian 


208 ®›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


để hướng dẫn gây quĩ xây chùa. Thời gian còn lại dành cho 
công phu nhật tụng. Ngài đã phải hy sinh phần công phu 
nhật tụng của mình. Có lần có người đệ tử hư đốn không lo 
tu, ngài nói rằng thầy hy sinh công phu hành trì của mình để 
phục vụ cho con đó. Câu chuyện là như vậy. Qui vị thấy 
ngài đã phải tính toán cân nhắc. Đối với bản thân ngải, công 
phu tu tập rất quan trọng. Nhưng thực tế mà nói, giúp đỡ cho 
người khác lại càng quan trọng hơn. Ngài đã chọn lựa như 
vậy. 

Mỗi khi trong lòng phát sinh cảm giác ấu trĩ, tôi thường vẫn 
nhớ lại câu chuyện này. Sống biệt lập để tu thiền rất tốt, 
nhưng sống đề giúp đỡ người khác lại càng tốt hơn. 

Đối với vị bác sĩ đặt câu hỏi này đây, tìm chỗ ấn tu vải năm 
cũng tốt, nhưng tôi nghĩ tốt hơn vẫn là ở lại tiếp tục phục vụ 
xã hội, ngày ngày giúp đỡ người bệnh. Những người lâm 
trọng bệnh tìm gặp bác sĩ, họ thường cảm thấy hoang mang 
tuyệt vọng. Ngay lúc đó, nơi chốn cho họ về nương dựa 
chính là bác sĩ, không phải Tam Bảo. Vì vậy tôi nghĩ bạn 
hãy nên tiếp tục làm việc, đừng cảm thấy bối rồi vì lời giảng 
trong chánh văn. 

Lama Tông Khách Ba có nói trong Lamrim Đại Luận rằng 
nếu lượm một đoạn kinh rồi cho rằng một người đều phải 
làm đúng theo như vậy, chẳng khác gì nhặt một hạt rồi cho 
rằng mọi hạt khác đều phải giống hạt này. 

Câu hỏi kế tiếp? 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền 2 209 


Hỏi 2. Lòng từ bi dành cho người khác có sẽ khiến mình 
vướng bệnh trầm cảm? 

Đáp 2. Trong luận của ngài Tịch Thiên, Nhập Bồ Đề Hành 
Luận, đã có nêu ra vẫn đề tương tự. Tu phát tâm từ bi, quán 
niệm khổ đau của người khác sẽ khiến mình cảm thấy rất 
nặng nề, đau đớn. Ngài Tịch Thiên nói rằng mặc dù cảm 
thấy đớn đau, nhưng nếu chịu đau đớn như vậy giúp chúng 
ta toàn thành lợi lạc cho chúng sinh thì chịu đau cũng đáng. 
Thêm vào đó, tôi nhớ lần trước có nói với quí vị, tâm từ bi 
có hai loại, một là loại từ bi bâm sinh, tự nhiên có sẵn trong 
mỗi người; hai là tâm từ bi vô phân biệt, là điều cần phải 
dùng trí tuệ để thuần dưỡng phát huy. Có được loại tâm từ bi 
vô phân biệt do trí tuệ thuần dưỡng sẽ không còn chỗ phát 
sinh cảm giác đớn đau. 

Những vấn đề như trầm cảm, căng thắng, cô đơn, sợ hãi, đều 
là một dạng của vô minh. Tôi nghĩ vậy. Nếu quí vị hiểu rõ 
tận tường về thực tại, hiểu rõ trọn vẹn về tính chất tùy thuộc 
duyên sinh, chắc chắn không còn chỗ cho bệnh trầm cảm 
phát sinh, cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Sợ 
hãi nói ở đây có nghĩa là loại sợ hãi tự tạo, không cần thiết. 
Ví dụ khi có tảng đá đồ xuống, chỉ cần chạy tránh đi là xong, 
cần gì phải sợ, đúng không? Hay như khi tôi còn trẻ, như 
mọi đứa trẻ khác, nghe chuyện ma rồi gặp lúc trời tối thường 


cảm thấy sợ. Đây là loại sợ hãi không cần thiết. 


Hỗi 3. Làm sao giúp trẻ em phát tâm từ bi? 


210 ®›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Đáp 3. Vấn đề này vô cùng trọng yếu. Tôi đã nhiều lần bảy 
tỏ ý kiến, rằng chúng ta cần phải nghiên cứu phương pháp 
dạy cách phát tâm từ bi tại chốn học đường, từ mẫu giáo cho 
đến đại học, nằm ngoài lãnh vực của tôn giáo. Làm sao thực 
hiện được điều này tôi không biết. Điều mà tôi biết rõ, đó là 
tầm quan trọng của tâm từ bi. Phật pháp rất ích lợi cho người 
đủ khả năng tư duy suy nghĩ, nhưng cho các em mẫu giáo thì 
tôi không biết. 

Như hôm trước tôi có nói qua, lúc nhỏ tôi đã từng là một học 
sinh rất ngán học. Tôi nghĩ sư phụ tôi đã thất bại trong việc 
dạy cho tôi tinh thần tinh tấn. Cho nên đối với tuổi ấu thơ, 
tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là cha mẹ. Tôi có nói ở các buổi 
họp rằng cha mẹ là vị thầy chân chính dạy tâm từ bi. Không 
cần giải thích, chỉ đơn giản nhờ những yếu tổ sinh lý tự 
nhiên, cha mẹ là người dạy cho các em bài học từ bị. 

Trong trường hợp của riêng tôi, mẹ tôi là người mù chữ, chỉ 
là một bả mẹ quê, nhưng tắm lòng bao la vô tận. Tôi nghĩ mẹ 
tôi là vị thầy chân chính dạy cho tôi biết về tâm từ bi. Ngày 
nay khả năng yêu thương từ bi mà tôi có được tất cả đều đến 
từ hạt giông mẹ đã gieo trong tôi. Đây là điều chắc chắn. Tắt 
cả đều đến từ mẹ tôi, không phải từ thinh không, cũng không 
phải từ hoa sen sinh ra. Một số kinh sách Phật giáo có nói 
đến chuyện sinh ra từ hoa sen. Ngay cả ngài Thánh Thiên 
cũng từ hoa sen sinh ra. Nhiều khi tôi nói đùa rằng nếu các 
bậc đại đạo sư đến từ hoa sen thì phải yêu thương hoa sen 


hơn con người. Đúng không? Cả Tây Phương Tịnh Độ nữa, 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 211 


nhiều người tin rằng ở xứ Tây Phương Cực Lạc, người ta từ 
hoa sen sinh ra. Nếu là như vậy, có lẽ con người ở đó ít 
thương yêu con người, vì vốn là từ hoa sen sinh ra mà. Nghe 
rất hay, nhưng tôi vẫn tin rằng làm người thì cứ hãy suy nghĩ 
theo con người, từ mẹ sinh ra vẫn tốt hơn. Nhờ từ mẹ sinh ra 
cho nên ngay từ bâm sanh vốn đã mang sẵn chức năng yêu 
thương, chẳng tốt lắm sao. 


Câu hỏi tiếp theo? 


Hỏi 4. Hôm qua chánh văn nói đến lòng tham đắm, cần quán 
tưởng bạn bè người thân để nuôi tâm bình đắng. Khi chúng 
ta cầu nguyện cho người bệnh, nói rõ chúng ta muốn người 
nào thoát bệnh khổ, đây có phải là một dạng của lòng tham 
đắm? 

Đáp 4. Rất có thể đây là một dạng tham đắm. Như lúc nãy 
có nói, lòng yêu thương từ bi chủ yếu là tham đắm, thiên vị, 
giới hạn. Nhưng dùng đó làm hạt giống, lấy lý trí nuôi 
dưỡng tăng cường, nhờ vậy lòng tham đăm tự nhiên đó sẽ 
trở thành tình yêu thương không chấp bám, không phân biệt, 
không giới hạn. 


Câu hỏi cuôi? 


Hỏi 5. Là một người mẹ, tôi tự nhiên thương con mình hơn 
là người dưng. Đây có phải là tham đắm? Thương một người 
nhiều hơn người khác, có phải là không nên? 


212 ®› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Đáp 5. Như vừa mới nói, đây chính là hạt giống của tâm từ 
bi vô hạn. Rất quan trọng. Tự nó có giới hạn, không thanh 
tịnh lắm, nhưng chắng sao cả. Thiếu đi hạt giống từ bi nảy, 
không có cái tâm yêu thương giới hạn này làm hạt giống, 
chúng ta sẽ không thể nào phát được tâm từ bi vô lượng. 
Bây giờ trở lại bài học. 
Chánh Văn nói rằng: 

Lại có một cách khác: nhiếp tâm vào hình Phật. 


Ở đây chánh văn nói đên việc chọn đê mục đề tu định, nói 


cách khác, để tu thiền chỉ. 


b. Cách tu 

Cũng có thẻ lây tâm làm đề mục tu thiền chỉ. Chọn tâm làm 
đề mục, phối hợp với pháp tu mật, làm được như vậy sẽ rất 
hữu hiệu. Ngài Thánh Thiên, đại đệ tử của Thánh Long Thọ, 
trong Hành Tập Luận, một bộ luận về mật thừa, có nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc lây chân thực tại của tâm làm 
đề mục tu thiền. 

Ở đây quí vị chọn tâm làm đề mục, nói cách khác, chọn chân 
thực tại của tâm làm đề mục. Đức Phật nói rằng ba cõi đều 
cùng một tánh với tâm. Vì sao lại như vậy? Là vì toàn khắp 
ba cõi đều do tâm tạo, do tâm mà có thế giới ngoại cảnh và 
nội tâm. Mặc dù câu kinh này được nhiều học giả giải thích 


qua nhiều cách khác nhau, tuy vậy ý chính vẫn là tâm sinh ra 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 213 


mọi thứ. Ngài Nguyệt Xứng trong Bồ Xung Trung Quán có 
nói một câu rất chính xác, rằng tâm là tạo hóa sinh ra thế 
giới ngoại cảnh và nội tâm. Tâm là tạo hóa, từ đó sinh ra 
toàn bộ cảnh luân hồi và niết bản. Lấy cái tâm đó làm đề 
mục để tu thiền chỉ, rồi sau đó lây chân thực tại của cái tâm 
đó làm đề mục để tu thiển chỉ, đây là điểm đặc thù của pháp 
tu thiền mật tông. 

Mọi hiện tượng đều có hai khía cạnh. Tương tự như vậy, tâm 
của chúng ta cũng có hai khía cạnh: tướng hiện qui ước (tục 
đế) và chân tánh rốt ráo (chân đế). Khi nói lẫy tâm làm để 
mục tu thiền chỉ, điều này có nghĩa là lấy tướng hiện qui ước 
của tâm làm đề mục. Bằng cách nào? Làm sao lấy tướng 
hiện của tâm làm đề mục? Trước tiên, cần đoạn đứt mọi ý 
tưởng, đặc biệt là ý tưởng do giác quan sinh ra, luôn chạy 
theo âm thanh, màu sắc, tướng dạng, mùi vị v.Vv.... Tiếp theo, 
đơn giản quan sát tâm mình. Mặc dù tâm vốn mang tánh 
sáng và tánh biết, nhưng chúng ta không thấy được điều này. 
Mãi chạy theo giác quan, tham đắm nơi sắc trần nên không 
thấy được tánh thật của tâm. Đoạn dứt mọi điều áng ngữ 
mắt thấy, tự nhiên bản tánh của tâm sẽ hiển lộ. Vậy trước 
tiên phải cô gắng ngăn chận những gì áng ngữ không cho 
chúng ta nhận biết tánh thật của tâm. Băng cách nảo? Bằng 
cách tăng cường chánh niệm và tỉnh giác để tự xét lấy tâm 
mình, đoạn dứt mọi loạn tâm hồi tưởng quá khứ, dự đoán 
tương lai, tất cả đều ngưng hết, chỉ đơn giản chú tâm vào 


trạng thái hiện tại, trở về với cái tâm rât mực an nhiên trong 


214 ®› Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


hiện tại. Nếu kéo dài được trạng thái này, dần dần sẽ đến 
được với cảm giác tịnh lặng rỗng rang, chứng được một 
trạng thái rỗng không. Đây không phải là chứng tánh không 
trong nghĩa chân thực tại, chỉ đơn giản là sự không có, thoát 
mọi loạn tâm chạy theo sắc trần, nhờ đó tự nhiên đi vào 
trạng thái trống không, hạnh phúc, nhẹ nhảng. 

Tiếp theo, người tu cỗ gắng duy trì trạng thái rỗng rang này, 
đến một lúc nào đó sẽ chứng được tánh sáng và tánh biết của 
tâm. Có được kinh nghiệm này là đạt được đề mục tu thiền 
chỉ. Sau đó, năm giữ đề mục này làm đề mục tu thiền chỉ. 
Bấy giờ đã có thể thực sự bước vào pháp tu thiền chỉ, dùng 
chánh niệm và tỉnh giác đề hành trì. 

Chúng ta đang nói đến việc dùng tâm để quán tâm. Đối 
tượng là tâm, mà chủ thê cũng là tâm. Cái gì nhìn? Nhìn cái 
gì? Cả hai đều là tâm. Nhưng đây không phải là điều mà 
Duy thức tông gọi là "tâm tự biết". Các tông phái cao hơn 
không chấp nhận có cái "tâm tự biết" này. "Tâm tự biết" là 
cùng một tâm mà có hai mặt, một mặt nhận biết đối cảnh, 
một mặt nhận biết chính mình, vì vậy không có sự đối đãi 
giữa đối tượng và chủ thể. Đây là điều bị [Trung quán tông] 
phủ nhận. Hoàn toàn không phải là điều chúng ta đang nói 
đến ở đây. Những gì đang nói ở đây không bị phủ định, 
không phải giống như "tâm tự biết". 

Tiếp theo, câu hỏi cần đặt ra đó là làm sao tâm lại có thể lây 
tâm làm đối tượng quan sát? Không phải giống như "tâm tự 


biết" trong Duy thức tông. Ở đây nói rằng tâm có nhiều thời 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 215 


điểm, biến chuyên liên tục, vì vậy lấy cải tâm ở niệm đi sau 
để nhìn cái tâm ở niệm đi trước. Nhờ vậy có thể lấy tâm làm 
để mục tu thiền chỉ. Nếu quí vị có thê làm được như vậy, đây 
là một pháp tu thật sự rất tốt. 

Lại cũng thường nghe nói đến "tuệ, định và hạnh". Ở đây, 
"tuệ" có nghĩa là tuệ chứng tánh không, nói cách khác, là 
quán (tì bát xá na, vipassana). "Định" ở đây có nghĩa là chỉ 
(samatha). Thường có hai trường hợp, có người tu thiền chỉ 
trước, đạt được chỉ rồi mới tu tuệ. Cũng có người hiểu chính 
xác về tánh không rồi mới tu thiền chỉ. Lấy ví dụ người tu 
chọn một đề mục nào đó để tu thiền chỉ, sau khi đạt được 
chỉ, dùng tâm chỉ đề quán chân thực tại. Lúc ây nếu hiểu 
được tánh không thì tâm chỉ này sẽ chứng tánh không. Đây 
là trường hợp tu tuệ băng chỉ. Ngoài ra cũng có thể tìm hiểu 
về tánh không trước khi tu thiền chỉ, cô gắng tìm hiểu tận 
tường về chân thực tại, về tánh không trước. Một khi hiểu 
được rồi, ngưng mọi quán chiếu để nhiếp tâm vào tánh 
không, lây tánh không làm đề mục, đơn giản trụ tâm nơi đó. 
Đây là trường hợp tu chỉ bằng tuệ. Và phương pháp thứ hai 
là phương pháp tiếp cận của những người có trí tuệ sắc bén. 


Trong Mật pháp có phương pháp tu thiền chỉ bằng cách 
nhiếp tâm vào một số điểm trọng yếu trong cơ thể. Tu chỉ 
theo phương pháp này có hai mục đích, một là để đạt chỉ, hai 
là để thu nhiếp khí và tâm vi tế về tan hòa vào các điểm 


trọng yếu trong cơ thê. 


216 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Vậy hãy chọn một đề mục thiển chỉ rôi thường 
xuyên liên tục mang tâm đặt ở nơi ấy. Khi nhiếp 
tâm vào đề mục như vậy, hãy kiểm soát xem tâm có 
khéo chuyên chú nơi để mục hay không. 
Vậy trước tiên hãy chọn đề mục thiền chỉ. Bất kể chọn ngoại 
cảnh hay nội tâm làm đề mục, hãy lưu ý chọn đề mục nào 
cho thật dễ chịu và thích hợp với pháp tu chỉ. Chọn rồi, hãy 
giữ đề mục đó để tu thiền chỉ. Mục tiêu chính là cô gắng lìa 
mọi tán tâm. Có tất cả chín tầng định tâm phải đi qua trước 
khi đạt được trạng thái định tâm gọi là chỉ [tạng: sinê — phạn: 
samathal]. 
Tầng định tâm thứ nhất gọi là "nhiếp tâm". Trong giai đoạn 
này người tu đơn giản nhiếp tâm vào đề mục. Đương nhiên ở 
đây tâm người tu luôn tán loạn đánh mất đề mục. Tầng định 
tâm thứ hai gọi là "nhiếp tâm nối dài", có nghĩa là người tu 
một khi thấy tâm mình đánh mất đề mục, nhờ chánh niệm 
tỉnh giác, thì lập tức mang tâm trở về nơi đề mục. 
Tầng định tâm thứ ba là "nhiếp tâm vá nối". Ở đây người tu 
mỗi khi thấy tâm bị tán liền mang tâm trở về với đề mục, tu 
như vậy đến một lúc nào đó sẽ thấy thời gian trú nơi đề mục 
dài hơn thời gian bị tán tâm. Và cứ như vậy đi dần lên các 
tầng định tâm kế tiếp, cho đến tầng thứ tám, tâm đã không 
vướng trạng thái quấy động, chìm đắm (trạo cử, hôn trầm). 
Rồi vào tới tầng định tâm thứ chín, không những tâm đã 


không còn bị quấy động hay chìm đắm mà lại còn đủ định 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 217 


lực để tùy ý an trú nơi đề mục không hề thấy nhọc. Tầng 
định tâm thứ tám và thứ chín so với trạng thái định tâm được 
gọi là tâm chỉ vẫn khác nhau ở một điểm: tâm chỉ là một 
trạng thái định tâm đặc biệt, luôn đi kèm với sự hỉ lạc khinh 
an của thân và của tâm. Đây là điều không có ở tầng định 
tâm thứ chín. Còn nếu như chỉ nói về khả năng tùy ý an trú 
nơi đề mục thì ở tầng định tâm thứ chín cũng có, không khác 
gì tâm chỉ. 

Vậy hãy chọn một đề mục thiển chỉ rôi thường 

xuyên liên tục mang tâm đặt ở nơi ấy. Khi nhiếp 

tâm vào đề mục như vậy, hãy kiểm soát xem tâm có 

khéo chuyên chủ nơi đề mục hay không. Đồng thời 

kiểm soát xem tâm có đang bị chìm đắm, có đang 

bị quấy động vì ngoại cảnh. 
Ở đây khi nhiếp tâm vào đề mục thiền chỉ, chúng ta không 
chỉ nhằm đến cảm giác an định. Cho dù có khả năng duy trì 
trạng thái tập trung tuyệt đối, bấy nhiêu vẫn chưa đủ, thêm 
vào đó còn cần phải có một cảm giác tươi mát, tỉnh táo. Đây 
là điều trọng yếu không thể thiếu. Ví dụ khi mệt mỏi, kiệt 
sức, mặc dù tâm vẫn có thể tập trung nơi đề mục, nhưng 
không tỉnh táo, không tinh tế, và vì vậy khi cần suy nghĩ 
điều gì, đầu óc hơi chậm, thiếu sắc bén. Khi tu thiền cũng 
tương tự như vậy, mặc dù tâm định, nhưng thiếu mất sự tỉnh 


táo, nhanh nhẹn và sắc bén, tươi mát của tâm. Vậy nói cho 


218 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thật chính xác, tâm chỉ cần phải có đủ hai phâm chất, đó là 
an định và tươi mát. 

Vậy thì những chướng ngại nào ngăn cản chúng ta đạt hai 
phẩm chất này? 

Nói về sự an định của tâm, chướng ngại ngăn cản định tâm 
là tâm quấy động [trạo cử]. Tâm bị quấy động sẽ không thể 
chuyên chú nơi đề mục. Vì vậy tâm quấy động là chướng 
ngại của định tâm. 

Tâm này là một trạng thái tán tâm. Tán tâm có thể có rất 
nhiều loại, có khi là thiện, có khi không phải thiện. Tâm 
quấy động là một loại tán tâm, vì tham nên để tâm chạy theo 
sắc trần. Vậy tâm quấy động là một loại tán tâm thô lậu 
mạnh mẽ. Đây chính là chướng ngại không cho chúng ta đạt 
đến sự vững vàng an trụ của tâm. 

Bây giờ nói đến chướng ngại ngăn cản tâm tươi mát tỉnh táo, 
đó chính là tâm chìm đắm. Muốn thật sự đạt tâm chị, chúng 
ta cần đủ khả năng nhận diện chướng ngại trên đường đi. Để 
nhận diện cho rõ hai loại chướng ngai nói trên, chúng ta phải 
dùng tâm tỉnh giác để quan sát, xem chúng có đang hiện diện 
hay không. 

Bây giờ nói đến phương pháp tu thiên chỉ. 

Phải dùng chánh niệm và tỉnh giác. Tỉnh giác là để canh 
chừng xem tâm có đang theo sát đề mục hay không. Muốn 
canh chừng như vậy, ít ra phải có chút trú tâm nơi đề mục 
trước đã. Giữ tâm nơi đề mục là việc làm của chánh niệm. 


Muốn có được tâm chỉ thì phải có chánh niệm, đây là yếu tố 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 219 


căn bản. Nhờ chánh niệm mới có thể cột tâm sát vào nơi đề 
mục. Sau đó, muốn canh chừng coi tâm có còn được cột sát 
vào đề mục hay không, đây là phận sự của tỉnh giác. Tỉnh 
giác liên tục canh gác, xem tâm có còn để ở nơi đề mục hay 
đã chạy đi chỗ khác. 

Phương pháp dùng chánh niệm và tỉnh giác để tu được đức 
Di Lặc nói đến trong bộ luận mang tựa đề Cực Đoan và 
Trung Đạo, nói về năm trở lực và tám lực hóa giải. Năm trở 
lực là gì? 1, làm biếng; 2. quên đề mục; 3. chìm đắm và quấy 
động: 4. không áp dụng hóa giải khi cần; 5. áp dụng hóa giải 
khi không cần. Tám lực hóa giải là gì? bốn lực đầu là: I. tin 
tưởng: 2. thích thú; 3. kiên trì; 4. khinh an. Bốn lực nảy dùng 
để hóa giải trở lực đầu tiên là làm biếng. Đó là vì khi vui vẻ 
thích thú thì không làm biếng, cho nên trước hết cần phải tác 
động tâm sao cho tâm thật vui vẻ thích thú với pháp tu thiền 
chỉ. Muốn được như vậy trước hết phải biết về lợi ích tu 
thiền chỉ, phải tin tưởng nơi pháp tu thiền chỉ. Nhờ biết lợi 
ích nên cảm thấy thích thú, nhờ thích thú nên nỗ lực cố găng 
và nhờ nỗ lực cỗ găng nên dần dân sẽ đạt được trạng thái 
thân và tâm khinh an, khiến thân tâm trở nên nhu nhuyễn dễ 
sử dụng, nhất là khi trạng thái tâm tâm khinh an lên đến cao 
độ, sẽ có lúc toàn thân trở nên nhẹ nhàng nhu nhuyễn, không 
vướng chút mỏi mệt. 

Bốn lực hóa giải nói trên trị được trở lực đầu tiên là làm 
biếng. Tiếp theo, trở lực thứ hai là quên đề mục, sẽ được 


chữa băng lực hóa giải thứ năm là chánh niệm. Lực hóa giải 


220 ®›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thứ sáu là tỉnh giác, dùng để chữa trở lực thứ ba là chìm đắm 
và quấy động. Trong khi tọa thiền, tâm có thể rơi vào trạng 
thái chìm đắm hay quấy động, hai trạng thái này đếm chung 
thành trở lực thứ ba. Trong trường hợp này, phải dùng tỉnh 
giác để canh chừng xem lúc nào tâm trở nên chìm đắm hay 
quấy động. Nên gọi tỉnh giác là lực hóa giải thứ sáu. Lực hóa 
giải thứ bảy là như sau: nhờ tỉnh giác mà biết được tâm đã 
rơi vảo trạng thái chìm đăm hay quấy động, khi ấy phải áp 
dụng biện pháp đối trị. Vậy trở lực thứ bốn là cần mà không 
hóa giải, muốn chữa lỗi này thì phải áp dụng biện pháp hóa 
giải khi cần thiết. Tâm bị chìm đăm hay quấy động thì phải 
dùng biện pháp thích ứng để hóa giải. Tiếp theo, lực hóa giải 
cuối cùng là khi không cần thì không áp dụng biện pháp hóa 
giải. Nói như vậy có nghĩa là khi thời tọa thiền êm xuôi tâm 
không bị chìm đắm hay quấy động, lúc đó phải duy trì trạng 
thái này, tiếp tục nhập định, không được áp dụng biện pháp 
hóa giải vì không cần thiết. Nếu lúc này mà áp dụng biện 
pháp hóa giải thì phạm lỗi hóa giải trái thời, là trở lực thứ 
năm. Cần phải giữ trạng thái quân bình, không áp dụng biện 
pháp hóa giải khi không cần thiết. Làm như vậy là hóa giải 
trở lực thứ năm, giữ được tâm chỉ lành mạnh. 

Đây là phương pháp tu dựa theo hệ thống hiển tông. 

Khi nói đến trạng thái quân bình, [tiếng Anh gọi là 
equanimity], cần phân biệt cho rõ nghĩa vì chữ equanimify 
có ba nghĩa khác nhau. Một, equanimify nghĩa là tâm đại xả 


[tâm bình đắng chúng sinh], liên quan đến pháp tu phát tâm 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 221 


từ bi, cần nhìn chúng sinh ai cũng như ai, không phân biệt, 
đây là một loại eguanimify. Hai, equanimify là cảm giác 
trung tính, không thấy vui sướng hay đau đớn, giữ cảm giác 
quân bình trung tính. Lại có một nghĩa thứ ba, equamimiiy là 
sự quân bình giữa sự áp dụng hay không áp dụng biện pháp 
hóa giải. Khi thời tọa thiền đang êm xuôi thì phải giữ trạng 
thái an nhiên. Tiếng Tạng gọi là /angniung, trạng thái trung 
tính, không áp dụng biện pháp hóa giải khi pháp thiền đang 
êm xuôi. 

Đây là phương pháp tu thiền chỉ nói trong luận của đức Di 
Lạc. 


c. Tu chỉ theo phương pháp mật tông 

Mật tông lại khác, nhất là mật tông tối thượng du già. Ở đây 
trước hết phải phải nhận diện tâm vi tế bằng cách ngưng hết 
mọi hoạt động của các tầng tâm thô lậu, để cho tâm quang 
minh bản lai vi tế hiển lộ một mình. Tâm này hiển lộ rồi thì 
dùng tâm ấy làm đề mục, đơn giản nhiếp tâm nơi đó. Đây là 
phương pháp dùng trong Đại Thủ Ấn, cũng như là pháp 
"đoạn tâm” [cutting the heart| của Đại Viên Mãn, hay pháp 
tu phối hợp tánh không và tánh sáng của dòng Sakya, hay 
pháp tu phối hợp lạc và không ở các dòng phái khác. Tất cả 
đều là pháp tu mật tông thượng thừa, chủ yêu là để nhiếp 
tâm vào tâm quang minh bản lai vi tế. Đây thật sự là pháp tu 


thâm sâu vi diệu, là nét đặc thù của mật tông. 


222 ›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Quí vị có thê tự hỏi làm như vậy thì được lợi ích gì. Một bên 
là dùng tâm thô lậu chứng tánh không làm biện pháp hóa 
giải chướng ngại, đạt quả đại giác ngộ. Một bên là dùng tâm 
vi tế, đặc biệt là tâm bản lai chứng tánh không, dùng làm 
biện pháp hóa giải chướng ngại. So sánh lại sẽ thây nếu dùng 
tâm thô lậu chứng tánh không để tu thì dù trải qua bao đại 
kiếp vẫn không thê sánh bằng chỉ một thoáng chốc tu bằng 
tâm vi tế chứng tánh không. Phương pháp tu mật đặc biệt 
chú trọng vào tầng tâm thức quang minh bản lai chứng tánh 
không, vận dụng tâm này để phá chướng ngại trên đường tu 
giác ngộ, thật sự không gì có thể sánh bằng. 

Hơn nữa, muốn phá hủy tầng chướng ngại vi tế nhất ngăn 
ngại trí toản giác, ngoải bản giác quang minh chứng tánh 
không này ra, không tâm nào khác đủ khả năng làm được 
việc này. Dùng tâm thô lậu chứng tánh không thì cho dù có 
khổ công trong thời gian dài bao lâu vẫn không thể đoạn diệt 
loại chướng ngại vi tế nhất ngăn cản trí toản giác. 

Ngài [ểên, nghe không rõ], một đại đạo sư Tây Tạng, đã từng 
nói rất chính xác như sau: muốn diệt lớp chướng ngại vi tế 
nhất ngăn cản trí toàn giác, chỉ có mật tông mới làm được. 
Và trong mật tông, chỉ có mật tông tối thượng du già mới 
làm được. 

Nói về nguồn gốc nói răng bản giác quang minh là thuốc hóa 
giải lớp chướng ngại vi tế nhất của trí toàn giác, chính ngài 
Long Trí nói răng nêu không thanh tịnh ba lớp tướng hiện thì 
dủ trải qua bao nhiêu thời kỳ để hồi hướng công phu hành trì 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 223 


sáu hạnh ba la mật, vẫn không thê đạt quả đại giác ngộ. Còn 
nếu thanh tịnh được ba lớp tướng hiện thì trí toàn giác thế 
nào cũng sẽ đạt, không chút hoài nghỉ. Mật Kinh 
Guhyasamaja có giải thích rất rõ về điều này. 

Luận Năm Chứng Địa do thánh Long Thọ trước tác có liên 
quan đến giai đoạn viên thành của Mật pháp Guhyasamaja. 


Trong, đó có nói rõ cách nhận diện ba lớp tướng hiện. 
d. chữa lỗi khi tu chỉ 


Nếu tâm bị chìm đắm vì buôn ngủ, trì trệ, hoặc nếu 
thấy tâm đang sắp chìm đắm, khi ấy hãy nên nghĩ 
đến điều đáng vui, ví dụ nghĩ đến hình Phật, hay 
nghĩ đến ánh sáng. 
Buồn ngủ và trì trệ, hai loại tâm nảy không phải chính là tâm 
chìm đắm, mà là nguyên nhân đưa đến trạng thái chìm đắm. 
Trì trệ có nghĩa là tối tăm, và buồn ngủ là... buồn ngủ [cười]. 
Cũng giống như Tây Tạng khi giải thích chữ cát tường, 
thường vẫn nói "cát tường nghĩa là cát tường". Có một người 
kia muốn giải thích cụm từ "thiên vạn cát tường”, chữ thiên 
vạn là một con số, là mười triệu, nhưng người ấy lại giải 
nghĩa là "đỏ". Thiên vạn là "chawa”, đỏ là "chuwo". Người 
ây giải thích lộn chữ. 
Chánh văn nói rằng 
Nếu tâm bị chìm đắm vì buôn ngủ, trì trệ, hoặc nếu 
thấy tâm đang sắp chìm đắm, khi ấy hãy nên nghĩ 


224_ ›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


đến điều đáng vui, ví dụ nghĩ đến hình Phật, hay 
nghĩ đến ảnh sáng. 
Ở đây vì buồn ngủ trì trệ mà tâm bị chìm đắm. Tâm vướng 
lỗi như vậy thì phải dùng tỉnh giác nhận diện ngay tức khắc. 
Tốt hơn nên nhận diện khi tâm sắp sửa bị chìm đắm hay 
quấy động. Nếu có khả năng sớm biết, trước khi hai trạng 
thái này thật sự xảy ra, như vậy chắc chắn 100% tâm sẽ 
không bị chìm đắm quấy động. Băng không, đã chìm đắm 
hay quấy động rồi mới nhận biết, như vậy không thê biết 
chắc mình đã rơi vào trạng thái này từ bao lâu rồi. 
Bây giờ hãy nói về phương pháp dẹp bỏ tâm chìm đắm và 
quấy động. 
Tâm bị chìm đắm là vì chùng xuống quá sâu. Tâm rút sâu 
vào trong thì sẽ rơi vào trạng thái chìm đắm. Muốn chữa lỗi 
nảy, ta phải nâng tâm lên. Muốn nâng tâm lên thì phải nghĩ 
đến điều gì khiến cho tâm vui. Nghĩ đến ảnh Phật, nghĩ đến 
thiện đức của Phật, v.v... Kinh điển cũng có khi dạy nghĩ đến 
ánh sáng. Có người chọn tọa thiền trên đỉnh núi cao là để giữ 
tâm dễ dàng tỉnh táo tươi mát. 
Đương nhiên cũng có nhiều nguyên do khác, nhưng đây là 
một trong những lý do vì sao nên chọn chốn cao để tọa thiền. 
Ngoài ra tọa thiền vào buổi sáng sớm cũng giúp mang lại sự 


tỉnh tảo tươi mát. 


Còn nếu ngôi thiên mà tâm bị ngoại cảnh quáy 
động, ví dụ chạy theo sắc tướng đảng tra, hoặc 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền 2a 225 


chuyên chủ vào đê mục khác, hoặc xao lãng vì ham 

muốn điểu gì trước kia đã từng được hưởng, hoặc 

nếu nghỉ ngờ sắp bị tán tâm, những lúc như vậy 

hãy nhớ tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, nhớ 

nghĩ đến khổ đau luân hồi v.v.... về những để mục 

có khả năng giúp tâm an định. 
Nói về tâm chìm đắm rồi, bây giờ nói đến tâm quấy động. 
Tâm bị quấy động là vì quá cao hứng, cần thu tâm lại để giữ 
quân bình. Muốn thu tâm lại, phải nhớ nghĩ đến việc buôn, 
ví dụ nghĩ đến vô thường, nhớ khô ác đạo v.v... suy nghĩ như 
vậy tâm sẽ chùng xuống, nhờ đó quân bình được trạng thái 
cao hứng quá độ. 
Để giải thích thêm về hai lỗi chìm đắm và quấy động. Mỗi 
loại đều chia làm ba lớp: chìm đắm nặng, chìm đắm trung 
bình, và chìm đắm nhẹ. Quấy động cũng có ba lớp như vậy. 
Nếu tâm tối tăm đến nỗi đánh mất đề mục thiên, đây là chìm 
đăm nặng. Chìm đắm trung bình là tâm tuy vẫn giữ được đề 
mục, nhưng một góc nào đó của tâm bị chìm đắm, trở nên tối 
tăm. Chìm đắm nhẹ là khi nhận biết tâm sắp sửa bị chìm 
đăm, ngay lúc đó gọi là chìm đắm nhẹ, chìm đắm vi tế. Tâm 
quấy động cũng tương tự như vậy, có ba loại. Quấy động 
đến nỗi đánh mất đề mục thì đó là quấy động nặng. Nếu đề 
mục vẫn còn nhưng một góc nào đó của tâm đổi lạc vào 
chuyện quá khứ, như vậy gọi là quấy động trung bình. Nếu 
tâm sắp sửa bị quấy động, vẫn chưa bị quấy động, chỉ sắp 


sửa bị, đó là loại quấy động nhẹ. 


226 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 
Chánh văn nói rằng 
Theo quá trình này, tán tâm là điểu cân đoạn diệt, 
dùng sợi dây chánh niệm và tỉnh giác cột chặt tâm 
như voi điên vào gốc cây đê mục. 
Trong kinh điển cũng thường nhắc đến ví dụ này. Tâm được 
ví như con voi, cột vào sợi dây chánh niệm, huấn luyện bằng 
thòng lọng. Ví dụ nảy thường được dùng để giải thích cách 
luyện tâm khỏi bị chìm đắm hay quấy động. 
Ngài Thanh Biện, đệ tử của Thánh Long Thọ cũng nói rằng 
phải lấy dây chánh niệm mà cột voi tâm vào cột đề mục, rồi 
dùng thòng lọng tỉnh giác để mà dạy voi. 


Chánh văn lại nói 


Bao giờ thấy tâm thoát mọi chùm đắm, mọi quấy 

động, không cân cô găng cũng tự nhiên chuyên chú 

nơi đê mục, khi ấy, hỄ tâm còn được như vậy, hãy 

thả lỏng tâm trong trạng thải trung tính tự nhiên. 
Công phu thiền đang nhữngêm xuôi thì đừng áp dụng biện 
pháp hóa giải, đơn giản duy trì trạng thái quân bình. Quân 
bình ở đây có nghĩa là không áp dụng biện pháp hóa giải. 
Nhờ hành thiền như vậy, đến một lúc nào đó cơ thể sẽ cảm 
thấy vô cùng hỉ lạc, vì nhu nhuyễn khinh an nên cảm thấy hỉ 
lạc. Thân khinh an hỉ lạc như vậy, tiếp theo sẽ khiến tâm 
cảm thấy khinh an hỉ lạc. Một khi tâm định hòa vảo với sự hỉ 
lạc khinh an của thân và của tâm, trạng thái định tâm này 


được gọi là tâm chỉ [tạng: sinê; phạn: samatha]|. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền 2a 227 


Ngày nay cho dù là ngoài Phật giáo hình như cũng vẫn có 
người đạt chỉ. Ngay trong số những hành giả tôi quen, có 
nhiều vị đã đạt được chỉ. Ai cũng đều phải khổ công hành 
thiền trong vòng nhiều năm. Hành giả đạt chỉ rồi có một tư 
thế rất độc đáo. Có thê là ở Thái Lan, Nhật Bản, Trung Hoa, 
Miến Điện, cũng có nhiều vị cũng được như vậy. Ở Miễn 
Điện và Thái Lan nghe nói có nhiều hành giả đạt quả A La 
Hán, giải thoát luân hồi. 

Tuy vậy, ngài Nguyệt Xứng có nêu ra sự khác biệt giữa quả 
A La Hán chân chính, những vị thoát sinh tử luân hồi, và 
những vị đạt quả giải thoát thuận theo tri kiến của các tông 
phái dưới. Hành giả quán về 16 đặc tánh của Tứ Đé, ví dụ 
như vô thường v.v..., không nhất định là quán về chân thực 
tại, vì vậy chỉ có thể diệt bỏ tầng nhiễm tâm thô lậu. Đây là 
những vị A La Hán nói theo các tông phái thấp. Là những vị 
điều phục được loại phiền nãonói trong các bộ luận A Tì Đạt 
Ma, được gọi là phiền não liên quan đến đối cảnh và đặc 
tánh. 


3. Công Phụ Chính: Tu Quán 
Chánh văn nói tiếp như sau: 


Sau khi thành tựu chỉ, hãy nên thiên quán bằng suy 
nghĩ như sau: Tất cả giáo pháp của Phật đêu là 
giáo pháp tuyệt hảo, đêu trực tiếp hay giản tiếp 
làm hiển lộ tánh như và dân đường tới tánh như 


228» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


cực kỳ trong sáng. Nếu hiểu được tánh như, sẽ 
thoát lưới tà kiến, như bóng tôi tan khi ảnh sảng 
hiện. Thiên chỉ một chiễu không thể thanh tịnh bản 
giác, cũng không thể xua tan bóng tôi của chướng 
nghiệp. Dùng tuệ để quản tảnh như cho đúng cách 
thì thanh tịnh được bản giác. Phải có tuệ mới 
chứng được tánh như. Phải có tuệ mới đoạn được 
chướng nghiệp. Vậy khi thiển chỉ, phải vận dụng 
tuệ giác đề truy tâm tánh như. Không thể với pháp 
tu chỉ mà thấy đủ. 
Đoạn trên đây cho thấy tu thiền chỉ một mình không đủ, 
chúng ta cần phải tu thiền quán. Quán, hay tuệ quán 
(vipassana), tự nó cũng có nhiều loại, có loại thế gian, có 


loại xuất thé. 


a. Hai loại tuệ quán: thế gian và xuất thế 

Tuệ quán thế gian là loại thấy cõi dưới là thô và cõi trên vi tế 
an lạc. Với loại tuệ quán này, bất kế hành thiền bao lâu, cùng 
lắm chỉ có thể diệt được tầng phiền não thô lậu của tam thiền 
vô sắc [vô sở hữu xứ] trở xuống, không thê diệt được vọng 
tâm thuộc cõi tứ thiền vô sắc [phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
cỏn gọi là đỉnh luân hồi]. Chỉ có tuệ chứng tánh không, loại 
tuệ quán xuất thế, chứng tánh không, mới có khả năng tận 
diệt toàn bộ mọi phiền não. 

Muốn được như vậy, trước tiên phải hiểu thế nào là tuệ quán 
xuất thế. Đây là tuệ quán chứng tánh không, chứng chân 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền 2a 229 


thực tại. Vậy chân thực tại là gì? Bốn tông phái Phật giáo 
đều định nghĩa khác nhau về chân thực tại. Nói tổng quát, 
chân thực tại có thê được giải thích qua nghĩa vô ngã, ứng 
vào với con người và đối cảnh bên ngoài: nhân vô ngã và 
pháp vô ngã. Tuy vậy, hai tông phái dưới của Phật giáo là Tì 
Bà Sa Luận Bộ và Kinh Lượng Bộ không biết tới pháp vô 


ngã, chỉ nói đên nhân vô ngã. 


b. Tri kiến tánh không 

Phật Pháp thường nói đến vô thường, khổ, không, vô ngã, 
cũng có khi qui nạp lại thành ba, vô thường, khổ, vô ngã, 
như vậy vô ngã bao gồm cả tánh không. Trong luận Lượng 
Tập Luận”, ngài Nguyệt Xứng nói rằng tuệ chứng vô ngã là 
con đường giải thoát. Trọn giáo pháp còn lại chỉ là để phát 
huy và để hội nhập tuệ giác vô ngã này, ý nói rằng tất cả mọi 
đường tu khác chỉ là yếu tố hỗ trợ chứ không phải thật sự là 
con đường giải thoát. Ngoài con đường chứng vô ngã này ra, 
không có con đường nào khác có thể đưa đến tự do chân 
chính. 

Nói về nhân vô ngã và pháp vô ngã, chúng ta cần biết rằng 
nhân vô ngã cũng có hai mức độ, thô lậu và vi tế. Khi Tì Bà 
Sa Luận Bộ và Kinh Lượng Bộ nói về nhân vô ngã, đây chỉ 
là nói đến sự không có một cái tôi độc lập có thực thể. Còn 
xét theo quan điểm của các tông phái cao hơn, nếu thiền 


quán về nhân vô ngã mà chỉ chứng được sự không có cái tôi 


2Ð Z 
Pramanavatika 


230 ®›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


độc lập có thực thể thì dù phá được các tầng phiền não liên 
quan đến sự chấp vảo cái tôi, nhưng vì loại tuệ giác này chỉ 
chứng được vô ngã của con người, không chứng được vô 
ngã của sự vật, nên không thể đoạn diệt loại chấp bám liên 
quan đến thế giới ngoại cảnh. Đương nhiên nói như vậy 
không có nghĩa là chứng nhân vô ngã thô lậu sẽ không ảnh 
hưởng gì đến sự chấp bám ngoại cảnh. Lấy ví dụ tràng hạt 
của tôi đây. Trước khi tràng hạt này thuộc về tôi, nhìn thật là 
đẹp mắt, nhưng vẫn chỉ là thích vậy thôi. Đến khi mua về, 
tràng hạt thuộc về mình rồi, tự nhiên trở nên cực kỳ đẹp đẽ, 
quyến rũ: lòng tham luyến tăng lên gấp bội. 

Như vậy đủ thấy nếu chứng được loại nhân vô ngã mà hai 
tông phái Tì Bà Sa Luận Bộ và Kinh Lượng Bộ nói đến, nhờ 
không còn bám dính vào chính mình cho nên giảm được 
phần nào thái độ bám dính vào ngoại cảnh. Tuy vậy, loại tuệ 
giác chứng nhân vô ngã này chỉ đơn giản ứng vào con người, 
ứng vảo chủ thể, chủ nhân sở hữu, chứ không ứng vào sự vật 
bên ngoài, vì vậy tuệ giác chứng nhân vô ngã không có khả 
năng đoạn diệt loại phiền não bám dính vào ngoại cảnh. 

Bây giờ thử xét về những tông phái Phật giáo tin vào cả hai 
loại vô ngã, nhân vô ngã vả pháp vô ngã: Duy thức tông, và 
Trung quán tông. Duy thức tông chấp nhận cả hai loại vô 
ngã, tin rằng ngoại cảnh không hiện hữu một cách độc lập 
chắc thật, nhưng lại tin vào hiện hữu độc lập và chắc thật của 
tâm thức. Chính vì Duy thức tông tin rằng tâm thức có tự 


tánh nên không thể đoạn diệt sự bám dính vào thế ĐIỚớI nội 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 231 


tâm. Suy nghĩ về quan điểm khác nhau của các tông phái này 
cũng thấy có điều gì thiếu sót trong tri kiến về tánh không 
nói trên. 

Bây giờ xét về tông phái Phật giáo cao nhất, Trung quán 
tông. Tông phái nảy tin rằng tất cả mọi sự vật đều không 
hiện hữu một cách độc lập, chắc thật. Trung quản tông có 
những bậc đạo sư như ngài Thanh Biện, ngài Jhana Hridaya 
[hay là Inana Garbha?, đức Đalai Lama không chắc], hai vị 
cho rằng mọi sự đều không hiện hữu một cách độc lập, 
nhưng lại cho rằng thế giới ngoại cảnh có thật. Vì phái Kinh 
Lượng Bộ cũng cho rằng ngoại cảnh có thật, nên tông phái 
này được gọi là Kinh Lượng Tự Lập Trung Quán”. Ngoài ra 
Trung Quán còn một phái khác, gồm các đạo sư như ngài 
Thiện Hải Tịch Hộ, ngài Liên Hoa Giới, ngài Giới Hiền”. 
Ba vị này mặc dù cho rằng mọi sự đều không hiện hữu một 
cách độc lập, nhưng lại có một điểm giống Duy thức tông, 
cho rằng ngoại cảnh không có thật. Trường phái này được 
gọi là Trung Quán Tự Lập Du Già. Ngài Thanh Biện, thuộc 
trường phái Trung Quán Tự Lập Kinh Lượng, phủ nhận 
thuyết tất cả chỉ thuần là tâm thức của trường phái Trung 
Quán Tự Lập Du Già. Nhưng hai trường phái này giống 
nhau ở điểm cả hai đều chấp nhận sự vật không hiện hữu 


độc lập, tuy vậy vẫn tin răng sự vật phải có một mức độ có 


5 Sautrantika Svatantrika Madhyamika. 
?7 [Shilabhadra] 


232 ›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


tự tánh trên lãnh vực qui ước [của tục đế]. Ngoài hai trường 
phái nảy ra, Trung quán tông còn một trường phái khác, gồm 
các đạo sư như ngài Nguyệt Xứng, Phật Hộ, các ngải không 
những nói răng mọi sự đều không hiện hữu độc lập [trên 
phương diện chân đế], mà ngay cả trên phương diện qui ước 


[của tục đế] cũng hoàn toàn không có tự tánh. 


Chấm dứt ngày hôm nay. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 233 
THỜI 9: CHIẾU 15/06/2009 () 
HỎI ĐÁP 


Hỏi 1. Phật giáo tùy theo địa phương mà có những sắc thái 
khác nhau. Ngài nghĩ Phật giáo sẽ biêu hiện như thế nào ở 
Tây Phương trong tương lai? 

Đáp 1. Mỗi đất nước đều có phong thổ, văn hóa khác nhau, 
vì vậy Phật giáo cũng có nhiều sắc thái khác nhau. Tôi có đã 
giải thích qua, khía cạnh văn hóa trong Phật giáo có thể thay 
đổi, nhưng nội dung tinh túy của Phật pháp, ví dụ như tứ 
diệu để, nhị đế, tâm bồ đề, tâm đại bi, trí tuệ chứng chân 
thực tại [như thật tri kiến], tất cả những điều này từ thời đức 
Phật đến nay vẫn không thay đổi, vì đây là những điều liên 
quan đến cảm xúc con người. Nói về cảm xúc của con 
người, mấy ngản năm nay vẫn vậy và thêm vải ngàn năm 
nữa tôi nghĩ vẫn chưa nhiều thay đổi. Một vạn năm sau, 
mười vạn năm sau, khi ấy có khi bộ óc con người đổi dạng, 
cảm xúc cũng có khi thay đối. Nhưng đây là chuyện quá xa, 


chúng ta không cần biết đến. Quan trọng là trong đời này, 


*° Sáng ngày 15/06/2009, đức Đalai Lama truyền pháp quán đảnh đức 
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm. 


234_ ®›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


hay là 10, 15, 20 thế hệ về sau, tâm tình con người sẽ vẫn cứ 


như vậy không thay đôi. 


Hỏi 2. Kính thưa đức Đalai Lama, xin ngài cho biết ý kiến, 
có phải cả khoa học và tôn giáo đều nhận thấy giá trị vĩ đại 
của sự đối thoại giữa hai bên, đều thấy cần phải tiếp nối mối 
giao tiếp này? 

Đáp 2. Dĩ nhiên đối với một số người, đây là điều rất lợi ích, 
nhưng có phải là việc thiết yếu cho cả hai bên hay không, 


điều này đức Đalai Lama không biết rõ. 


Hỏi 3. Kính thưa đức Đalai Lama, xin ngải một lời giải thích 
ngắn gọn về ý nghĩa của minh chú đức Quan Thế Âm Thiên 
Thủ. 

Đáp 3. Câu hỏi nảy rất hay. Lục Tự Đại Minh Chú có sáu 
âm ÔM MANI PADME HUNG. Có nhiều cách giải thích về 
sáu âm này. Sau đây là cách giải thích tôi thấy hay nhất: 

ÔM: là do ba mẫu tự A, U và M hợp lại, tượng trưng cho ba 
điều: thân, khâu và ý. Như vậy Ôm tượng trưng cho thân 
khâu và ý của người tu trong hiện tại. Vì bị phiền não tác 
nhiễu cho nên thân và khẩu cũng không thanh tịnh. Đây là 
trạng thái hiện tại, cần phải chuyên thành thân khẩu và ý 
thanh tịnh của Phật. Chuyển bằng cách nào? Hãy xem tiếp 
về MANI và PADME. 

MANNI nghĩa là ngọc báu. Ngọc báu là điều mang lại sự 


thịnh vượng, vì vậy Mani tượng trưng cho tâm đại bị, tâm vị 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 235 


tha, đây là cội nguồn của hạnh phúc, của mọi điều thịnh 
VƯỢng. 

PADME nghĩa là hoa sen. Hoa sen là biểu tượng của trí tuệ. 
Trí tuệ nói ở đây là trí tuệ chứng chân thực tại. Muốn thanh 
tịnh thân khẩu và ý thì phải chuyên hóa bằng hai yếu tổ này, 
bằng tâm đại bi vô lượng và trí tuệ chứng chân thực tại. 

Âm thứ sáu là HUNG. HUNG là bắt nhị, không thể phân 
chia. Từ Bi và Trí Tuệ cần phối hợp bất nhị, cần song hành, 
đi đôi với nhau. Đó là ý nghĩa của HUNG. 

Theo tôi, cách giải thích này rất hay. Mặc dù cũng có nhiều 
cách giải thích khác, ví dụ như sáu âm ứng với sáu cõi luân 
hồi v.v..., nhưng không thâm sâu vi diệu bằng cách giải thích 
nói ở đây. 

Ngoài ra còn một cách giải thích khác nữa, đức Đalai Lama 
đời thứ năm có nhắc đến việc nảy trong hồi ký của ngài, 
rằng có nhiều người tụng Om Mani Padme Hung hăng hái 
đến nỗi câu chú trở thành Om Mani Om Mani Om Mai... 
nghe ra giống như Money money money [rmoney nghĩa là 
tiền]... [cười] tôi nghĩ người Tây Tạng lúc ban đầu rất chân 
thành tụng Om Mani Padme Hung, từ từ trở nên xao lãng, 
nghĩ đến tiền nên đọc thành OM MANI OM MANI MANI 
MONEY MONEY MONEY ... vậy đó, đây là ý nghĩa rất 
thực tế của Lục Tự Đại Minh Chú. 


236 t2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


¡_ Tánh không của Tâm 

Bây giờ trở lại chánh văn. 

Bài pháp này thuộc hệ tri kiến của phái 7zung Quán Tự Lập 
Du Già?” 


Tánh như, là thế nào? Túnh như là chân tảnh của 
vạn pháp, rằng rốt ráo đêu là vô pháp ngã và vô 
nhân ngã. Điêu này phải chứng bằng tuệ ba la mật, 
không có cách nào khác. Kinh Giải Thám Mật nói 
như sau: " 'Kính bạch Như lai, chư Bồ tát chứng 
pháp vô ngã bằng ba la mật nào?' Bộ Tát Quan Tự 
Tại, muốn chứng pháp vô ngã, phải vận dụng tuệ 
ba la mật." " Vì vậy hãy từ trong chỉ mà quán tuệ. 
Trong tất cả mọi pháp hảnh trì mà bồ tát dẫn thân vào, chỉ có 
pháp hành nào đi kèm với trí tuệ chứng tánh không mới 
được gọi là tuệ ba la mật. 
Chánh văn nói tiếp: 
Hành giả nên quán xét như sau: cái tôi không nằm 
ngoài các uẩn, các giới, các căn. 
Như hôm trước có đã nói qua, nếu chúng ta quán xét truy 
tìm cái tôi, sẽ chăng thể tìm thấy ở các thành phần cấu tạo, 
như là các uẫn, các giới hay là các xứ. Cái tôi không thê nào 
trỏ ra được, chỉ đơn giản là tướng hiện mang đủ mọi sắc thái 
kia. 


^ Yogachara Svatantrika Madhyamika. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 237 


Kinh Phật nói rằng tâm chấp ngã là tâm của ác ma. Nói như 
vậy có nghĩa là nêu chỉ đơn giản thấy có cái tôi, điều này 
không phải là ác tâm. Nhưng nếu thấy có cái tôi và cho rằng 
cái tôi này hiện hữu một cách độc lập tách lìa khỏi các hợp 
thể, đây mới chính là điều gọi là "tâm của ác ma". Vì thấy có 
cái tôi tách lìa khỏi thân và tâm mà phát sinh cảm giác chấp 
bám vào phía của mình, chống đối phía không phải mình, từ 
đó phát sinh tham và sân. Điều này không có nghĩa là không 
có cái tôi. Cái tôi có đó. Nhưng nếu thấy có cái tôi mà cho 
rằng cái tôi hiện hữu một cách độc lập thì sẽ từ đó sinh ra đủ 
loại vấn đề. Nói cho chính xác, vì thấy có cái tôi, cho rằng 
cái tôi này hiện hữu độc lập tách lìa khỏi các hợp thê thân 
tâm, nên khi bị người khác chỉ trích, bị chê xấu, mặc dù cái 
bị chê là thân thể của bạn, nhưng bản thân bạn lại cảm thấy 
bị xúc phạm, nghĩ rằng "ôi, nó khi dễ tôi, nó chê tôi xấu !" 
Cứ vậy mà nôi giận, bực bội, khó chịu, chăng qua chỉ vì cảm 
thấy bản thân mình bị chê. 

Thật ra cái tôi chăng phải là một chủ thể tách lìa, mặc dù có 
đó, nhưng không phải giống như mình thấy, chỉ hiện ra như 
mộng ảo. Có một khoảng cách rất lớn giữa tướng hiện và 
thực tại. Cái tôi tuy có, nhưng tánh chất của cái tôi là tánh 
như huyễn. Ý thức được điều này thì cho đù có bị chê bai, 
lên án, phí báng, cũng không phát sinh cảm giác bực bội khó 
chịu. 

Mặc dù tôi không nói rằng bản thân tôi đã chứng được tánh 


không, nhưng nhờ quán niệm thường xuyên về tánh không, 


238 —›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


mỗi khi nghe nói đến chữ "tôi", ví dụ như khi đọc câu tụng 
"nguyện đạo sư về trụ ngay giữa trái tim tôi", khi đọc tụng 
như vậy, gặp chữ "tôi", lập tức thấy cái tôi mặc dù có đó, 
nhưng không phải giỗng như mình thấy. 

Nếu quí vị có thể nhớ nghĩ như vậy, nhớ lại chân tánh của 
cái tôi là tánh như huyễn, tự nhiên cảm giác khó chịu sẽ tan 
biến. Vì vậy nếu cho rằng cái tôi hiện hữu độc lập tách lìa 
khỏi các hợp thể thân và tâm, cái tâm tin vào điều này Phật 
gọi là tâm của ác ma. Từ tâm chấp ngã này sinh ra đủ loại 


vần đề. 


Vậy cái tôi là gì? Cái tôi mà chúng ta có thể nhìn thấy, đó 
không phải là cái tôi thật sự. Đức Phật lây cỗ xe làm ví dụ. 
Cỗ xe là cái tên dùng để gọi tô hợp các thành phần cấu tạo, 
tương tự như vậy, cái tôi, con người trong thế giới qui ước 
của tướng hiện, chỉ là cái tên dùng để gọi tô hợp các thành 
phần thân và tâm. 

Điều này cho thấy cái tôi không có một cách độc lập có định 
mà chỉ là tên gọi đặt cho khối giả hợp của các thành phần 
thân tâm. Nói cái tôi chỉ là tên gọi gán đặt cho các thành 
phần thân và tâm, đó là tri kiến chung của cả bốn tông phái 
Phật giáo, phủ nhận cái tôi là một chủ thể độc lập tách lìa 
khỏi năm hợp thể thân và tâm. Đây là loại vô ngã thô lậu. 


Tiếp theo 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 239 


Hành giả nên quản xét như sau: cải tôi không nằm 
ngoài các uấn, các giới, các căn. Cái tôi cũng 
không mang cùng tính chất với các uẩn v.v..., vì 
uấn thì có nhiễu và vô thường, côn cái tôi lại được 
xem là độc nhất và thường còn. 
Câu này là để phủ nhận một cái tôi thường còn, độc lập, đơn 
nhất. Tại sao? Vì nêu dùng luận lý mà xét thì cái tôi với ba 
đặc tánh như vậy không thể nào nói cho hợp lẽ. Một mặt nói 
rằng cái tôi thường còn, nhưng các hợp thể thân vả tâm tạo 
thành cái tôi thì lại vô thường; nói cái tôi là đơn nhất, nhưng 
các hợp thể thân và tâm thì lại có nhiều phần. 
Tiếp theo chánh văn phủ nhận khái niệm về một cái tôi 
không thê diễn bày, không thê nói là đồng nhất với các thành 
phân thân và tâm, cũng không thê nói là dị biệt với các thành 
phần thân và tâm, tuy vậy, cái tôi vẫn là một thực thể có tự 
tánh. 


Chánh văn nói như sau 


Cái tôi lại được xem là độc nhất và thường còn. 
Cái tôi chỉ có thể hoặc là một, hoặc nhiễu hơn một, 
không thể có cách hiện hữu nào khác. Vậy có thể 
kết luận rằng khái niệm thông thường về "tôi" và 
"của tôi" đêu hoàn toàn sai lâm. 
Khái niệm về cái tôi không thể diễn bảy nảy đi ngược với 
luận lý. Nếu đã là một thực thê có tự tánh, thực thê này chỉ 


có thể là đồng nhất hay dị biệt với các thành phần tạo nên cái 


240 ›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


tôi. Cả hai trường hợp đều không đúng, vì vậy "cái tôi không 
thê diễn bày" là điều không thê có. 

Cái tôi không đồng nhất, không dị biệt với các hợp thể thân 
tâm, cũng không phải là không thể diễn bảy, nhưng lại hiện 
hữu có tự tánh, một cái tôi như vậy là điều không thể tìm 
thấy. Như vậy cái tôi chỉ có thể hiện hữu qua một cách duy 
nhất, đó là hiện hữu qua sự đặt tên (giả danh). Nếu cho rằng 
cái tôi hiện hữu một cách độc lập chứ không phải là năm 
trong phạm vi qui ước lập danh, thấy như vậy là cái thấy sai 
lầm, hư vọng. 

Chánh văn nói rằng: 


Vậy có thể kết luận rằng khái niệm thông thường 


^*rf 


về "tôi” và "của tôi" đếu hoàn toản sai lâm. 


Thiên quán các pháp vô ngã như sau: 
ii. Tánh không của cảnh 
Bây giờ nói đến pháp vô ngã 
tắt cả các pháp, nói tóm lại, đều bao gỗm trong 
năm uấn, mười hai xứ, và mười tám giới. 
Trước hết tôi muốn chia sẻ điều này với quí vị. Trong các 
tông phái Phật giáo, hễ đã tin rằng sự việc hiện hữu có tự 
tánh trên lãnh vực tướng hiện qui ước thì nhất định phải tìm 
cách khăng định một mức độ hiện hữu độc lập khách quan 
nào đó của cái tôi. Trong trường hợp này, khi dùng luận lý 


đê tìm xem cái tôi năm ở đâu, họ phải từ trong các hợp thê 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 241 


thân vả tâm mà trỏ cho ra cái tôi. Phần lớn mọi tông phái 
Phật giáo đều chấp nhận hiện hữu có tự tánh, cho rằng chính 
ý thức là cái tôi. Như trong Trung Quán Tâm Quang Minh 
Biện Luận ngài Thanh Biện nói rằng ý thức là điều sẽ đi vào 
kiếp sau, do đó ý thức được gọi là cái tôi. Ngài nói rõ chính 
ý thức là cái tôi. Vậy chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả 
những tông phái tin vào sự hiện hữu có tự tánh trên phương 
diện qui ước, của bất cứ điều gì, ngoại cảnh hay là nội tâm, 
họ phải từ trong những thành phần cấu tạo mà trỏ ra điều ấy. 
Chỉ có Trung quán tông”? là phủ nhận hiện hữu có tự tánh kế 
cả trên phương diện qui ước. Tông phái này đơn giản phủ 
nhận mọi khái niệm hiện hữu khách quan, biệt lập. Vì lý do 
nảy, khi muốn truy tìm hiện hữu của điều gì, tông phái này 
không tìm từ trong các thành phần cấu tạo, thay vào đó, chỉ 
đơn giản trỏ vào cơ sở lập danh của sự vật đang truy tìm. 
Truy tìm điều gì thì chỉ đơn giản trỏ vào khối giả hợp của 
các thành phần cấu tạo để gọi tên chứ không cần phải chọn 
một trong số các thành phần này để nói đó là điều mình đang 
truy fìm. 

Nói như vậy, chỉ có sự gọi tên mới có thể khẳng định hiện 
hữu của sự vật. Duyên sinh hiểu theo nghĩa này, sự vật chỉ 
có qua sự gọi tên [giả danh], là ý nghĩa vi tế nhất. Vi tế hơn 
cả nghĩa duyên sinh qua mối tương quan giữa tông thể và 
các thành phần. 


s Trung quán Hệ Quả - Prasangika Madhyamika 


242 ®›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Điều này cho thấy sự vật hoản toàn không có thực tại khách 
quan mà chỉ hiện hữu nhờ tâm chủ thê đặt tên mà có. [Đây là 


ý nghĩa của cái gọi là "giả danh"] 


ii. Tánh không và nhận thức đúng đắn 

Nhưng nếu mọi sự đều do tâm chủ thể đặt tên mà có chứ 
không có một cách khách quan, vậy có phải là hễ tâm nghĩ 
đến điều gì thì điều ấy đều phải có thật? Câu trả lời là không. 
Tâm nghĩ đến điều gì, điều ấy chưa chắc đã có thật. Vậy 
phải dựa vào đâu để nói rằng sự vật do tâm đặt tên là điều có 
thật, hay là không có thật? Phải dựa vào hai điểm sau đây: 
khái niệm do tâm đặt tên kia không đi ngược với nhận thức 
đúng đắn quán về thực tại qui ước, đồng thời không đi 
ngược với nhận thức đúng đắn quán về thực tại rốt ráo. Điều 
gì hội đủ hai yêu tô này thì gọi là có thật một cách đúng đắn. 
Theo tri kiến này, tất cả mọi sự đều do tâm gán tên, ngoải ra 
không có gì hiện hữu cả. Tri kiến này phủ nhận mọi hình 
thức hiện hữu biệt lập, có định, có tự tánh. Vì lý do này, 
thánh Long Thọ trong Đảo Hành Vương Chánh Luận nói 
rằng không thể tìm thấy cái tôi trong các thành phân đất, 
nước, lửa, gió, không gian và tâm thức. Cả sự tổng hợp của 
những thành phần này cũng không phải là cái tôi. Vậy cái tôi 
ở đâu? Có cái tôi nào nằm ngoải những thành phân này? Ở 
đây, thánh Long Thọ nói rõ ý thức không phải là cái tôi. 
Không những vậy, thánh Long Thọ không ngừng lại sau khi 


nói răng cái tôi không thẻ tìm thấy. Tiếp theo, ngài thêm vào 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 243 


một đoạn. Nếu cho rằng sự không thể tìm thấy của cái tôI 
chính là chân thực tại của cái tôi, nói vậy sừng thỏ là điều 
không thê tìm thấy, lẽ ra cũng phải là chân thực tại. 

Sừng thỏ là ví dụ thường dùng để chỉ điều không có thật. Có 
một hôm, có người đến gặp đức Đalai Lama tặng một bức 
tranh vẽ hình thỏ có sừng. Vậy sừng thỏ bây giờ không phải 
là điều không có thật nữa rồi. Hay là chúng ta lẫy ví dụ của 
hoa nở trên trời không. 

Nếu nói rằng sự không thẻ tìm thấy của cái tôi là chân thực 
tại, vậy sự không thê tìm thấy của đóa hoa giữa trời không 
cũng phải là chân thực tại. Nhưng sự thật không phải vậy. 
Do đó chúng ta phải biết cách phân biệt hai trường hợp này. 
Thánh Long Thọ thêm vào câu kệ nói rằng cái tôi do sự giả 
hợp của sáu thành phân nói trên mả có, và mỗi thành phần 
này cũng do sự giả hợp của nhiều thành phần cấu tạo riêng 
mà có. Qua câu kệ này, thánh Long Thọ giải thích rằng cái 
tôi tùy thuộc vào sự giả hợp của các thành phân cấu tạo, thân 
và tâm, mà có, vậy sự không có tánh chất độc lập của cái tôi 
cần phải hiểu qua nghĩa tùy thuộc vào các yếu tố khác chứ 
không phải chỉ đơn giản là sự không thể tìm thấy. 


¡v. Tánh không và duyên sinh 

Cái tôi tùy thuộc vào các yếu tố khác mà có, điều này thánh 
Long Thọ nói rất rõ. Chính vì tùy thuộc vào các yếu tố khác 
cho nên cái tôi không thể nào tìm thấy. Chúng ta cần hiểu 


tánh không, chân thực tại, qua nghĩa này. Nếu được như vậy, 


244_ ®›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


hiểu duyên sinh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khía cạnh 
tánh không. Hiểu tánh không của cái tôi cũng sẽ giúp chúng 
ta hiểu rõ hơn về tánh duyên sinh. Băng không, hiểu về 
tướng hiện và tánh không sẽ xảy ra tuần tự xen kẽ chứ không 


phải mang cùng một nghĩa. 


Có vị đại đạo sư Tây Tạng [tên nghe không rõ], khi đức 
Đalai Lama còn nhỏ, ngài vẫn còn tại thế, vào khoảng cuối 
thập niên 30. Ngài nói rằng tướng hiện diệt đoạn kiến, tánh 
không diệt thường kiến, đây là điều mọi tông phái Phật giáo 
đều công nhận. Tuy vậy, nói rằng tướng hiện diệt thường 
kiến, tánh không diệt đoạn kiến, đây mới là điểm đặc thù của 
hệ kiến giải này [prasangika madhyamika]. Chứng được 
phương pháp đoạn diệt thường kiến và đoạn kiến, rồi ra sẽ 
có lúc hóa giải được mọi vấn đề mâu thuẫn. Điều này sẽ xảy 
ra khi chúng ta chứng duyên sinh hiện ra dưới tướng của 
tánh không, và tánh không hiện ra dưới tướng duyên sinh. 

Thánh Long Thọ trong cùng một câu kệ, trước tiên nói về 
nhân vô ngã, sau đó ngài dùng cùng một loại luận lý để mở 
rộng ra với các hiện tượng bên ngoài (vạn pháp), nói rằng 
ngã là do sáu thành phần giả hợp mà có, mỗi thành phần 
cũng vậy, cũng do sự giả hợp của các thành phần phối hợp 
riêng mà có, vì vậy cũng là tùy thuộc. Ngải dùng cùng một 
phương pháp phủ nhận cái tôi, đơn giản áp dụng cho cả hai 


bên, cùng một cách. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 245 


Theo hệ tri kiến này”" thì nhân vô ngã và pháp vô ngã không 
khác nhau ở đối tượng phủ định, mà chỉ khác nhau ở cơ sở 
lập danh. 


Sắc tướng của uấn, xứ và giới, nói cho rốt lại, 
chẳng qua chỉ là sắc tướng của tâm. Đó là vì nếu 
phân chia sắc thể ra thành từng hạt tử cực vi, xét 
tánh chất của từng hạt tử ấy, cũng chẳng thể tìm ra 
đặc tính của sắc. 
Nếu truy tìm quán sát ngoại cảnh, như là hình dạng, âm 
thanh v.v... [sắc thanh hương vị xúc pháp], sẽ chắng thể tìm 
thấy. Xin nhắc lại chánh văn ở đây nói theo hệ tri kiến Trung 
Quán Tự Lập Du Già. Theo hệ tri kiến này, sự vật nếu hiện 
hữu thì khi quán sẽ phải trỏ ra được. Dù có thê trỏ ra, nhưng 
vẫn chỉ là có trên phương diện qui ước. Vì vậy khi nhận thấy 
ngoại cảnh như sắc, thanh v.v... không thể trỏ ra, hệ tri kiến 
nảy kết luận rằng ngoại cảnh hoàn toản không có thật. Ngoại 
cảnh nảy, nêu quán chiếu hình sắc, âm thanh v.v..., chăng thể 
tìm thấy, chỉ toàn là bộ phận, là hạt tử. Do đó tông phái này 
phủ nhận ngoại cảnh. Theo lẽ nếu ngoại cảnh có thực thê thì 
thực thể này bắt buộc phải nằm trong các bộ phận, các hạt tử 
v.v... Nhưng khi quán chiếu từng bộ phận, từng hạt tử [vi 
trần], vẫn không thể tìm thấy cái gọi là hạt tử không thể phân 


chia [vi trần bất khả phân]. Cả năm đối tượng của giác quan 


T Trung Quán Hệ Quả - Prasangika Madhyamika 


246 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


đều không có thực thể, từ đó tông phái này kết luận ngoại 
cảnh là điều không có thật, chỉ thuần là tâm thức. 
Nói ngoại cảnh không thật, vậy có phải là hình sắc, âm 
thanh, mùi hương v.v... đều không có thật? Cũng không phải 
là như vậy. Sắc, thanh, hương v.v... đều có thật, chỉ không 
phải là ngoại cảnh. 
Vậy sắc, thanh, hương v.v..., nói có là có như thế nảo? Tông 
phái nảy nói rằng sắc, thanh, hương v.v... mang cùng tánh 
chất với tâm nhận biết về sắc, thanh, hương v.v... từ trong 
tâm thức vốn sẵn có nhiều hạt giỗng nghiệp chủng, khi chín 
mùi sẽ phát sinh tâm nhận biết hình sắc, âm thanh, mùi 
hương v.v... từ đó đồng thời sinh ra hình sắc, âm thanh, mùi 
hương v.v... Điều này cho thấy năm đối tượng của giác quan 
mặc dù có thật, nhưng không tách lìa khỏi tâm chủ thể tương 
ứng. Đây là luận cứ phủ nhận ngoại cảnh vả khẳng định tất 
cả mọi sự chỉ thuần là tâm thức. 
Phủ nhận ngoại cảnh, khăng định mọi sự đều là tâm thức, 
đây là điểm đặc thù của mọi hệ phái Duy thức tông. 

Nói cho rốt ráo thì chính tâm cũng không thật có. 
Đây là điểm đặc thù của Trung quán tông, không những cho 
rằng ngoại cảnh không hiện hữu độc lập, mà còn cho rằng 
chính tâm cũng không hiện hữu độc lập. 
Chánh văn nói tiếp: 

Cái tâm này đây, chỉ biết nhìn vào hình tướng hư 

vọng của sốc, v.v..., biến hiện thành nhiều sắc thái, 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 247 


tâm như vậy làm sao có thể thật có? Cũng như sắc, 
v.v..., chỉ là hư vọng, vì tâm không tách lìa sắc nên 
tâm cũng hư vọng. Cũng như sắc v.v... có nhiễu sắc 
thái, đặc tính của sắc không phải một cũng không 
phải nhiều hơn một, tương tự như vậy, vì tâm 
không khác với sắc, nên đặc tính của tâm cũng 
không phải một, không phải nhiều hơn một. Do đó, 
ngay từ bản chất, tâm vốn như huyền. 
Duy thức tông khi cỗ găng chứng minh rằng mọi sự đều chỉ 
là tâm thức, đã đếm ra 50 thức liên quan đến sắc thể và tâm 
chủ thẻ, và có thể qui nạp lại thành chín. Những chỉ tiết này 
rất đáng cho chúng ta chú ý đến. Bây giờ nói đến Trung 
quán tông, không những phủ nhận ngoại cảnh mà còn phủ 
nhận luôn cả tâm, đối tượng và chủ tế đều không có một độc 
lập cố định. Làm sao chứng minh điều này? Nếu ngoại cảnh 
đã là hư vọng, vậy tâm chủ thể tại sao lại không hư vọng? 
Tâm chủ thể cũng không có một cách độc lập. Cũng giống 
như ngoại cảnh, xét từ các bộ phận cấu thành ngoại cảnh, 
không có cái gọi là hạt tử bất khả phân đề lấy làm thực thẻ, 
tâm cũng vậy, không có cái gọi là điểm tâm thức bất khả 
phân để lấy làm thực thê của dòng tâm thức, vì vậy tâm cũng 
không có một cách độc lập. 
Điều này làm sao để chứng minh? Dòng tâm thức là một 
chuỗi tâm niệm hợp lại với nhau mà thành. Niệm niệm tiếp 
nối, thành chuỗi tâm thức nối dài. Vậy dòng tâm thức bao 


gôm nhiêu thời điêm tâm thức ngăn hơn. Nêu thật sự có cái 


248 ›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


gọi là niệm cực vi bất khả phân, thì niệm này dù sao vẫn 
phải nối liền với niệm đi trước, khúc đầu của niệm đi sau 
phải nối liền với khúc đuôi của niệm đi trước chứ không thể 
nối với khúc đầu, vì vậy mỗi niệm dù nhỏ đến đâu cũng vẫn 
phải có hai thành phần trước sau, và như vậy không thể gọi 
là bất khả phân. Bắt kể phân chia nhỏ đến đâu, cũng không 
thể nảo tìm được thành phần bất khả phân để lấy làm thực 
thể. Ngoại cảnh vì không có thành phân bắt khả phân đề lẫy 
làm thực thể, nên Duy thức tông kết luận rằng ngoại cảnh 
không có. Tâm cũng vậy, không có thành phần bất khả phân, 
vậy tâm chủ thể cũng chỉ là tổ hợp của nhiều thành phân, 
hoàn toàn không có một cách độc lập có tự tánh. Đây là 
điểm đặc thù của Trung quán tông. 

Đạo sư Trung quán tông như ngài Thanh Biện cho rằng 
ngoại cảnh có thật [trên phương diện qui ước]. Còn ngải 
Phật Hộ và Nguyệt Xứng thì lại nói rằng ngoại cảnh nếu 
dùng luận lý truy tìm sẽ không thê tìm thấy, cả nội tâm cũng 
vậy, không thê tìm thấy khi truy tìm. Trên phương diện qui 
ước, khi để tự nhiên không quán chiếu, cái tôi luôn có đó, có 
thê trỏ ra được. Ngoại cảnh cũng vậy, nếu để tự nhiên không 
quán chiếu thì cũng có thê trỏ ra. 

Phật giáo có nói đến tam giải thoát môn [ba cánh cửa giải 
thoát], xét về nhân, về thê và về quả. Để chứng minh cảnh 
giới của hiện hữu khách quan độc lập là điều không đúng với 
sự thật, nhiều phương pháp luận lý khác nhau được dùng 


đến. Có nơi xét về nhân, như thuyết kim cương đoạn, phủ 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 249 


nhận bốn cánh cửa khởi sinh. Có nơi xét về tánh, chứng 
minh tánh chất không đồng nhất cũng không dị biệt của sự 
vật. Có nơi lại xét về quả, cho thấy sự vắng bặt của những 
điều không hiện hữu. Và cuối cùng là lý duyên sinh, phủ 
nhận hiện hữu có tự tánh liên quan đến cả ba, nhân, thể và 
quả. 

Ngoài lý duyên sinh ra, tất cả những phương pháp luận lý 
khác đều tiếp cận với khía cạnh không của chân thực tại. Gọi 
lý duyên sinh là luận lý cao nhất, vi diệu nhất, thâm sâu nhất, 
là vì lý duyên sinh không những giúp chúng ta hiểu về tánh 
không, mà còn đủ khả năng phá hết hai loại cực đoan [chấp 


không và chấp có]. 


Hãy xét như sau, tương tự như tâm, tánh chất vạn 
pháp cũng đêu như huyễn. Vậy khi lấy tuệ giác 
quản chiếu đặc tính của tâm, rốt lại sẽ thấy tâm 
không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng 
không phải không cả ở trong ở ngoài. 
Nhập định quán chiếu thì thấy rằng sự vật không có chút 
hiện hữu độc lập khách quan nảo cả, đến khi xuất định quán 
thì sự việc lại hiện ra trong tâm, thấy giống như là có một 
cách độc lập khách quan. Tuy vậy, vì người tu đã chứng biết 
sự việc vốn không phải là như vậy, vốn không có một cách 
độc lập khách quan, cho nên khi thấy sự vật hiện ra một cách 
độc lập chắc thật, người tu sẽ chứng biết tánh như huyễn của 
sự vật. 


250 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Hành giả một khi đã vận dụng trí tuệ mà vẫn 
không thể quản thấy chân tướng của sự vật, sẽ 
chẳng cân gì phải phân tích xem sắc là thường hay 
vô thường, không hay chăng phải không, ô nhiễm 
hay không ô nhiễm, sinh hay không sinh, hữu hay 
không hữu. Đã không quán xét truy tìm sắc, thì thọ, 
tưởng, hành, thức, cũng vậy, cũng chẳng quán xét 
truy tìm. Điễu gì vốn đã không hiện hữu thì thuộc 
tính của nó cũng không hiện hữu. Làm sao quản 
xét truy tìm? 
Nói trên phương diện rốt ráo, sự vật chẳng phải là thường 
hay vô thường, chăng phải là ô nhiễm hay không ô nhiễm, 
không có con người, không có cái tôi, không có các hợp thể, 
cả Phật Pháp Tăng cũng không có. Vì vậy Bát Nhã Tâm 
Kinh nói rằng không mắt, tai, mũi v.v... 
Có hai người vùng Amdo, một người đọc tụng Bái Nhã Tâm 
Kinh, đọc tới đoạn "không mắt, tai, mũi" v.v..., người kia 
kiên nhẫn lắng nghe, sau đó thắc mắc tại sao lại xé lẻ từng 
món một chi cho mắt công, sao không gộp lại nói chung một 
lần "không có cái đầu" luôn cho khỏe." [cười]. 
Chánh văn nói rằng 
Điều gì vốn đã không hiện hữu thì thuộc tính của 
nó cũng không hiện hữu. Làm sao quản xét truy 
tìm? 
Tôi nghĩ điểm này rất quan trọng. Phải thấy rằng bất cứ điều 


gì, hễ đã không có thì chân thực tại của sự vật ấy cũng không 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền #2 251 


thê có. Nhiều người có khuynh hướng lầm tin rằng mặc dù 
sự vật không hiện hữu có tự tánh, tuy vậy chân thực tại của 
sự vật ấy phải có và có một cách độc lập chắc thật, vì chân 
thực tại này được chứng biết bởi tâm đúng đắn quán về chân 
thực tại dưới dạng văn, tư và tu. Vì chân thực tại là cảnh giới 
do các loại tâm thức đúng đắn này chứng biết, cho nên chân 
thực tại này phải có thật, do tuệ quán tánh không chứng biết. 
Từ đó kết luận rằng chân thực tại là điều có tự tánh. 
Để triệt để phủ nhận điều này, đức Phật đã giảng về nhiều 
thể loại tánh không, ba thể loại tánh không, mười sáu thể 
loại tánh không, mười tám, hai mươi thể loại tánh không 
v.v... Chia ra nhiều thể loại như vậy rồi dùng luận lý quán 
chiếu để đến với tánh không của chân thực tại, nói cách 
khác, tánh không của tánh không. Nói vậy không những sự 
vật không hiện hữu độc lập, mà ngay chính chân thực tại, 
ngay chính tánh không của sự vật, cũng không hiện hữu độc 
lập. Đây là điều đức Phật nhấn mạnh. 
Trong Tung Quán Luận, thánh Long Thọ cũng nói rằng 
Nếu không hệ có cái không-phải-là-không 
Vậy tánh không làm sao có thể có? 
Và cũng nói rằng 
Cho rằng tánh không có tự tánh, 
Bệnh nan y này không thể chữa lành. 


Cứ như vậy vận dụng trí tuệ để quán chiếu truy từ 
một vật, vẫn không thể chứng thấy vật ấy vốn thật 


252 ®t›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


có, hành giả khi ấy nhập định vô niệm. Và như vậy 
chứng được sự vô-đặc-tảnh của vạn pháp. 


v. Vô niệm và vô ký 
Nhiều bộ luận nhắc đến trạng thái nhập định vô niệm, vậy vô 
niệm là nghĩa gì? Đây là một trạng thái định tâm an trú trong 
chân thực tại, nhờ dùng tuệ giác đề quán chiều thâm sâu tỉnh 
tế mà thâm nhập được vảo trong định này. 
Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng hai trạng thái, một là 
nhập định vô niệm như nói ở trên, hai là trạng thái nhiếp tâm 
không nhìn vào đối cảnh [vô ký]. Trạng thái nhiếp tâm 
không nhận biết đối cảnh này hoàn toàn không có khả năng 
đoạn diệt tâm chấp có tự tánh. Chỉ có trí tuệ chứng vô ngã 
mới có khả năng đoạn trừ tâm chấp có tự tánh, tất cả mọi 
tâm khác đều không có khả năng làm việc nảy. 
Vậy, nhờ đi vào tánh như của nhân vô ngã và pháp 
võ ngã, người tu siêu việt mọi khải niệm, mọi quản 
xét, là vì không có gì để mà quản xét, quan sát. 
Người tu thoát mọi niệm khởi, từ trong nhất tâm 
bất loạn sẽ tự nhiên đi vào trong định mà không 
cân dụng công. Khi ấy, quán tánh như một cách rõ 
ràng, trú tâm nơi ấy. Khi trú trong chánh định này, 
phải giữ tâm cho liên tục, đừng để tán loạn. Khi 
nào, nói ví dụ, vì tham luyễn mà tản tâm theo đối 
cảnh, tâm phải ghi nhận ngay. Nhanh chóng đình 
chỉ sự tán tâm bằng cách quán bất tịnh nơi điểu 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền 2a 253 


mình đang tham luyễn, mau chóng mang tâm về lại 
với tánh như. 


Quán về chân thực tại và đạt được sự khinh an của thân và 
tâm, ngay lúc đó người tu đạt tuệ quán tánh không 
[vIipassana].. 
Chánh văn nói tiếp 
Khi nào, nói ví dụ, vì tham luyễn mà tán tâm theo 
đối cảnh, tâm phải ghi nhận ngay. Nhanh chóng 
đình chỉ sự tản tâm bằng cách quản bất tịnh nơi 
điêu mình đang tham luyễn, mau chóng mang tâm 
vỀ lại với tánh như. 


c. Chữa lỗi khi thiền quán 

Khi đạt tâm [định] chỉ, như đã nói trước đây, hễ tâm bị quấy 
động hay chìm đắm thì phải dùng chánh niệm và tỉnh giác để 
đẹp tan ngay. Sau khi đạt chỉ, mặc dù đã rành rẽ việc nhập 
định, nhưng từ trong định chỉ mà quán chiếu truy tìm để đạt 
tuệ quán, trong lúc đó vì phải quán nên dễ bị tán tâm, cũng 
dễ bị chìm đắm. Gặp trường hợp này phải biết dùng tỉnh giác 
để đưa tâm về lại với đề mục. Cần vận dụng biện pháp hóa 
giải như vậy để giữ định cho thật vững. Khi tâm vững vàng 
trong định thì phải làm gì? Chánh văn nói như sau: 


Nếu mọi điều trong tâm trở nên mờ mịt, tâm bắt 
đâu chùm đắm, hay sắp sửa bị chùm đấm, vì tán 
loạn hay vì buôn ngủ, thì hãy như trước, mau 
chóng đẹp bỏ sự chìm đắm này bằng cách chú tâm 


254» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


vào những điều khiến tâm phần chấn. Rồi chuyên 
chú giữ chặt đề mục tánh như. Khi nào thấy tâm bị 
quấy động, hay sắp sửa tán tâm vì nhớ lại những 
việc rộn rã tiếng cười trong quá khứ, thì hãy như 
trước, đình chỉ mọi quấy động bằng cách nhớ lại 
tánh chất vô thường của sự vật, làm như vậy sẽ 
giúp điễu tâm. Rồi hãy cố găng không áp dụng 
biện pháp hóa giải, giữ tâm trong tánh như. 

Bao giờ tâm tự nhiên nhập định tánh như, thoát 
mọi chùm đắm và quấy động, khi ấy hãy để tâm 
trong trạng thái tự nhiên, thả lỏng mọi cỗ găng. 


Đây là lúc cần áp dụng biện pháp gọi là "không áp dụng biện 
pháp hóa giải khi không cần", có vậy mới giữ được định. 
Tiếp theo chánh văn nói như sau: 


Đến khi chỉ quản cân bằng, hãy giữ tâm tịch lặng, 
không dụng công. Hề thân tâm còn thoải mái thì cứ 
giữ như vậy. Nếu thân tâm bắt đầu khó chịu, hãy 
nhìn toàn cõi thể gian như huyễn, như ảo, như 
mộng, như bóng trăng, như ảnh hiện. Nghĩ rằng: 
"Tất cả chúng sinh đang vô cùng khốn khổ trong 
cõi luân hồi, đó là vì họ không có được trí tuệ 
thậm thâm này." Rồi phát tâm đại bi và tâm bô đê, 
nghĩ rằng: "Tôi phải nỗ lực giúp cho họ hiểu được 
tánh như." Nghỉ ngơi. Rồi trở lại, như cũ, nhập vào 
chánh định vô tướng [của vạn pháp]. Nếu tâm 
buôn nản, hãy lại nghỉ ngơi. Đây là con đường tu 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền 2a 255 


tập kết hợp chỉ và quán, nhiệp tâm vào đề mục 
băng khải niệm và vô niệm. 


d. Xả thiền 
Ở đây, khi nhập định quán tánh không, hễ cảm thấy thân hay 
tâm mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi. Không cần thiết phải xả 
thiền, chỉ đơn giản thả lỏng định quán tánh không. Thay vì 
quán tánh không có thể chuyển qua quán về tánh như huyễn 
của sự vật, hay là quán về tâm từ bi, tâm bồ đề. Nhờ thả lỏng 
như vậy, tâm sẽ thoải mái. Lúc ấy trở lại nhất tâm quán tánh 
không. Rồi xả thiên. 
Quan trọng nhất là phải chia ra nhiều thời khóa tọa thiên, 
mỗi thời ngắn thôi. Cần giữ phẩm chất cho thật tốt, đây là 
điểm tối quan trọng. Lúc đầu thời tọa thiền phải thật ngắn để 
giữ chất lượng thiền cho thật tốt. Rút ngắn thời gian mỗi thời 
tọa thiển, gia tăng số lần trong ngày. Đến khi tâm đã quen, 
có được nhiều tự chủ, khi ấy có thể kéo dài thời gian của 
mỗi khóa thiền. 
Qua tiễn triển này, hành giả thiên về tảnh như một 
tiếng đông hồ, hay nửa thời tọa thiên buổi tối, hay 
trọn một thời tọa thiên, hay lâu hơn nếu thấy thoải 
mái. Đây là chánh định thâm chứng chân cảnh giới 
như trong Kinh Nhập Lăng Già có đạy. 
Như đã nói, khi nào thấy mệt phải nghỉ ngơi, nhưng không 
xả thiền. Rồi ở giữa hai thời tọa thiền, chánh văn khuyên 


người tu nên quán về cảnh giới qui ước. Đê kêt thúc thời tọa 


256 2 Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


thiền, người tu nên lễ lạy, cũng đường, hồi hướng, ví dụ theo 
hạnh nguyện Phô Hiền v.v... 


Làm như vậy sẽ từ trong định chứng được tảnh 
không với đây đủ mọi thiện đức tối thượng. Kinh 
Bảo Ngọc Vương Đỉnh dạy rằng "Khoác áo giáp 
đại từ, an tru trong đại bị, nhập chánh định trực 
chứng tánh không bao gôm đây đủ mọi thiện đức 
tôi thượng. Thế nào là tánh không bao gôm đây đủ 
mọi thiện đức tối thượng? 
Nếu có thể tu thiền theo cách hướng dẫn ở đây thì pháp tu 
thiền tánh không này sẽ trở thành pháp tu trọn vẹn, vì bao 


gôm tât cả mọi điêu kiện cân thiệt đạt đại giác ngộ. 


4. Thành quả tu chỉ quản 
Chánh văn cũng nhắc đến nhu cầu phối hợp phương tiện và 
trí tuệ, nhờ đó loại bỏ cả hai cực đoan chấp luân hồi và chấp 
niết bản. 
Bồ tát đạo bao gốm trí tuệ và phương tiện, nhờ vậy 
đạt vô trú niết bàn. Nhờ trí tuệ nên không vướng 
luân hồi, nhờ phương tiện nên không vướng niết 
bàn. 
Huân tập trong đại bị, phương tiện và tâm bô đề 
như vậy, chắc chắn sẽ được một kiếp sống tuyệt 
hảo trong hiện tại. Trong mơ luôn thấy chư Phật 
và chư bồ tát, cùng nhiễu giấc mơ cát tường khác. 
Chư thiên thiện thân đều luôn hộ trì cho người ấy. 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền 2a 257 


Bất cứ lúc nào cũng tích tụ được vô lượng công 
đức trí tuệ. Phiền não cùng các hiện tượng bất 
tưởng đều sẽ được thanh tịnh. Lúc nào cũng được 
vô vàn hạnh phúc an lạc, được vô vàn bác thánh 
trân qui giữ gìn. Thân thể cũng vậy, thoát mọi tật 
bịnh. Tâm được nhiều khả năng lôi thượng, đạt các 
loại thân thông như nhãn thông. 

Người như vậy có thể vận dụng thân thông du hành 
đến vô lượng cõi giới, cúng dường chư Phật, nghe 
Phật thuyết pháp. Đến lúc mạng chung sẽ thấy chư 
Phật cùng chư bô tát [đến tiếp dân]. Trong các đời 
tương lai, sẽ luôn tải sinh vào gia đình nơi chốn 
đặc biệt, không xa rời chư Phật chư Bồ tát. Không 
cân dụng công mà vân tích tụ tròn đây công đức trí 
tuệ, có được tài sản dồi dào, với đông đảo chúng 
đệ tử, thị giả, có được trí thông mình sắc bén, đây 
đủ khả năng thành tựu tâm chúng sinh. Bất kể là 
sinh ra ở đâu, sẽ luôn nhớ các đời trước. Hãy cố 
găng hiểu những lợi ích vô lượng như vậy, trong 
các bộ kinh khác cũng có giải thích. 

Cứ vậy thiên quán về từ bi, về phương tiện và về 
tâm bô đê trong một thời gian dài với lòng kính 
ngưỡng sâu xa, tâm nhở vậy sẽ từ từ thanh tịnh, 
chín mùi. Khi ấy, tương tự như dùng khúc cây cọ 
xát vào nhau để lấy lửa, qui vị sẽ đạt pháp thiên về 
chán thực tại. 


Đức Đalal Lama giảng như sau 


258 te» Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


Ở đây nói về cảnh giới của người tu trong giai đoạn giữa và 
cuối của tích lũy đạo, chứng đạo đầu tiên của bồ tát. Tiếp 
theo, nhờ tu tập trên đường tu này, bồ tát bước vào gia hành 
đạo, sau đó trực chứng tánh không bước vào kiến đạo. Ở giai 
đoạn này người tu có khả năng đoạn diệt chướng ngại cần 
phải diệt ở kiến đạo, rồi du hành trên tu tập đạo và cuối cùng 
thành tựu đại giác ngộ. Đây là tuần tự con đường tu chứng. 
Chánh văn nói tiếp 
Quí vị sẽ có được tuệ giác cực kỳ trong sáng về 
pháp giới, 
Câu này nói về kiến đạo 
Quí vị sẽ có được tuệ giác cực kỳ trong sáng về 
pháp giới, thoát mọi khái niệm phân biệt, là tuệ 
giác siêu việt vượt mọi mạng lưới tư tưởng khái 
niệm bủa vây. Tuệ giác của tâm bô đê cứu cánh 
hoàn toàn vô cấu, như ngọn đèn bơ không lay động 
trước gió. Tâm bô đề cứu cảnh như vậy là nằm 
trong kiến đạo, chứng thấy chân tánh vô ngã của 
vạn pháp. Với thành tựu này, quí vị sẽ hội nhập 
đường tu chứng biết chân tánh của sự vật, sinh vào 
dòng giống Như Lai, nhập địa vị vô cấu của bô tát, 
quay lưng với mọi kiếp tái sinh lấn quấn, trụ trong 
tánh Như của bô tát, đạt địa bồ tát thứ nhất. Qui vị 
có thể tìm hiểu thêm chỉ tiết của lợi ích này trong 
các kinh văn khác, nhự Kinh Tháp Địa. Đáy là 
phương pháp thiên chỉ, tập trung nơi tánh như, 


Đalai Lama giảng về Trình Tự TuThiền m2 259 


như Kinh Nhập Lăng Già đã dạy. Đây là phương 
pháp Bồ tát nhập định vô niệm, thoát mọi khải 
niệm phân biỆt. 

Lại đọc 


Nhờ thấy được như vậy, hãy khởi tín tâm nơi Phật, 
cội nguôn của mọi trí tuệ thiện đức nhiệm mâu. 
Mọi người đếu nên nỗ lực cô găng thành tựu 
những thiện đức như vậy. 

Cho nên đức Phật nói, "Trí toàn giác siêu việt lấy 
tâm đại bi làm gốc, tâm bô đề làm nhân, trở nên 


"” 


toàn hảo nhờ phương tiện thiện xảo. 


Chúng ta chấm dứt ở đây. 


Như vậy là đã năm ngày thuyết pháp, khoảng 20 tiếng đồng 
hồ, lành thay! Tôi cảm thấy rất vui. Hy vọng quí vị sẽ có 
được nhiều tư tưởng mới. [Cử tọa vỗ tay]. Không những là 
có nhiều tư tưởng mới mà còn hăng hái thực hành. Niềm 
hăng hái này phải chuyên thành hành động. Trong đời sống 
hàng ngày, ít ra quí vị hãy dành dành chút thời gian để đọc, 
để tư duy, và rồi tu thiền. Lúc ấy sẽ tự mình chứng biết. Tôi 
nghĩ chắc năm sau tôi sẽ trở lại. Đã nhận được lời mời. Bây 
giờ xin yêu cầu quí vị gửi thư mời đính kèm vé máy bay 
[cười]. Lần sau gặp nhau, hy vọng bản thân tôi và quí vị đều 
có thêm chút ít kinh nghiệm tâm linh. Mong lắm thay. Đã 


260 ›_ Đalai Lama giảng về Trình Tự Tu Thiền 


nghe pháp hết 20 tiếng rồi, bây giờ xin mời quí vị nghiên 
cứu tìm tòi thêm. Chỉ vậy thôi. Xin cám ơn. 

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn ban tô chức cùng tất cả 
mọi người, đặc biệt là các thiện nguyện viên, đã tận lực cô 
găng để pháp hội này được suông sẻ, vui vẻ. Xin thành thật 
cám ơn. Chào tạm biệt. Hẹn gặp nhau lần tới. 


=2, sĐ @x+zzo = 
Củ 2CSX S)< 
` ~ 


261 


Xím bồ đề tâm vô vàn trân quí 
nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh 
nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyên 


vĩnh viễn tăng trưởng không bao giờ ngừng. 


262 


263 





FREE BOOK - NOT FOR SALE 


SÁCH ẤN TỐNG - KHÔNG BÁN 


4 


hongnhu-archives 
www.hongnhu.org 





